THANH TỊNH LIÊN 





hững liên hệ 
đến cái chết 
cần biết rõ 


$ 
N/ 
| 
⁄ 
Thiền viện SÙNG NGHIÊM 
SUNG NGHIEM Zen Center 


Thanh Tịnh Liên 


Những Liên Hệ 
Đền Cái Chết 
Cán Biêt Rõ 


Thiên Viện Sùng Nghiêm 


Những Liên Hệ Đến Cái Chết Cần Biết Rõ 


Bài Viết: Thanh Tịnh Liên 

Tranh và Bìa: Khánh Trường 

Đánh Máy: Trịnh Gia Mỹ Toàn Diệu 

Sửa Bản Thảo và Thiết Kế Bản In: Toàn Viên 
Phụ Bản: Nhiếp Ảnh Gia Phí Văn Trung 

Ấn Hành: Thiền Viện Sùng Nghiêm 

In Tại: Printng Technic, Califorma, USA 


Copyright: © Thiền Viện Sùng Nghiêm 2009 


Mọi trích dịch toàn thể bài viết hay từng đoạn 
xin giữ nguyên chính ý, chính văn và ghi rõ xuất xư. 


NHỮNG LIÊN HẸ 
ĐEN CÁI CHET 
CĂN BIẾT RÕ 


Sách Đã In: 


Thiên Thơ Không Tên 

Cùng Vâng Trăng Soi 

Như Lai Tạng 

Những Liên Hệ Đén Cái Chết Cần Biết Rõ 

Tại Sao Không Mở Mắt Văng Sinh Khi Đang Hiện Sống? 
Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi 

Tiếng Chuông Ngân (Kinh) I & II 


Sách Sẽ In: 


Cùng Nén Tâm Hương (Kỷ Yếu) 
Nghe Chăng Ai? 


Mục Lục 


Thay Lời Tựa 
Chết Đi Về Đâu? 11 
Khai Thị Trước Đảm Tang 25 
Những ai có Thân Trung Âm? 29 
Phát Tang, Để Tang, và Xả Tang 37 
Phật Nhập Diệt 49 
Vũ Trụ Loài Người Từ Đâu Tới? 57 
Mê Tín DỊ Đoan §I 
Tỉnh Mộng ĐI Thôi 85 
Ngộ Nhận 95 
Cùng Vằầng Trăng Soi 101 
Cúng Sao Giải Hạn 107 
Vô Minh, Trí Tuệ, Giải Thoát 113 
Nếu Muốn Giác Ngộ Thì Hãy 
Tránh Xa Cạm Bẫy Ái Dục 137 
Khai Quang, Điểm Nhãn, và An Vị Phật 143 
Phật Thừa 149 
Hàng Phục Tâm 155 
Thần Thông 163 
Nhân Quả Thưởng Phạt Tuyệt Đối 
Công Minh và Bình Đắng 171 
Trả Quá Dư Thừa 175 
Cầu An 179 


Giả Dối 181 

PhánBội 185 

NinhHót 189 

Thanh Minh 191 

Đâu Là Thiên Đàng, Tịnh Độ Niết Bàn? 199 
Mừng Sinh Nhật 207 

Trọn Vẹn Vu Lan 215 

Bất Trị 217 

Bất Khuất 229 

Phóng Sinh 235 

Cách Phóng Sinh 249 

Hãy Chấp Nhận Sự Thật (Thơ) 259 
Kiến Tính 263 

Mừng Phật ĐảnSïnh 267 

Lễ Mộc Dục 273 

Chân Lý 275 

Vàng Trăng Vẫn Đó 283 


Thay Lời Tựa 


Mọi đề tài đều được chứng minh qua các kinh sách sau 
đây của Phật, của Tổ, đồng thời tác giả cũng cô gắng tối đa khai 
triển, và diễn Chân Nghĩa của những kinh sách liên hệ tới các bài 
viết, trong khả năng còn hạn hẹp và non nót; Nên rất cần sự chỉ 
giáo của các bậc tiền bối, thiện tri thức và độc giả. Kính xin quí 
Ngài từ bi hướng dẫn cho. 


Bát Nhã Tâm Kinh 

Kim Cang Kinh 

Pháp Hoa Kinh 

Lăng Nghiêm Kinh 

Pháp Bảo Đàn Kinh 

Duy Ma Cật Kinh 

Bửu Tạng Luận 

Thiền Thất Khai Thị Lục 

The Three Pillars of Zen 

0. Duy Lực Ngữ Lục 

1. Sách của các Luận Sư: Thế Hữu, Thiết Ma Đạt Sư và 
Pháp Cửu 


ST T1 CÀ uy xế thợ 


Thắp nén Tâm Hương, Thiền Viện Sùng Nghiêm Chúng 
con nguyện giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. 


Xin tri ân và kính dâng lên Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, Chư 
Hiên Thánh Tăng ... 


Xin tri ân và kính dâng lên quí Ân Sư: 
Thiền Sư Philip Kapleau 
Thiền Sư Bodhin Kjolhede 
Thiền Sư Thích Duy Lực 
Cùng quí Thiện Tri Thức, quí Thầy, quí Cô từ vô thủy đến nay. 


Xin tri ân và kính dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu Huyền Thất 
Tô từ vô thủy đên nay. 


Xin tri ân và kính dâng lên tất cả mọi người thân yêu, Vợ 
Chồng, Chồng Vợ, Người Thương, các Con Cháu, các Nô 
Bộc, các Quí VỊ đã giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, mọi môi 
trường từ vô thủy đến nay. 


Xmn tri ân và kính dâng lên đôi giòng họ Nội, Ngoại, Anh Chị, 
Em, Chú, Bác, Cô, Dì từ vô thủy đên nay. 


Xin tri ân và kính dâng lên tất cả quí vị Ân Nhân, quí vị Oán 
Thù và toàn thê các Bạn Bè Đạo và Đời từ vô thủy đến nay. 


Xmn tri ân và kính dâng lên Muôn Loài, Muôn Vật, Hữu Tình, 
Vô Tình, Hữu Hình, Vô Hình toàn Thê Giới, Đại Vũ Trụ từ 
vô thủy đên nay. 


Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí Anh Hùng, Liệt Sĩ, 
quí Anh Thư, quí vị Chiến Sĩ Trận Vong (hữu danh và vô 
danh), quí Oan Hồn, quí vị Quá Vãng vô thừa nhận! Tất cả 
đều không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nòi giống... từ vô 
thủy đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thê quí vị Hộ Pháp Đạo, Đời 
hiện hữu, đã và đang đóng góp công lao vô bờ từ thô tới tế, từ 


vật chất đến tinh thân, đề hoàn hảo mỹ mãn về mọi mặt cho 
Thiền Viện như các vị sau đây: 


Quí vị chủ nhiệm, chủ bút, ký giả, báo chí, truyền thanh, 
truyền hình. 


Quí vị nghệ sĩ: nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, 
ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ, xướng ngôn viên. 


Quí vị nhiếp ảnh gia, đạo diễn, chuyên viên quay phim. 


Quí vị chuyên viên về máy móc, và các hệ thống âm thanh, 
internet, thu thanh, phát thanh, làm CD, DVD cho các 


chương trình trên hai làn sóng radio, và thu hình cho mọi 
chương trình trên TV. 


Qui vị thiết kế, xây cất, trang trí nghệ thuật trong, ngoài. 
Quí vị trong ban điều hành. 

Quí vị trong ban âm thực. 

Qui vị trong ban vệ sinh. 


Qui vị trong ban copy, ấn loát, đánh computer, 
và in kinh sách. 


Qui vị trong ban thông dịch. 

Quí vị trong ban dịch thuật. 

Quí vị trong ban tri khách. 

Quí vị trong ban giảng huấn, quí thầy, quí cô. 

Quí vị trong ban y tế: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá. 
Qui vị trong ban luật pháp: luật sư, có vấn luật pháp. 
Qui vị trong ban thuê vụ. 

Qui vị trong ban giao thông, chuyên chở. 

Qui vị trong ban địa ốc. 

Qui vị phụ trách trong ban linh tình. 


Quí vị hộ pháp cho chương trình phát thanh của 
Thiên Viện. 


Quí vị hộ pháp về tịnh tài, về mọi vật dụng hàng ngày. 


Quý vị hộ pháp về tịnh tài để in những quyên Kinh và sách 
này... 


Chúng con cũng không quên tri ân và kính dâng lên các 
vị Hữu Hình/Vô Hình, Hữu Tình/Vô Tình đên dự thính, đên 
thăm viêng hay đên tu học, v.v... 


Nguyện toàn thê Chúng Sinh đều nỗ lực, tỉnh tấn tu hành 
đê vượt thoát phiên não, sinh tử và thê hiện Cực Lạc Quôc ngay 
chính Thân Tâm, đời sông hàng ngày của chúng ta. 


Chết Đi Về Đâu? 


Một đề tài vô cùng trọng đại và chẳng ai là không thắc 
mặc: “Chêt đi về đâu? Chêt còn hay mât?” 


Có một vài giả thuyết: 


Người thì cho rằng chết là hết, kẻ lại nghĩ rằng chết vẫn 
còn. Người không chấp. nhận thê giới vô hình, kẻ lại chấp nhận là 
có cả thê giới vô hình lẫn hữu hình. 


Nếu quả thật chết là hết thì thế gian này biết bao người 
muốn chết vì sống quá khổ: lạnh cũng khổ, nóng cũng khổ, đói 
cũng khổ, khát cũng khổ, sinh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh tật 
cũng khổ, tham cũng khổ, ái cũng khổ, nghèo cũng khổ, giàu 
cũng vẫn khổ, có danh cũng khổ, không danh cũng khổ, giỏi 
cũng khổ, dốt cũng khổ, cái gì cũng khô cả! 


Nếu chúng ta chịu suy tư một chút, thì sẽ nhận rõ cuộc 
đời này, gần như toàn phiền não, khổ đau... mà vui và hạnh phúc 
thì rất ít. Đây không phải là quan niệm yếm thế, mà chỉ là sự thật 
cho những ai đã nhàm chán trò đời sinh tử vô minh. 


Những người chấp chết là hết, dĩ nhiên không tin là có 
thế giới vô hình mà chỉ chấp có thế giới hữu hình nên: chấp 
thường, chấp đoạn, chấp còn, chấp mất! nhưng sự thật thì nó lại 
không giản dị như thế. Có thật chết là hết không? Theo thuyết 
luân hồi nhà Phật thì khi Chết không mang theo được gì mà chỉ 
mang theo một cái nghiệp lực, để đi vào lục đạo, tùy theo 
nghiệp riêng của từng người. 


II 


Chết Đi Về Đâu? 


Đã nói đến giáo lý nhà Phật thì không thê nào không nói 
đên Luân Hôi, Lục Đạo, và Tam GIới. 


Luân Hồi là luân chuyển mãi, hết sinh lại tử, không có 
hạn định trong Lục Đạo và Tam GIới. 


Tam Giới là Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới. 


Lục Đạo là Trời, Người, A Tu La, Ngã Qui, Súc Sinh, Địa 
Ngục. 


Vậy thì: “Chêt đi về đâu?” Tùy vào nghiệp của từng 
người mà đi vào sáu nẻo này. 


Với người sâu sắc có những ưu tư, khắc khoải về cuộc 
đời, thường nghiên cứu về Phật Pháp thì châp nhận sáu nẻo là sự 
thật. 


Nếu quả như vậy, thì chúng ta nên kiêm điểm chính mình 
cũng sẽ tạm biết sau khi chết đi về đâu? Vì chỉ cần căn cứ vào sự 
tu hành, đạo đức hay không đạo đức của chính mình là biết ngay 
mình sẽ đi về đâu. Cũng như thế, ta căn cứ vào đức hạnh hay 
không đức hạnh, và sự tu hành của người, thì chúng ta cũng sẽ 
nhìn thấy mọi người đi về đâu sau khi chết. 


Vậy là đã tạm biết sau khi chết đi về đâu rồi? Xin nhắc 
lại, thường thì sau khi chết chúng ta đi vào một trong sáu nẻo ấy! 
tuy nhiên, nếu chịu tu hành nghiêm chỉnh theo đúng đường lối 
chính pháp của Đức Phật, qua tám mươi bốn ngàn Pháp Môn, thì 
tùy căn cơ và trình độ hiểu biết của mỗi người, mà tự chọn cho 
mình một đường lối thích hợp nhất: để tu, để học, để hiểu, và 
quan trọng nhất là khi đã hiểu thì phải thực hành. Được như thế 
thì chúng ta có thể vượt ra khỏi vòng luân hồi, sinh tử, tức là 
thoát khỏi lục đạo. Vì có tu là có sửa; có sửa là có chuyền. Mà 
chuyển cái gì? Xin thưa: chuyển sỐ mạng, tai họa, nhân quả, và 
giải thoát nghiệp lực của chính mình để ra ngoài bánh xe luân hồi 
đang xoay vần trong lục đạo. 


12 


Chết Đi Về Đâu? 


Nói đến giải thoát nghiệp lực, thì không thể nào không nói 
đến thế giới hữu hình và vô hình. Hữu hình thì có hình tướng nên 
ai cũng nhìn thấy, còn vô hình không có hình tướng nên không 
thể nhìn thấy bằng mất. Nhưng nghiệp lực thì lại vô hình tướng! 
Cái vô hình tướng này phản ảnh ngược lại lý thuyết của một số 
người chấp thường, chấp đoạn, chấp chết là hết. 


Nếu đã chấp chết là hết, thì dĩ nhiên họ không chấp nhận 
có thế giới vô hình. Vậy xin hỏi rằng: “Nếu không có thế giới vô 
hình, thì tại sao từ ngàn xưa đã có sự thờ cúng Ông Bà, Tổ Tiên, 
thờ củng các vị Tì hân Linh, thờ Trời, thờ Phật? Cụ thể nhất là fuy 
nên khoa học văn mình hiện tại ngày càng tiễn triển, nhưng các 
tôn giáo vẫn cứ tôn tại! mà lại còn phát triển mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết, ngay cả các nước Âu Châu, Mỹ Châu, có nghĩa là cùng 
khắp thế giới... ”. 


Nói sơ về cái nghiệp lực vô hình tướng 


Nghiệp lực cứ âm thầm dẫn dắt chúng ta trôi lăn trong lục 
đạo. Mắt thân này lại quay về đầu thai thân xác khác, cứ lấn 
quần, loanh quanh không bao giờ chấm dứt được. Chỉ vì chưa 
hiểu rõ về Chân Lý Tuyệt Đối, nên chúng ta CỨ chấp chặt vào 
muôn hình vạn trạng của thế giới này là thật! rồi bám víu vào tên 
tuổi, thân tâm của mình, của người, của vật nên trong ngoài 
chướng ngại thì lý sự chẳng thông. Khi lý, vật chẳng thông thì 
vọng niệm hỗn độn, thi nhau sinh khởi để tạo tác mọi hành động 
thiện ác, gây nhân quả nghiệp báo và lưu chuyền luân hồi... Do 
đó Chân Như tịch chiếu bị chìm sâu trong vọng tưởng, sống/chết 
mãi. 


Nếu chúng ta không chịu hiểu, không chịu tu hành, thì 
không có cách gì thoát ra khỏi cái vòng luận quần ấy! Muốn 
vượt thoát ra ngoài sinh tử như các bậc Bồ Tát, chư Phật chư 
Tổ, thì dĩ nhiên phải đi đúng đường lối như các Ngài là tu sao 
để Giác Ngộ. Mà Giác Ngộ là gì? Là hiểu và trực nhận ra Bản 
Thể của chính mình; khi đã hiểu thì sẽ hành. Hiểu-hành không 
rời nhau, nếu đã hiều-hành thật rốt ráo thì đương nhiên sẽ biết rõ 


13 


Chết Đi Về Đâu? 


“chêt đi vê đâu” của chính mình, của mọi người, và ngay cả của 
các Đâng Giác Ngộ. 


Vì là đề tài quan trọng và khá phức tạp, nên trước khi bàn 
luận về cái “Chết đi về đâu?” của các Đắng Giác Ngộ, thì đây 
chúng ta hãy ôn sơ từ đầu, và đi vào chỉ tiết hơn cho đầy đủ toàn 
bộ. Xin nhắc lại về cái “chết đi về đâu” của chính chúng ta trước 

Ai”? 


đã, rôi sẽ luận bàn về cái “chêt đi vê đâu” của các Đâng Giác 
Ngộ sau. 


Tùy theo sự mê hay ngộ, để chúng ta tự xét mình và tự 
hỏi sáu nẻo luân hôi ây ở đâu? Mặt chúng ta có thê nhìn thây 
không, và làm sao đê chứng minh được rõ ràng? 


Xin thưa rằng: 
Khi có tu hành mà chưa tu đúng mức, thì ai cũng sẽ phải 


đi về một trong sáu nẻo như đã nói ở trên là Trời, Người, A-Tu- 
La, Ngã Qui, Súc Sinh, Địa Ngục. 


Khi không chỊu tu hành, hoặc tu sai thì cũng đương nhiên 
là đi ngay vào sáu nẻo sau khi chết vì: tập khí, thói quen cứ làm 
những điều dữ, để kết thành nghiệp dữ, rồi tự nghiệp cảm, do 
những tội đã gây ra ấy mà tự có nghiệp chiêu cảm trong sáu nẻo 
của chính mình, chứ không do ai tạo ra sáu nẻo ấy cả. 


Khi mê thì một cái Tâm mà chúng ta tự chia thành sáu gọi 
là mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; vì vậy mới có sáu nẻo luận hồi! 

Khi ngộ thì lại chăng có một mà cũng chăng có sáu, qua 
Bát Nhã Tâm Kinh: 


“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” 


Có nghĩa là: 


“Sắc chăng khác Không, Không chẳng khác Sắc 
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc” 


14 


Chết Đi Về Đâu? 


Qua Lăng Nghiêm Kinh: 
“Tính là Tướng, Tướng cũng là Tính” 


Căn cứ theo những câu kinh ấy, thì phải chăng sáu nẻo 
cũng vẫn ở đây, ngay trước mắt, và ngay Thân Tâm của chúng 
ta? Dù mê hay ngộ nhưng tâm chúng ta vẫn cứ bao trùm cả thế 
giới vô hình lẫn hữu hình. 


Thế giới vô hình: 
chỉ có “Một”, vì không có hình tướng. 


Thế giới hữu hình: 
thì có muôn hình vạn trạng hình tướng. 


Nhưng thế giới hữu hình, vô hình lại không rời nhau qua 
Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh. 


Thế Giới Hữu Hình 


Vẫn theo Chân Lý Bát Nhã và Lăng Nghiêm ở trên, chúng 
ta có thể nhìn thấy tất cả thế giới hữu hình một cách dễ dàng 
qua vũ trụ, vạn vật, và con người ngay đây, thì sáu nẻo luân hồi 
cũng ngay đây. 


Kìa, trên muôn vạn nẻo đường, mười phương thế giới, 
toàn vũ trụ, chỗ nào mà chăng có Trời, chỗ nào mà chẳng có 
Người, chỗ nào mà chẳng có Súc Sinh, có Địa Ngục? Có Ma, có 
Qui... có đầy đủ Tứ Sinh (Thai Sinh, Noãn Sinh, Hóa Sinh, 
Thấp Sinh) với rất nhiều bào thai khác nhau, lỗi sinh sản khác 
nhau, đang chờ đợi chúng ta sau khi chết: Với muôn vàn hình 
tướng, bộ mặt khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau, phong 
tục tập quán khác nhau, tiếng nói khác nhau, xấu đẹp, sang hèn 
khác nhau ... 


Như vậy là khi còn mê, chúng ta sẽ đi thọ thai sau khi chết 


vào những nẻo ấy! tùy theo cái nghiệp nhân đã gieo trong đời 
hiện tại, rôi cũng chính cái nhân này sẽ: hội đủ nhân duyên, để 


15 


Chết Đi Về Đâu? 


nghiệp lực của chính mình sẽ đưa dẫn đi thọ cái nghiệp quả 
tương ứng với nghiệp nhân đã gieo trông như những trường hợp 
sau đây: 


1. Trường hợp đi thọ thai rất nhanh và giản dị 


Cho những aI đã tạo cái nhân cực thiện hay cực ác, thì tự 
động người ây sẽ đi thọ thai ngay lập tức cùng với cái giây phút 
mới tặt thở. 


Nếu là cực thiện nghiệp, thì tự động người ấy sẽ đi lên 
ngay sau khi chêt vào một trong ba nẻo: 


Trời, Người, A4 Tu La 


Nếu là cực ác nghiệp, thì tự động người ấy đi xuống ngay 
sau khi chêt vào một trong ba nẻo: 


Ngã Qui, Súc Sinh, Địa Ngục 
2. Thân Trung Âm 


Rất hiếm người có Thân Trung Âm, vì Thân Trung Âm là 
cái Thân thiện, ác bất phân (nửa thiện, nửa ác tức là 50 % thiện 
và 50% ác) nên chỉ những ai đã tạo thiện, ác bằng nhau mới có 
Thân Trung Âm. 


Nhưng để chắc chắn và không thiệt thòi cho những ai bị 
nằm trong trường hợp đó, và cả những ai có đầy đủ Thiện duyên, 
được Thiện trí thức khai thị thì phần thiện được tăng: nhiều hay 
ít là do trình độ và sự thanh tịnh của vị Thiện trí thức, cũng như 
căn cơ và trình độ của người quá vãng. Do lẽ đó mới có những 
buổi cầu siêu bảy tuần. Trong vòng bốn mươi chín ngày này, họ 
sẽ đi thọ thai bất cứ lúc nào, tùy theo: cái phúc, cái duyên, cái 
nhân quả, cái nghiệp riêng, nghiệp chung... cùng sự thông minh, 
hiểu biết riêng rất liên hệ đến sự tăng lên hay giảm xuông của 
thiện hay ác để họ đi thọ thai. 


16 


Chết Đi Về Đâu? 


Người nhẹ nghiệp là người tốt: có tu hành, có phúc thì thế 
nào cũng có nhân duyên tương ứng với nghiệp nhân và nghiệp 
quả của người Ấy, để rồi sẽ gặp được thiện tri thức cũng tương 
ứng như vậy đến để khai thị cho họ. Khi hiểu được lời khai thị 
thì ngay lúc đó, thiện nghiệp tự động tăng lên và cùng lúc ấy họ 
được đi thọ thai liền vào những nơi tốt lành hơn, cao hơn. 


Người nặng nghiệp hơn, vì lúc sinh thời ít chịu tu hành, 
hoặc tu sai nên: nhân duyên chỉ gặp người khai thị tương ứng 
với cái nhân xấu do người ấy đã gieo trồng khi sống! do đó 
thiện nghiệp đã không tăng, mà trái lại còn bị ác nghiệp tăng... 
bởi nghe theo sự dẫn dắt sai đường của người khai thị! Hoặc lúc 
bấy giờ gặp những trái duyên, do ai đó làm cho hoang mang, thì 
cái ác nghiệp cũng bị tăng thêm, và cùng lúc ấy người đó sẽ tự 
động phải đi thọ báo trong những nẻo ác. 


3. Trường hợp hơi phức tạp 


Những ai ở trường hợp thiện trên mức trung bình 
(51%, 35%, 629% v.v...) 


Nếu phần thiện khá cao, là tự động đã có sự định đoạt 
theo nhân quả, nghiệp báo, để đi thọ thai vào chỗ tốt. Nhưng vì 
họ chưa hiểu Phật Pháp rốt ráo nên chấp vào: thân mạng, tên 
tuổi, tiền tài, danh vọng, gia đình... rồi bám víu, tiếc nuối! Lại 
thêm người thân khóc lóc, thương xót, níu kéo, làm cho người 
chết hoang mang, không đi siêu thoát dù có thiện tri thức khai 
thị. 


Nếu tâm thức người quá cố tỉnh táo, bình thản, lại được 
gia đình hồ trợ, được thiện tri thức khai thị, hướng dân thì thiện 
nghiệp cũng sẽ thay đôi tôt hơn, đê đi ngay vào những chỗ cao 
hơn. 


17 


Chết Đi Về Đâu? 


Những ai ở trường hợp thiện dưới mức trung bình 
(49%, 42%, 38%, v.v...) 


Nếu là phần thiện thấp thì cũng đã có sự định đoạt theo 
nghiệp, để đi thọ thai vào chỗ xấu! Nhưng sẽ còn xấu hơn, khi 
người đó đang tiếc thân mạng, gia đình v.v... lại thêm người thân 
khóc than, thương tiếc! 


Nếu tâm thức người chết bình tĩnh, không mê man, được 
gia đình trợ duyên, lại có thiện tri thức khai thị, dân dăt thì thiện 
nghiệp tự động tăng và sẽ đi ngay vào chô tôt hơn. 


Những ai ở vào trường hợp ác trên trung bình hay dưới 
trung bình 


Thì đại khái cũng như những trường hợp với mức thiện 
trên trung bình, hay mức thiện dưới trung bình vừa được mô tả ở 
trên, thì với ác cũng y như vậy, tùy theo: 


- Ác nhiều, ác ít 
- Ác trên trung bình 
- Ác dưới trung bình 


Tất cả đều đã có sự an bài về nghiệp báo, nhân quả của ác 
nghiệp! tuy nhiên còn tùy theo cái thiện duyên, ác duyên của 
người chết (như đã kế trên) để rồi: phần thiện tăng thì ác giảm, 
phần ác tăng thì thiện giảm. Phần nào nhiều hơn, mạnh hơn sẽ 
trợ nghiệp lực để đưa họ đi thọ thai vào chỗ tương ứng với cái 
tốt hay xấu. 


4. Còn trường hợp nữa 


Những ai chết trong hoàn cảnh, môi trường không có nhân 
duyên gì với thiện tri thức như: những vị không tin bất cứ Đạo 
Giáo gì; những vị chết vô thừa nhận, hoặc những vị chết nơi 
chốn hẻo lánh xa xôi... Nếu không có Thân Trung Âm, thì thiện 
nghiệp và ác nghiệp của họ cũng theo như những trường hợp kể 


18 


Chết Đi Về Đâu? 


trên. Còn nếu có Thân Trung Âm thì họ cũng phải chờ trong 
khoảng bảy tuần lễ (trong vòng bốn mươi chín ngày) do: một 
nhân duyên nào đó, hoàn cảnh nào đó, dù thiện tri thức hay bất 
thiện tri thức nào đó, là bất cứ ai... hợp với nghiệp nhân, nghiệp 
quả, nghiệp thiện, nghiệp ác của họ! để khiến có một câu nói 
hoặc làm một cái gì vu vơ, cho dù cố ý hay không cô ý, cũng sẽ 
có ảnh hưởng cho thiện nghiệp, hoặc ác nghiệp của họ tăng lên 
hay giảm xuống... là tùy theo cái nào tăng nhiều sẽ trợ duyên 
mạnh cho cái ấy để mà đi thọ thai. 


Bởi thể lúc sống nên tu hành để hiểu rõ về Phật Pháp. Vì 
sẽ tùy tâm mức hiểu biết cỡ nào, thì sự tỉnh thức sẽ tương ứng cỡ 
đó, để không đi vào hôn mê! Và dĩ nhiên không hoang mang khi 
chết. Đông thời cũng yên tâm, vì đã tạm hiểu sau khi chết mình 
sẽ đi về đâu và ở đâu, đó là Tự Độ. 


Còn cần Tha Độ, thì người chết cũng nên hiểu thấu đáo 
cho phân mình, là: không chấp thật, không bám víu vào bất cứ 
cái gì! chỉ nghe theo những lời khai thị, dẫn dắt nếu thật chân 
chính, trực chỉ của thiện tri thức, mà đi thọ thai cho mau để 
tránh mọi bắt trắc! 

Chú ý: 
Tự Độ và Tha Độ ở đây là trong nghĩa hạn hẹp của Tương Đôi; 
còn Tự Độ và Tha Độ của các Đáng Giác Ngộ thì Tuyệt Đôi 


Chúng ta đã có khái niệm, đã hiểu sau khi chết đi về đâu 
và ở đâu rồi. Bây giờ sẽ đi vào thế giới của tất cả những ai tu 
hành rốt ráo, hay là của những Đắng Giác Ngộ, và ngay cả của 
chúng ta nữa sau khi đã Giác Ngộ. 


Đối với người đời, chỉ quen nhìn bằng con mắt hình tướng 
qua muôn loài, muôn vật có hình tướng, nên cái nhìn hơi nông 
cạn. Nay muốn biết sự Chết Đi Về Đâu của các đẳng Giác Ngộ 
thì chúng ta phải tập nhìn sâu sắc hơn, bằng con mắt Bát Nhã, là 
con mắt thông suốt cả /h giới hữu hình lẫn thể giới vô hình. 


19 


Chết Đi Về Đâu? 


Sau đây, xin mời tất cả quý độc giả cùng đi sâu vào thê giới 
vô hình. 
Thế Giới Vô Hình 
Là thế giới vô cùng vi điệu, nhiệm mâu, giản dị nhưng rất 
khó hiêu. 
Xin nhấn mạnh và nhắc lại một lần nữa qua Bát Nhã 
Tâm Kinh. Đức Phật dạy rất thâm sâu, nên chúng ta cũng phải 


hiểu và nhìn bằng con mắt thâm sâu của Bát Nhã là không hiểu 
một chiêu. 


“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” 


Có nghĩa là: 


“Sắc chẳng khác Không, Không chăng khác Sắc 
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc” 


Vậy Không và Sắc là một, và Không ở đây không phải là 
vô ký không; mà Không ở đây là Tính Không, là Chân Không, là 
Pháp Tĩnh. 


Khi đã hiểu được về Sốc, Không một cách khá rốt ráo, thì 
chúng ta đã có câu trả lời về sáu nẻo luân hồi ở đâu? Cực Lạc ở 
đâu? Và cũng đã rõ sau khi chết đi về đâu của: chúng ta, của các 
vị tu sĩ, của những ai tu hành một cách nghiêm chỉnh, rốt ráo và 
ngay cả của các Đẳng Giác Ngộ. 


Phải chăng là sau khi chết, mà ngay cả lúc đang sống, các 
vị Giác Ngộ này ở khắp Pháp Giới, cùng tận mười phương. Họ 
là: muôn loài, muôn vật hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình, sơn 
hà đại địa, núi sông, cây cỏ, cả người, cả vật... chăng trong Tam 
Giới, chẳng ngoài Tam Giới, chăng theo sinh tử, chăng trụ Niết 
Bàn. 


Một là tắt cả, tất cả là Một, đồng đều một Bản Thể, Chân 
như điệu tính không thê nghĩ bàn! 


20 


Chết Đi Về Đâu? 


Vẫn theo Bát Nhã Tâm Kinh, đề kết luận ngắn gọn hơn 
cho đề tài Chết Đi Về Đâu này ; nếu thật sự cứ phải xác định rõ 
về sự sống và sự chết, qua các danh từ, lời nói thì cũng xin tạm 
diễn tả: 

Sự sống và sự chết luôn luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ! 
Cái chết này có thể nói là một sự tiếp nối của cái sống. Sức sống 
trường tôn đây được chuyên đôi: từ một hình dạng này sang một 
hình dạng khác, trong một trạng thái khác, một môi trường 
khác, một cuộc sống mới khác... Sức sống trường tồn thì vẫn 
thế! nhưng nó biến hóa khôn lường tùy theo y báo, chính báo 
của chúng sinh mà có những hình dạng khác nhau. Nhưng dù 
hiện tượng ra sao, hình dạng thế nào cũng không thể ra ngoài 
Cái: 

“Hình Tướng mà là Vô Tướng, 
Vô Tướng mà là Hình Tướng” 


Nói một cách khác, thì cái đang sống, là thể hiện cái đang 
chết, và cái đang chết là thể hiện cái đang sông. Sống chết bình 
đăng (bất sinh, bất diệt) siêu việt sống/chết, siêu việt sinh/tử, vì 
vậy Đức Phật mới nói: “Sinh Tử là Chân Lý bất biến ”. 


Thí dụ: Cuộc đời của một cây nên: Sống chết đồng thời, 
đồng lúc, sống chết bình đẳng, nên chăng sinh cũng chẳng diệt! 
Sống chết chính là Pháp Tính (cái ra ngoài, cái vượt sống chết), 
Pháp Giới Tính là như thê đó, nên trong Bát Nhã Tâm Kinh: 


“Thị Chư Pháp Không Tướng, Bắt Sinh, Bắt Diệt” 
Tức là: 


. “Tất cả các Pháp trên thế gian này đều Không Tướng, 
chăng sinh cũng chăng diệt” 


Với câu Kinh Bát Nhã ở trên, chúng ta không thê chỉ hiểu 
một chiêu là chỉ có các pháp không có hình tướng mới bât sinh, 
bât diệt, mà nên lưu ý thêm một điểm vô cùng quan trọng nữa là: 


21 


Chết Đi Về Đâu? 


vẫn trong Bát Nhã Tâm Kinh còn hai câu kinh nữa thường được 
nhắc đi, nhặc lại nhiêu lân: 


“Sắc bất dị Không, Không bắt dị Sắc. 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” 


Có nghĩa là: 


«Sắc /Không chỉ là Một, hữu hình/vô hình chẳng phải 
là hai” 


Có hiểu như thế, mới là hiểu trọn vẹn về Bát Nhã Tâm 
Kinh cũng là hiêu vê Chân Lý của Pháp Giới Tính. Nhân đó 
chúng ta mới thâu rõ: 
«Sống Chết chẳng phải hai, Sinh Tử chỉ là một” 


Và cũng là đã rõ được cái bát sinh, bất diệt là gì để chăng 
còn bị rơi vào tình trạng: 


“Hữu trí vô thân hay hữu thân vô trí!” 


22 


Chết Đi Về Đâu? 


Sao Vĩnh Biệt? 


Không sinh cũng không diệt 
Khóc chỉ? THIÊN sẽ biết 
Chưa hê đến, không đi 

Vân đây, sao vĩnh biệt? 


23 


Chết Đi Về Đâu? 


Cành Hoa Vẫn Đấy 


Dịu mát chan hòa, vì diệu thay! 
Cảnh hoa vẫn đấy, ngay trên tay 
Muôn mâu sắc, và không mẫu sắc 
Cha chẳng đi đâu, Cha vẫn đây 


Mẹ chẳng đi đâu, mẹ vẫn đây 
Ngay trên ngực áo, cài hoa ấy 
Hoa nào, mẫu nào mà chẳng vậy 
Hóa hiện, nhiệm mâu ai có hay? 


24 


Khai Thị Trước Đảm Tang 


Chúng ta hiện đang sống trong thế giới Nhị Biên Tương 
Đối thì đương nhiên là phải chịu ảnh hưởng rất mãnh liệt của thế 
giới nhị biên ấy! cho nên mọi ý niệm, mọi hành động đều là nhị 
biên: thật/giả, đúng/sai, giỏi/dốt, đẹp/xấu, sông/chết. Bởi lý do 
Tương Đối mà hầu hết chúng ta, ai cũng trân quí cái thân hữu 
tướng này, vì chấp nó là có thật (nó là mình thậU! Và bởi chấp 
hữu tướng là có thật, là mình như thế nên mới muốn cái thân này 
được trường tồn; do đó mà rất sợ cái vô tướng (là cái linh hồn), vì 
chúng ta nghĩ rằng khi trở thành vô tướng là đã mất, là đã chết 
thật rồi. 


Có biết đâu răng khi chúng ta chấp có tướng (hữu tướng), 
thì đó chỉ là “hữu thân vô trí” tức có thân mà không có trí. 


Người hiểu Đạo hơn một chút, thì lại coi thường, coi rẻ 
cái thân hữu tướng này! và coi thường, coi khinh cả cõi sa bà 
đang hiện hữu, là nơi chúng ta đang sống; Bảo nó là thân uế 
trược, là cõi ô nhiễm, không thanh tịnh! Nên khi chết là muốn về 
chỗ vô tướng ngay, vì đấy mới là Thiên Đường, mới là Cực Lạc. 
Có biết đâu rằng khi chúng ta chấp không có tướng (vô tướng), thì 
đó cũng chỉ là “hữu trí vô thân” tức có trí mà không có thân. 


: Cho nên cả hai cái “hữu trí vô thân” hay “hữu thân vô trí” 
đều không rốt ráo! vì cả hai vẫn là Nhị Biên Tương Đối: có/không, 
phả1/trái, sang/hèn, yêu/ghét, sinh/tử ... 


Đức Phật dậy: “Phải vượt được Nhị Biên Tương Đối thì 
mới ra ngoài Sinh Tử”, nghĩa là chúng ta không thê nào châp 


25 


Khai Thị Trước Đảm Tang 


muôn hiện tượng, tức muôn cảnh vật ở thế gian là thật hay là giả, 
vì chúng đêu là hóa hiện. 

Do đó mà cốt tủy Bát Nhã đã chỉ thắng (rực chỉ Chân 
tâm: ca. 

Sắc bât dị Không, Không bât dị Sắc 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc , 

(Săc chăng khác Không, Không chăng khác Sắc 

Sắc chính là Không, Không chính là Sắc) 

Vậy: Sắc và Không là một. 


Lăng Nghiêm Kinh: cũng chỉ thăng (rực ch Chân Tâm) 
Tính là Tướng, Tướng cũng là Tính 
Vậy: Tính Tướng không phải là hai, 
Thì: Tân Tám chỉ là một. 

Pháp Hoa Kinh: đồng nghĩa y như vậy (rực chỉ Chân Tâm) 


Cảnh vốn tự Không, đâu cần hoại Tướng 
(Muôn cảnh muôn vật tự chúng đã là Không, chăng phải 
chờ chúng diệt, tức là chết đi rồi mới là Không). 


Vì vậy, Đức Phật mới nói: 
“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp ” 

Do lẽ đó mà mất thân này là tự động phải có ngay thân 
khác dù tin hay không tin, muốn hay không muốn. 

Kinh nói: 

“Muôn loài muôn vật đều có cùng Một Vâng Trăng Trí 
Tuệ (tức Phật Tính). Vâng Trăng này lúc nào nó cũng vần đó: khi 
chúng ta chêt, nó không hê biên mât; và khi chúng ta được tái 


sinh ra, nó cũng không phải tái tạo. Vì nó bât biên thường hăng” 
và không rời vũ trụ vạn vật này. 


26 


Khai Thị Trước Đảm Tang 


Với lý đó, chúng ta luôn luôn phải có cả Thân lẫn Trí, tức 
“hữu thân hữu trí” mới là viên mãn. Muốn viên mãn như thế, phải 
làm thân con người. Ngoài ra bất cứ làm thân gì cũng đều vô 
dụng cả! vì không có khả năng hiểu được Chân Lý giải thoát sinh 
tử. Nói cách khác, “Chỉ có loài người mới có đầy đủ Sáu Căn để 
có khả năng tu thành Phật”. 

Sự hóa hiện và biến/hiện chính là Pháp Giới Tính luôn 
trùng trùng duyên khởi không bao giờ ngừng! nên Đức Phật mới 
dậy rằng: 

“Sinh Tử là chân lý bắt biến” 


Có một Thiền Sư nói rằng: “Hàng trăm người chết đi đưa 
đám tang một người sông”. Tại sao ngài nói thê? Chỉ vì chúng ta 


~ c 


chấp thật là người đang nằm yên nghỉ rất tự tại kia đã “chết” tồi. 


27 


Khai Thị Trước Đảm Tang 


Đảm Mía 


Buôn thảm ngậm ngùi trong đảm ma 
Vợ chồng, con cháu, mẹ hay cha 
Chị em, bạn hữu, ai nằm đấy? 
Quyến thuộc gần xa hay chính ta? 


Không biết đường về khó vượt qua 
Chẳng tu cho đúng, ma không xa! 
Lăng xăng phí phạm năm, ngày, tháng 
Sống ngộp vô mình, há khác ma? 


Chính pháp tu theo ma ngắn a! 
Tu sao cho nhận ra thật 14 

Giác ngô, ma, người siêu việt hết 
Phát, ma chỉ khác trong sát na. 


28 


Những AI Có Thân Trung Ảm 
Sau Khi Chêt? 


Thân Trung Âm là giai đoạn chờ đợi chuyên tiếp của 
Thần Thức (Tâm thức) từ Thân này qua một Thân khác. Nói rõ 
hơn là sự chờ đợi chuyền Tâm Thức của Thân hiện tại mới chết, 
qua một Thân vị lai là Thân tái sinh. 


Có rất nhiều giả thuyết về Thân Trung Âm: 
Giáo phái này không tin là có Thân Trung Âm, mà tin 
răng chêt nơi này là sẽ tức khắc thọ sinh ngay nơi khác. Giáo 


phái nọ lại cho là Thân Trung Ấm không phải chỉ giới hạn trong 
vòng bôn mươi chín ngày, mà là thời gian vô hạn định. 


Theo: 


Luận sư Thế Hữu thì Thân Trung Âm chỉ tồn tại một tuần, 
nó chêt đi chêt lại hàng tuân. 


Luận sư Thiết Ma Đạt Sư thì Thân Trung Âm tôn tại bốn 
mươi chín ngày. 


— Luận sư Pháp Cửu thì Thân Trung Ẩm tôn tại không hạn 
chê thời gian. 


29 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


Cho nên chúng ta đừng chấp về Thân Trung Âm là thật 
có, hay là thật không, nhưng hâu hêt với những ai châp chước 
thì xin thưa răng: 


Những vị đã Giác Ngộ, những vị thiện nhân cực thiện, 
những vị ác nhân cực ác, và những vị ở cõi Vô Sắc Giới thì 
không có Thân Trung Âm. Còn hầu hết chúng ta đều rơi vào 
tình trạng phức tạp là: với những thiện, ác ở mức độ trên hoặc 
dưới trung bình (trung bình là 50% thiện, 50% ác) thì cũng đã 
đâu vào đó, là đã có sự an bài sẵn sàng để đi thọ sinh ngay, 
nghĩa là những người ở trường hợp này không có Thân Trung 
Ấm. Nhưng còn do nghiệp quả tốt, xấu của đời hiện hữu, mà có 
đủ duyên lành hay duyên dữ, khiến có sự khai thị của Minh Sư 
tương ứng với nghiệp quả đề được thiện nghiệp tăng thêm, hay 
bị ác nghiệp tăng thêm cho việc đi thọ sinh. 


Với những người có thiện/ác bất phân là thiện/ác bằng 
nhau thì có Thân Trung Âm (tức là có 50% thiện và 50% ác). Sở 
dĩ có Thân Trung Âm là tại vì chúng ta đều ở trong thế giới 
tương đối, với sự chấp chước tột độ! Cho nên dù chúng ta là ai? 
Thế giới vô hình, thế giới hữu hình, là cái thân vô tướng hay là 
cái thân hữu tướng và bất cứ tôn giáo nào? Tin hay không tin, 
thì cái quá trình tái sinh vẫn cứ âm thầm tồn tại, tiếp diễn mãi 
mãi, nếu không nhận được những lời khai thị rốt ráo, cùng 
những biện pháp đê chấm dứt nó! 


Vậy: Cái gì là Thân Trung Âm? 


Xin đi từ tổng quát đến chỉ tiết: Thân Trung Âm, có nhiều 
tên gọi tùy từng trình độ và tôn giáo, chúng ta gọi là: 


Cái linh hồn 

Cái thần thức 

Cái tâm thức 

Cái hương linh 
Cái tính linh 

Cái Giác linh 

Cái thân trung ấm 


30 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


Cái thân hương ấm 
Cái thân trung hữu 


Thật ra dù gọi tên là gì, thì nó cũng vẫn là cái Tâm Thức, 
tức cái Thức Số Tám của chúng ta, là cái quán xuyến tất cả các 
sự: thấy, nghe, hay biết, tư tưởng, cảm thọ, và mọi hành động từ 
thô tới vi tế nhất, từ bao đời quá khứ, hiện tại và còn tiếp diễn 
mãi ở đời vị lai. Chúng ta cần phải tu hành theo Chính Pháp để 
chấm dứt bằng cách chuyên hóa nó, nghĩa là làm sao cho Tâm 
Thức ấy được chuyền thành Tâm Trí Bát Nhã mới xong. 


Xin đi vào chỉ tiết, sâu sắc và rõ ràng hơn của Thân Trung 
Ẩm. Qua Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật dậy về Tâm Thức, tức 
Thức Số Tám, là cái sức sống của con người. 


Tâm thức này rất nhỏ nhiệm, nó chính là “Tịnh Sắc Căn”, 
tức cái tỉnh túy nhất của Thất Đại và của các Căn. Tịnh Sắc 
Căn này tạm cho là phi vật chất nhưng chưa tuyệt đối! vì nó 
còn một chút xíu vật chất; dù là phần vật chất ấy rất nhỏ, 
nhuyễn như tơ trời, tựa như hư không, mà hư không thì cũng 
vẫn còn là vật chất! Sự tái sinh, tồn tại của nó cứ tiếp diễn 
không ngưng nghỉ... Khi đi đầu thai thì nó vào trước và khi 
chết thì nó ra sau cùng. 


Sở đĩ có cái Thân gần như phi vật chất, rất vi tế này là vì: 
tự dưng không nguyên nhân, không lý do gì cả, tự chúng ta khởi 
lên cái Giác (là Kiến, Văn, Giác, Tri tức là cái Thấy, cái Nghe, 
cái Hay Biết) còn vô tư, đó chính là cái Vọng Giác còn gọi là 
Vọng Tâm. Rồi từ cái Vọng GIác, Vọng Tâm ấy lại khởi lên 
một niệm nữa, tức Nhất Niệm Vô Minh, là cái Niệm Nhị Biên 
Phân Biệt Đối Đãi! nó chính là cái Niệm Giác và Bất Giác của 
vọng tưởng đã tạo, nên luôn chấp thật, chấp giả, chấp biết, chấp 
không biết. Vọng Niệm Bắt Giác này thì không còn vô tư nữa 
mà chỉ toàn là sự điên đảo! nên nó được gọi là Vọng Niệm Vô 
Minh, chính là cái Vọng Tâm Thức Nhị Biên đầy phiền não và 
phức tạp đã kể trên, với rất nhiều tên khác nhau để gọi và để 
hiểu qua nhiều trình độ, căn cơ khác nhau 


31 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


Cái tạm gọi là Tâm Thức phi vật chất này, tự nó chiêu 
cảm thiện/ác và nghiệp quả. Nó chính là nguồn gốc tạo nên 
Thân Tâm thiện/ác, Thế Giới, Vũ Trụ Vạn Vật, tức Cði Sa Bài 
còn gọi là Cõi Dục Giới, cũng là Cõi Nhị Biên hd Đối của 
sinh tử với mọi vướng mắc về Danh, Tài, Ái, Dục v.v.. 


Những ai có Thân Trung Âm, thì trước khi tái sinh dĩ 
nhiên phải mang một cái Thân tạm gọi là Thân không vật chất. 
Nó có nhiều tên, ở đây xin được nhắc lại và diễn nghĩa rõ ràng 
hơn về những tên của nó: 


Thân trung ấm là cái Thân sau khi chết đang chờ đề đi 
tái sinh (giai đoạn chết rồi và đang chờ để đi đầu thai). Thân này 
đang ở Âm Cảnh, tức là Thân ở giữa: lúc cái này chết, cái kia 
sinh. Nó còn được gọi là Thân trung gian, tức là nó ở sau Thân 
tiền ấm và trước Thân hậu ấm. 


Thân tiền ấm là Thân trước khi đi đầu thai, tức là cái 
Thân mới chêt đang chờ đợi đê được định đoạt sô phận 


Thân hậu ấm là Thân đã sẵn sàng đề đi tái sinh 


Còn sau khi đã đi đầu thai rồi, là thân hiện hữu trong kiếp 
người hiện tại của chúng ta thì có tới năm âm (Ngũ Am) 


Thân trung hữu là kết quả nghiệp báo của nửa thiện 
nửa ác, nên không thê nào nói là không có cái Thân ấy dù tin 
hay không tin! do đó mới gọi là Thân Trung Hữu. (Cũng vẫn là 
cái Thân sau khi chết rồi và đang chờ để đi tái sinh). 


Thân hương ấm là cái Thần Thức, tạm gọi là vô tướng, 
tuy chỉ có một chút xíu vật chất thôi, cũng là chưa tuyệt đôi 
thanh tịnh, nên vẫn còn tập khí thế gian! Do đó nó vẫn cần nuôi 
dưỡng cái Thân vô tướng của nó bằng những hương vị của thức 
ăn, vì vậy mà gọi là Thân Hương Ấm. 


Xin nhặc lại, thân vô tướng này được câu tạo bởi các 
chât liệu vi tê của “Tịnh sắc căn”, tức là Tịnh Sắc của các Căn 


32 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


Đại gồm: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến và Thức, nên cái 
“Sắc Công Năng” cũng là giác quan của nó vô cùng bén nhạy. 
Nó có thê đọc được tư tưởng của các Thân Trung Âm khác và 
cả tư tưởng của chúng ta. Nó có thể đi xuyên qua tường, qua núi 
mà không bị trở ngại! Sự đến đi trong nháy mắt, và sự Thấy, 
Nghe, Hay Biết của nó thấu suốt vũ trụ. Đó cũng là một loại 
“Thần thông”, nhưng chỉ là “Nghiệp Thông”, gần như vô ngại 
thôi! Vì cho dù nó có thê đi xuyên qua đầu, và đọc được ý nghĩ 
của chúng ta, nhưng nó vẫn không thể đi xuyên qua đầu của 
những vị đã Giác Ngộ, chứ nói gì là tòa kim cương của chư 
Phật, chư T! 


Và cũng vì là thân phi vật chất chưa hoàn hảo, bởi còn 
một chút xíu vật chất! dù nhuyễn như tơ trời, tựa như hư không, 
cũng vẫn còn những tập khí phàm phu của thế gian, nên nó vân 
chấp thật mọi cảnh, mọi sự... Do đó nó vẫn cần ăn, vẫn tính 
toán, buồn vui, thương tiếc, khổ đau, chấp chước, nhất là khi 
biết mình đã chết! 


Trong ba tuần lễ đầu, người chết vô cùng luyến tiếc Thân 
Mạng mình, thương nhớ gia đình, tiếc danh vọng và tài sản. 
Thêm cái khổ đau nữa là Thân Trung Ấm vẫn thấy, nghe và 
giao tiếp với người thân. Họ cảm thấy bình thường như lúc còn 
sông... nhưng khi họ cầm tay hỏi han, nói chuyện với chúng ta, 
thì chúng ta lại không hè hay biết gì hết! Họ đi thăm từng nơi 
trong nhà, và dùng những đồ dùng hàng ngày của họ, nhưng 
không dùng được! Nhìn vào gương thì không thấy bóng mình 
đâu cả nên càng biết rõ là mình đã chết! Do đó mà đau thương, 
thống khổ: vì mặc cảm, vì bất lực, nên hoảng hốt, bứt rứt, lo 
lắng, cáu kinh, giận đữ và vô cùng sợ hãi! Họ cần chúng ta giúp 
đỡ, hộ niệm bằng những câu Kinh dễ hiểu, những lời khai thị 
thật chân chính, rốt ráo, để hướng dẫn việc tái sinh cho họ. 


Cái Thân Trung Âm vô tướng rất vi tế, bén nhậy â ấy, tuy 
là chấp chước nhưng ít vô minh hơn chúng ta rất nhiều, vì nó 
không còn bị cái ù lì, là cái thô của Tứ Đại ngăn che! Cho nên: 


33 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


ai nói phải, nói trái, ai thanh tịnh, ai ô nhiễm, ai thương thật, ai 
thương giả, ai khóc thật, ai khóc giả, và tang chê làm ra sao, to 
nhỏ thê nào, ai thăm, ai viêng họ đều rõ biết từng chi tiết... 


Vì thế mà trong ba tuần lễ đầu của người chết vô cùng 
quan trọng. Thời điểm này họ gắn bó mật thiết với chúng ta, nên 
đi đi, về về thăm viếng nhà cửa và những người thân; ngay cả 
họ hàng, bạn bè... Còn bốn tuần lễ sau, thì bận rộn tìm liên lạc 
với cha mẹ vị lai. Hiểu như thế mà thương họ; cho nên trong 
thời gian của ba tuần lễ đầu này, chúng ta cần giúp đỡ, là hộ 
niệm tối đa bằng cách có thiện tri thức khai thị càng nhiều càng 
tốt. Công việc hộ niệm không ngoài mục đích: đề trần an cho họ 
hết hoang mang, hết lo sợ, hết giận dữ, và nhất là nhắn mạnh để 
họ biết chắc là họ không có chết, cũng như đang được hướng 
dẫn việc tái sinh. 


Khi đã gặp đầy đủ nhân duyên tốt, xấu, thiện, ác tương 
ứng với nghiệp quả, là họ đi thọ sinh bất cứ lúc nào trong vòng 
bốn mươi chín ngày hay thời gian vô hạn định! Và khi đã nằm 
trong thai mẹ là không còn đi đâu được nữa, dù tính chất quá bén 
nhậy của họ luôn luôn lăng xăng, di động, không hề chịu đứng 
vên bao giờ! 


XIn mời cùng suy tư: 


Theo Kinh Niết Bàn, quyền ba mươi bốn, thì những vị ở 
Cõi Vô Sắc Giới không có Thân Trung Âm. Từ đó chúng ta 
suy ra Vô Sắc là Vô Thân, là Vô Hình Tướng, cũng là âm cảnh, 
là Trời (những quý vị vô tướng). Chăng qua nó cũng vẫn chỉ là 
cái Tâm Thức Số Tám của chúng ta, có rất nhiều tên như đã kế 
ở trên. Vô Hình Tướng có thể xảy ra ở một trong hai trường 
hợp sau: 


Một là không tu gì cả (là ở âm cảnh) 
Hai là có tu nên được ở những quả vị vô tướng 


Đã là Thân Vô Tướng thì bất cứ là ai cũng không có Thân 
cả! dù Thân Thánh cao siêu tới đâu, cho đên A Tu La, Ngã Qui 


34 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


hay Ma thì cũng thế. Mặc dù các vị này đều rất nhậy bén: thấy 
nghe cùng khắp, đến đi trong nháy mắt, có Tha Tâm Thông, 
nhưng chỉ là “Nghiệp thông” gần như vô ngại mà chưa Tuyệt 
Đối, nên cũng chẳng lợi ích gì! Vì trước sau gì khi hội đủ nhân 
duyên thì cũng vân cứ phải ra rôi lại vào mãi trong sáu nẻo Luân 
Hồi mà thôi! Để rồi lại tạo những Thân Trung Âm khác. 


Do lẽ đó, dù là Thân Trung Âm giới hạn thời gian hay 
Thân Trung Âm vô hạn định thời gian, cũng đều rất cần những 
lời khai thị thật rốt ráo của thiện tri thức. Khi gặp đầy đủ nhân 
duyên, tức gặp Thiện trí thức khai thị, mà hiểu được những lời 
rỐt ráo y chí Phật Pháp ấy! thì tự động được giải thoát khỏi cái 
nghiệp triển miên trong Cõi Vô Sắc Giới... Các vị này khi 
được trở lại làm người, có đầy đủ Sáu Căn. Nếu chịu tu hành 
rốt ráo, để cái tỉnh nhuệ linh thiêng của Tâm Thức chuyển 
thành Trí Tuệ Bát Nhã thì sẽ chấm dứt được cái Thân Trung 
Ấm, là cái Thân Vô Tướng! 


Vậy muốn chấm dứt Thân Trung Âm thật sự, thì chỉ có 
duy nhất một con đường là tu theo đúng Chính Pháp. Tu thật 
rốt ráo, thật trang nghiêm, và thật nỗ lực, để tiến tới Chân Lÿ 
giải thoát! là không còn có Thân Trung Âm nữa, cũng không 
còn bị lệ thuộc vào thời gian hạn định là bốn mươi chín ngày, 
hay bao nhiêu ngày cả; miễn là khi nào hợp duyên, hợp cảnh là 
trở lại mà tiến tu đến Toàn Giác để gánh vác sứ mạng Như Lai. 


Những vị đã thấu rõ Chân Lý Bát Nhã Sắc/Không, thì 
khi nằm trong thai mẹ là nằm trong búp hoa sen, là Cực Lạc Thế 
Giới, cũng là ngay Cõi Sa Bà này! Với cái Sắc/Không thanh 
tịnh tuyệt đối, cũng là sự nhậy bén nhiệm mầu, vi diệu, vượt 
ngoài nghĩ bàn của bộ óc thế gian! Quả đúng là: cái ấy nó không 
có không gian, nên không có nơi, không có chỗ; và nó không có 
thời gian, nên nó không còn có tốc độ nhanh chậm, số lượng, 
tuổi tác, quá khứ, hiện tại, vị lai! Nhưng mà tuyệt vời thay, nó 
không hề tách rời mọi sự vật ở thế gian này, y như mạch Kinh 
Bát Nhã: “Chúng ta và Vũ Trụ Vạn Vật đều là Siêu Việt”. 


35 


Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết? 


Chết 


Thôi chết thật rồi, thôi chết thôi 
Chết này phiên toái lắm người ơi! 
Chết đi, chết lại, vô ngắn kiếp 

Sống chết, khôn ngừng mãi chơi vơi! 


Chết sống, luân hôi mãi thương ôi! 
Chết đi, chết mãi có bao ngơi 

Làm sao giải thoát vòng sinh tử? 
Để chỉ một lần chết, rồi thôi 


Phật pháp siêng tu, sạch nổi, trôi 
Trở về nguôn cội, hết luân hồi 
Minh sư chân chính, đưa đường lỗi 
Chỉ cần một lần, nhận ra TÔI 


36 


Phát Tang, Để Tang, Xã Tang 


Những sự xúc động, những tình cảm vui buồn bởi cách 
cư xử đối với nhau khó mà cảm nhận rõ ràng trong những lúc 
bình thường chưa có biến cố øÌ; hoặc nếu có thì chỉ sơ sơ thôi, 
thì cái tình thương yêu, lòng hiếu thảo, điều ân nghĩa, cùng mọi 
sự ăn năn, hối hận đối với người thân như cha mẹ, vợ chồng, 
con cháu, họ hàng, bạn bè v.v... ít được tỏ rõ và ít mãnh liệt. 
Nhưng khi có biến cố như sự chết chóc, thì những thứ tình cảm 
này được bộc lộ một cách mạnh mẽ, chân thành rõ rệt nhất, qua 
những: truyền thống, những hình thức của các lễ phát tang, để 
tang, xả tang, và những buổi lễ lạy, để cầu xin sự độ trì cho 
người quá cố. Sở dĩ có những truyền thống này là đề chúng ta 
có cơ hội tỏ lòng hiếu hạnh, yêu thương, biết ơn, luyễn tiếc, 
cũng như những sự hối hận, ăn năn đối với người đã chết. 


Với truyền thống, hình thức của những buổi lễ lạy ấy 
mặc dầu chưa rốt ráo cho lắm, nhưng cũng là điều rất tốt để 
chúng ta có dịp nhóm họp đông đảo: để giúp đỡ, để hộ niệm, để 
tỏ lòng kính thương, tiếc nuối nhau; đồng thời cũng là có dịp nói 
lên những điều suy tư hợp lý, hợp tình, và sự hữu hiệu hơn cho 
việc Phát Tang, Để Tang, Xả Tang này. Vậy trong lúc thi hành 
với những truyền thống lễ lạy của tang lễ, hỏi chúng ta có một 
chút suy tư gì không? Hay chỉ tự động làm theo những tục lệ đã 
vạch sẵn, là khi sự việc xây ra như thế, thì phải làm như thế, là 
đã trọn vẹn mọi ân tình, mọi sự hiếu đễ, xót thương đối với 
người thân yêu của chúng ta rồi! Trong thực tế liệu có đúng như 
vậy không? Hãy thử luận bản, vì trước khi làm một việc gì quan 
trọng, chúng ta không thê không tìm hiểu cho rõ ràng về việc đó. 


37 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Trước hết chúng ta hãy định nghĩa cho rõ ràng, khúc 
triết hơn về việc Phát Tang, Để Tang, và Xả Tang; rồi sau đó sẽ 
bàn sâu rộng hơn, trọn vẹn hơn, về những việc báo hiếu, ân đền, 
nghĩa trả, cùng lòng kính trọng, tiếc thương đối với người quá 
cô. 


Định nghĩa tổng quát: 


Phát tang: là sự bắt đầu thi hành cho việc tri ân, trả nghĩa 
và sự buôn thương, tiêc nuôi người đã chết. 


Để tang: là đang thi hành nhiệm vụ và bổn phận của sự 
buôn thương, nuôi tiệc cũng là sự trả hiệu, trả ân nghĩa cho nhau, 
trong một thời hạn cô định. 


Xả tang: là thời hạn, nhiệm vụ và bốn phận để tang đã 
hoàn tât. 


Tùy theo sự liên hệ về huyết thống gần hay xa đối với 
người chêt, mà có sự ân định thời hạn đê tang. 


Đại Tang là 3 năm (thực ra chỉ có 27 tháng) 


Đề tang tứ thân phụ mẫu 
Đê tang vợ, chông 


Tiểu Tang thì tính từng tháng, cho đến tối đa là một năm 


Tang anh chị em ruột 
Tang họ hàng nội, ngoại 


Chúng ta hãy đi vào chỉ tiết hơn về việc để tang. Phải 
chăng khi đang đề tang là đang tỏ lòng thương xót, đang đền bù, 
đang biết ơn, đang trả ơn, đang trả hiếu một cách vô cùng chân 
thành, nồng nhiệt? 


38 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Của các con cháu hiệu hạnh đôi với ông bà, cha mẹ, 
họ hàng. 


Của những người vợ, người chồng có tình, có nghĩa. 
Của họ hàng, bạn bè tốt, đối với người thân thương. 
Đồng thời cũng là: 


Của những người con, người cháu đã lỡ bất hiếu, bất 
mục, nay vì biến cố chết chóc này, mà họ đang bắt đầu biết 
thương xót, biết ăn năn, biết hối hận đối với ông bà, cha mẹ, họ 
hàng... 


Của những người vợ, người chông đã lỡ bội bạc, xâu xal 
nay vì biên cô chêt chóc này, mà họ đã băt đâu biệt ăn năn, hôi 
hận, xót thương. 


Và của tất cả những ai là người không tốt trong họ hàng, 


trong bạn bè... nay vì biến cố chết chóc này, họ cũng đã bắt đầu 
biết ân hận về cách cư xử không đẹp đối với người xấu số! 


39 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Chăng Là Đã Trể? 


Đừng chờ khi chết mới trả hiểu cho nhau 
Đừng chờ khi chết mới ân hận u sâu 

Hỏi dáng được chỉ, khi mẹ cha đã chết 

Để tang được gì, thêm tủi nhục thương đau! 


Đừng chờ khi chết mới trả nghĩa cho nhau 
Đừng chờ khi chết mới hồi hận bắt đâu 
Chà đạp nặng lời suốt cuộc đời chung sống 
Để tang làm gì thêm mai mỉa cho nhau! 


Đừng chờ khi chết mới ân đền cho nhau 
Đừng chờ khi chết mới thức tỉnh quay đầu 
Cho được cái chỉ, khi thẩy(*) tôi đã chết 
Để tang được gì hay đau lại thêm đau! 


Đừng chờ khi chết mới xử đẹp thương nhau 
Sao trong khi sống lại tàn tệ thương đau 
Cư xử hài hòa là để tang khi sống 

Chết còn tang gì, thêm tủi hổ cho nhau! 


Chú ý: (*) Câu số 11 chúng ta có thể thay bằng anh, chị, 
em hay bât cứ tên ai 


40 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Suy Tư về Phát Tang, Để Tang, và Xả Tang 
Về mặt hình tướng 


Có bao giờ chúng ta thắc mắc về những việc Phát Tang, 
Đề Tang, Xả Tang có hình thức, có cô định thời gian, mà lại tỏ 
hết được lòng: hiểu hạnh, xót thương, sự ăn năn, hối hận, và sự 
đền ơn, đáp nghĩa? Liệu những hình thức Ấy, có thật là đã vẹn 
toàn cho những ý nghĩa thiêng liêng này không? Hay là đã quá 
trễ, không thiết thực! và cũng không ảnh hưởng gì cho người đã 
chết? Tới đây tưởng cũng không cân có câu trả lời cho sự thắc 
mắc ở trên, vì môi người môi ý đều được tôn trọng, nhưng có lẽ 
đa số đều bất đồng với quan điểm không được rốt ráo này. 


Về mặt vô hình tướng 


Việc Phát Tang, Để Tang, Xả Tang vô tướng, đương nhiên 
là bao la, trọn vẹn và hợp lý hơn, vì không có sự giới hạn, cô định 
thời gian nào cả! 


Thật sự mà nói, thì có cái gì có thê trả được hiếu, trả được 
ơn, với những công lao trời biển của cha mẹ? Cũng như những ân 
tình giữa vợ chồng, gia đình, họ hàng... thật khó mà đền đáp cân 
xứng cho nhau, thế cho nên chúng ta đều bị lâm vào tình trạng là 
chẳng gì trả được, và cũng không bao giờ trả xong. 


Tại sao chẳng gì trả được? 


Quí vị nào có con cái đều đã biết từ lúc người mẹ mang 
thai đến khi sinh nở, nuôi nắng con cực khổ trăm bề, sự hy sinh 
vô cùng tận... cho đến khi con đã trưởng thành, và khi đã thành 
đạt rồi mà cha mẹ cũng vẫn còn lo! thậm chí có nhiều bậc cha mẹ 
đã lo xong cho con, lại còn tiếp tục lo đến cháu. Đấy là trường 


41 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


hợp những đứa con lành lặn, thông minh, ngoan ngoãn. Còn 
những đứa con tật nguyên hoặc những đứa con hư hỏng, thì ôi 
thôi cha mẹ còn cực khổ tới đâu? Bút nào mà tả cho xiết được! 
Vậy thử hỏi chúng ta lấy gì mà trả hiếu cho đồng với công lao 
xương máu của cha mẹ? 


Tại sao không bao giờ trả xong? 


Theo thuyết nhà Phật thì gia đình, vợ chồng, con cháu, cha 
mẹ, anh chị em đều vì nhân duyên mà tụ họp lại với nhau. Và 
đều có nguyên do là: nợ nần, ân oán, duyên nợ trả vay, vì việc 
vay trả ây không bao giờ có thể đồng đều! Cho nên mới có sự 
luấn quân loanh quanh, luân hồi, sinh tử không bao giờ dứt.. 
sự vay trả, trả vay cũng không bao giờ xong! 


Đề trở lại vấn đề báo hiếu, trả ân, trả nghĩa, Phát Tang, Đê 
Tang, Xả Tang, nhiêu người sẽ nói răng: “Tô tiên, cha mẹ đã 
sinh ra ta, thì bôn phận các Ngài phải lo cho ta chứ đâu lại cân sự 


I?? 


đèn bù, trả đi, trả lại kỹ lưỡng đến thế! 
Xin thưa rằng: 


Về phương diện hình thức, lý lẽ của thế gian thì sự trả 
ơn, trả nghĩa cho nhau như thê là tạm đủ, hay đã đủ. 


Nhưng về phương diện đạo lý có hơi khác, vì nó sâu sắc 
hơn. Qua giáo lý nhà Phật thì cái Nghiệp không hình, không 
tướng của chính chúng ta. Nó cứ âm thầm diễn tiến, âm thầm 
hành động, chỉ vì sự vay trả, oán ân không đồng đều, nên sự 
luân hồi, trôi lăn phải bị triền miên! Do duyên này chưa kịp dứt, 
thì chính chúng ta lại tạo thêm những nhân duyên mới, đề liên 
tiếp có nhân, có quả, có nghiệp riêng, nghiệp chung liên hệ với 
nhau, về những ân oán, nợ nần, danh, tài, ái, dục, thân mạng... 
tùy theo ít hay nhiều, sâu hay nông, mà tương ứng thành duyên 
vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, họ hàng hay bạn bè trong một 
thời gian dài hay ngắn, cũng tương ứng với sự hội tụ và chia lìa 


42 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


ấy! Nghĩa là chúng ta cứ luẫn quần, loanh quanh chăng chịt với 
nhau như thế mãi... chỉ vì nợ này chưa dút, lại vay nợ kia, do lẽ 
đó mà sự vay trả, trả vay không bao giờ có thể cân bằng, nên 
cũng không bao giờ có thê trả xong để mà chấm dứt. 


__ Tuy nhiên, dù sự việc có phức tạp, phiền não tới đâu cũng 
có thê giải quyêt được, nhưng cũng còn tùy quan niệm của từng 
cá nhân mà có biện pháp thích hợp. 


Người châp nhận sự việc ây, thì lý luận răng: “V7ệc luân 
hồi, vay trả là cái trò rất vui!” 


Người không chấp nhận, thì lại khắc khoải, suy tư và nói 
rằng: “Đó là một trò vô mình đây nước mắt "cần chấm đứt! 


Đề giải quyết vấn đề rắc rỗi, phức tạp này, là làm sao có 
thể: trả hiểu, trả ân, trả nghĩa cho nhau được trọn vẹn, dứt được 
ân oán, nợ nắn, ra ngoài được vòng luân hồi sinh tử và cũng là đã 
Xả Tang. Thì ngay cả Đức Phật còn ngao ngán, suy tư, và cuỗi 
cùng, cũng phải có biện pháp là đi tu, rồi Giác Ngộ mới thoát ra 
được cái vòng rắc rồi ấy. 


Khi nói đến chữ “7”, thì ai cũng rất sợ hãi! Vì tưởng tu 
là phải ở chùa, phải xuống tóc, phải mặc áo cà sa, phải ăn chay 
và sống một cuộc đời thật kham khô. Thật ra thì không ắt hắn là 
phải như thế. Dù tu tại gia, mà tu cho thật nghiêm chỉnh, thì cũng 
đạt được mục đích y như những người xuất gia ở chùa, không 
hơn không kém một mảy may nào hết! Vì Đạo Phật là đạo trí tuệ 
và bình đẳng, ai ăn nấy no, ai tắm nấy mát, ai làm nấy được. 
Miễn tu sao cho đúng đường lối chính pháp, tu sao cho đúng 
đường lối trực chỉ, để nhận ra được Bản Thẻ sẵn có của mình, là 
tự động: giải thoát chính mình, giải thoát người, và cũng là trọn 
vẹn việc ân đèn, nghĩa trả, việc Đề Tang, và Xả Tang. 


Bởi thế cho nên khi chúng ta bắt đầu tu, là bắt đầu trả ơn, 
đang tu là đang trả ơn, và khi tu xong là đã trọn vẹn việc trả ơn 


43 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


cho mọi khía cạnh, dù phức tạp đến đâu về: ân oán, hiếu để, tình 
tiền, danh vọng, ngay cả về thân mạng ... Vấn đề tu hành dễ hay 
khó là do thật tâm chúng ta có muốn hay không muốn mà thôi, 
nếu muốn thì thật là đễ, còn không muốn thì khó vô cùng! 


Đề cho những ai muốn Phát Tang, Để Tang, Xả Tang một 
cách hợp lý và rốt ráo, cũng là sự tu trì chân chính, thiết thực 
nhất! thì tại sao chúng ta không lập tức tu đi, bằng cách là thực 
hành cả lý lẫn sự (cả hình tướng lẫn vô hình tướng) ngay trong 
đời sống hàng ngày của chúng ta? Nếu làm được thế thì đây là 
đường lối tu hành nhanh nhất, đồng thời cũng là việc Phát Tang, 
Đề Tang, Xả Tang rất thực tế và được tuyệt đối! 


Thật vậy, chỉ cần thực hành giản dị như sau đây trong suốt 
quãng đời hiện sông. 


Hãy tự hỏi tại sao chúng ta không xót thương nhau, không 
kính trọng nhau, không nhường nhịn, giúp đỡ nhau, không tiếc 
thương nhau øñgay fừ bây giờ? Túc là chúng ta đang phát tang, 
đang đề tang nhau kji còn đang sống! Đề sẽ không có những ân 
hận, hối tiếc, cũng như những gì muốn chứng tỏ, muốn cho nhau 
trước khi quá trễ! Lý do nên thương tiếc nhau ngay là vì không ai 
tránh được vô thường, mất mát, tang tóc! Nó sẽ xây ra bất cứ lúc 
nào, cho nên khi thấy sự vô thường hàng ngày, ngay trước mắt, 
thì chúng ta đã biết rằng: tất cả mọi người thân thương quanh ta 
đều sẽ phải bỏ ta mà đi bất cứ lúc nào, ngay cả thân ta cũng vậy! 
Khi hiểu được như thế, thì không ai nỡ nói hay làm những hành 
động gì không tốt đẹp đối với nhau. Trái lại, chúng ta biết trân 
quí, biết xót thương, biết ơn nhau trong từng giây từng phút. 


Vì hiểu vô thường, nên chúng ta sẽ tự động biết làm 
những cái hay, cái đẹp nhât cho nhau. 


Hiểu vô thường, Chúng ta sẽ cư xử với nhau trong tình 
thương yêu chân thật. 


44 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Hiệu vô thường, chúng ta sẽ thật nhã nhặn, khiêm cung, 
luôn châp nhận mọi hoàn cảnh tôt, xâu, mọi thiệt thòi, mọi lôi 
lâm trong sự hiệu biết sáng suôt và từ bị. 


Hiểu vô thường, dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn bao dung, độ 
lượng, hỷ xả cho nhau, ngay cả với những người có tội! Và 
chúng ta cũng biệt hôi hận, ăn năn ngay, khi lỡ gây nên tội lôi! 


Hiêu vô thường, chúng ta sẽ hiêu hạnh từng sát na, khi 
còn được cận kê bên cha mẹ. 


Hiểu vô thường, chúng ta sẽ biết sống trọn tình, trọn 
nghĩa, biệt ơn đôi với vợ chông, gia đình, con cháu, họ hàng, 
bạn bè... 


Và hiệu vô thường, chúng ta còn biệt ơn, biệt trung thành 
với quôc gia, xã hội, và yêu thuơng muôn loài, muôn vật ... 


Nếu can đảm, kiên trì, thực hành được như vậy, thì quả 
là chúng ta đang íu, tức là đang Phát Tang, đang Đề Tang /ái 
cả mọi người; đồng thời cũng là chúng ta đang Phát Tang, đang 
Để Tang chính chúng ta trong suốt cuộc đời, không có hạn 
định, có định thời gian! Và cũng là chúng ta đang sáng suốt, 
hài hòa, từ bi, vui sống trong thực hành, tu trì những gì đã kê ở 
trên. Cứ thế mà tiếp tục trau dồi, để thăng hoa, bằng cách là 
tham khảo, học hỏi, đi sâu vào kinh điển. Dùng kinh điển làm 
kim chỉ nam; dùng một trong tám mươi bốn ngàn pháp môn 
của Đức Phật làm công phu, thì lo gì đạo đời chẳng vẹn toàn, 
và những việc phát tang, để tang, xả tang cũng đã tự động được 
giải quyết xong xuôi. 


45 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Tôi Hết Để Tang Tôi 


Tôi để tang tôi, từ khi mới ra đời 

Tôi xót thương tôi, khó tránh khỏi tả tơi 
Tôi biết thân tôi, như làn sóng chơi vơi 
Tôi sợ cho tôi, ngụp lặn mãi Luân Hỏi 


46 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Tôi để tang tôi, ôi suốt cả cuộc đời! 

Tôi lo, tôi sẽ thành kẻ mô côi 

Tôi lo mắt trọn, rồi mắt cả Thân tôi 

Tôi có sao cho khỏi hồi tiếc kịp thời 

Tôi để tang tôi, từ khi mới ra đời 

Tôi muốn vô thường, không khuất phục được tôi 


lôi không muốn mắt, và mát hệt khơi khơi 
Nền tôi là muôn loài, muôn vật tuyệt vời 


47 


Phát Tang, Đề Tang, Xả Tang 


Tôi để tang tôi, ôi đã suốt cả cuộc đời! 
Minh chứng liên hồi, toàn sinh tử ly bôi 
Giả, Chân, còn, mắt toàn vọng niệm mà thôi 
Đồng tịnh, tịnh đông tôi hết để tang tôi 


Chỉ vì bản ngã, tôi phân tích lôi thôi 
Vì vô minh dây, tôi Nhị Biên Tương Đồi 


Ngã, Pháp, vỡ nhẽ, tôi vượt, tôi thay đổi 
Dụng thông tịnh đồng, tôi đã xả tang tôi 


48 


Phật Nhập Diệt 


Với con mắt thế gian thì có sống, có chết, ai cũng phải 
chết; nên Đức Phật cũng phải chết như mọi người thường. Đó 
là vì chúng ta vô minh nên chỉ biết chấp chước mọi sự, mọi vật 
qua hình tướng. 


Nếu sâu sắc hơn thì sẽ hiểu rằng Chân Tâm, Phật Tính 
không tùy thuộc vào sinh tử. Nó siêu việt vũ trụ, vạn vật; nói rõ 
hơn là nó siêu việt tất cả mọi hình tướng. Song nó cũng không 
tách rời hình tướng, cho nên khi nói đến Phật Nhập Diệt thì 
chúng ta hiểu rằng: “Phật đây là Phật Tính”. Mà đã là Phật Tính 
thì không ảnh hưởng gì tới sinh diệt, cũng không ảnh hưởng gì 
tới đớn đau, vui buồn, sướng khổ. Vì nó không phải là một vật 
nên Phật Tính không biến mất khi chết, và cũng không phải tái 
tạo khi sinh ra. Nó tự ra ngoài thật/g1ả, có/không, nhưng lại 
không rời thân tâm, thế giới, vũ trụ vạn vật này một giây phút 
nào cả. 


Do đó mắt thân này là tự động có ngay thân khác là thế, dù 
muôn hay không đê tuyệt đôi vẹn toàn “Hữu Trí Hữu Thân”, tức 
thân tâm viên mãn. 


Sau đây là những chứng minh qua Kinh sách, qua những 
lời của Phật, của. Tô đã thuyêt. Theo Bửu Tạng Luận, Đại Sư 
Tăng Triệu dạy răng: 


Với Chân Không Diệu Hữu ấy, chúng ta không thể chấp 
là thật hay giả, vì nó vô danh, vô ngôn, vô thuyết, phi vật, phi 
thân, phi tâm. Tự nó ra ngoài tất cả những gì chúng ta gán 
ghép cho nó. 


Nó là “Vô Thân”, vì Vô Thân mà “Đại Thân” 
(Bởi không Thân nên Thân bao trùm cả hư không) 


49 


Phật Nhập Diệt 


Nó là “Vô Tâm”, vì Vô Tâm mà “Đại Tâm” 
(Không Tâm nên Tâm bao trùm vũ trụ vạn vật) 


Trong kinh Kim Cương Phật cũng dạy: 
*Phi thán, thị danh Đại thản” là vậy. 
(Không Thân tức là Thân to lớn) 


Đã là Đại Tâm thì cùng khắp vũ írụ vạn vát 
Đã là Đại Thân thì đại ứng dụng đây đủ vẹn toàn 


Do đó: * Nếu chúng ta chấp Thân là Thân thật thì mắt 
đại ứng dụng của Thán 
* Nếu chúng ta chấp Tâm là Tâm thật thì mắt 
đại trí của Tâm 


Cho nên nếu lìa bỏ được thân tâm Vọng Thức là lìa bỏ 
được mọi tri kiến giới hạn của Thức Tâm (tức cái thấy biết của 
Kiến, Văn, Giác, Tri; là cái thấy biết của mắt, tai, mũi, lưỡi 
phàm phu luôn dính mắc ấy) thì mới thấy được cái “Chân 
Tính”! tức cái Đại thân, Đại tâm, Đại trí cũng là Đại đạo. 
(Lìa bỏ ở đây là bỏ cái trì kiến phàm phu để hội nhập tri kiến 
Phật, chứ không phải vứt bỏ Thân Tâm, Thể Giới này đi, thì lại 
lạc vào Vô Ký Không là Hữu Trí mà Vô Thân.) 

Đề rõ hơn về “Đại đạo” theo Bửu Tạng Luận có một thí 
dụ: “Người thợ bạc gom góp hỗn hợp nhiều miếng vàng to 
nhỏ, hình tướng khác nhau đem bỏ chung vào một cái lò mà 
rèn đúc các thứ ấy, thành một bức tượng bằng vàng. Tức là cái 
thể chung đã tạo thành bức tượng vàng này, nên gọi nó là 
“Đại”! vì các miếng vàng ấy: dù to, dù nhỏ, dù trong hình 
tướng nào chăng nữa, trông có khác nhau về hình dạng cũng 
như kích thước, và trọng lượng nặng nhẹ... theo con mất thế 
gian; nhưng cái bản thể chung của chúng thì vẫn đồng đều là 
vàng cả! nên còn được gọi là “Dung Tướng”; tức nhiều tướng 
dung hợp thành một Thể, “Nhất Thể”, còn gọi là “Đại Thể”, 
hay là “Đại Đạo” thì cũng thế. 


50 


Phật Nhập Diệt 


Cũng nghĩa tạm thí dụ ấy, trong lò đúc Đại Đạo của tạo 
hóa, vũ trụ vạn vật này có: muôn ngàn sai biệt, đồ dùng hữu 
dụng cho đời được chế biến nhiều vô cùng, vô tận... Với con mắt 
thế gian thì thấy chúng khi thành, khi trụ, khi hoại, khi không! 
nhưng cái bản thê hay cái Thể Tính chung của chúng thì vẫn 
chăng thêm, cũng chẳng bớt. 


Thật đúng là: 


Một là tất cả, tất cả là một. 

Một là muôn ngàn sai biệt, muôn ngàn sai biệt cũng vẫn 
là một. 

Ngàn sóng là biển, biển là ngàn sóng. 

Tính, Tướng như như. 

Tính, Tướng thường trụ. 

Tắt cả là do công dụng của Nhất Pháp, Nhất Thừa, Phật 
Thừa mà thành tựu vạn lượng. Vì lẽ đó mà Kinh nói: 


“Swm la cập vạn lượng, nhất pháp chỉ sở ấn” 


Tức muôn loài, muôn vật chỉ là một pháp, là Tự Tính, 
là bản thể gồm đủ vạn hữu là thế! Nó là Nhất Thừa, là Phật 
Thừa, là Phật Tính bình đăng. Phật chúng sinh bất nhị, vô 
ngôn, vô thuyết, mênh mông khó lường, khó bàn, khó nghĩ. 
Tất cả viên mãn, từ cây cỏ, muỗi mòng cho đến một hạt bụi, 
một lân hư trần v.v... đều từ Nhất Thừa hay Phật Thừa mà ra 
cả. 

Vẫn trong Bửu Tạng Luận: 


Ai hiểu được là người có Pháp Nhãn Bát Nhã đã sáng 
tỏ, mới thông suốt được “Nhất Thừa”, thông suốt được “Đại 
Đạo”. Vì vậy mà Kinh nói: Nếu thấu hiểu được, thấy được 
“Chân Nhất”, “Tri Nhất” thì mọi việc đều xong, có nghĩa là 
thâm nhập được Tự Tính, và với Tự Tính ấy mà tái sinh, chăng 
chút vọng tưởng øì thì tự động là bậc Thánh. 


Còn người chưa thấu rõ thì hay tin tà, tin dị đoan. Vì 
Chính Tín của người ấy rất yêu, còn nhiều chấp chước, cho nên 


51 


Phật Nhập Diệt 


họ rất khó thâm nhập Diệu Lý! bởi luôn luôn có vọng nhị kiến 
(của Kiên, Văn, Giác, Tri, còn gọi là vọng tâm, hay vọng kiên), 
nên luôn đi ngược lại với Chân Lý. 


Những vị này thì phải ví như những người ở trong kho 
chứa nhiều thứ làm bằng vàng. Họ chỉ thấy các hình tướng của 
những thứ đồ làm bằng vàng như: vòng vàng, giây chuyền vàng, 
bông tai vàng... Nhưng họ không thấy được cái bản thể chung 
của những thứ ấy luôn luôn là vàng! chung qui cũng chỉ vì vọng 
niệm của họ luôn khởi đủ thứ tri kiến phân biệt hình tướng 
đẹp/xấu, thật/giả. Họ đã không thấy được cái bản chất của vàng, 
mà tự làm mất đi cái bản thể của vàng! vì chỉ sống với sự luận 
bàn, tranh cãi trong thức tâm phân biệt. Đó là phàm phu mê 
muội đã đánh mất bản tính! bởi: chấp tâm, chấp tướng, chấp 
cảnh, chấp đủ thứ sai biệt điên đảo, đê rồi trôi lăn theo với mọi 
chấp chước ấy, mà thọ hết thân này đến thân khác. 


Do lẽ đó những ai chấp hữu tướng, trân quí hữu tướng, thì 
SỢ VÔ tướng, vì chấp cái thân này là thật nên quí trọng nó, muốn 
sống mãi với nó, và sợ nó chết là bị đi vào cái vô tướng, cho nên 
rất sợ vô tướng! 


Còn người có tu hành mà chưa rốt ráo thì lại trân quí cái 
vô tướng, rất sợ hữu tướng! vì không hiểu rõ thật nghĩa của Bát 
Nhã Tâm Kinh, nên đã coi khinh, coi rẻ cái thân, coi rẻ nơi 
chúng ta đang hiện sống. Chỉ vì chấp nó là giả, là huyễn. hóa nên 
coi thường nó, sợ nó, muốn hoàn toàn vứt nó đi, để về nơi vô 
tướng (gọi là Thiên Đường, là Cực Lạc), mới cho là vĩnh cửu. 


Có biệt đầu răng hữu tướng và vô tướng vôn chăng khác vì: 


Sắc tức là Không, Không tức là Sắc . Ỉ 
Sặc chăng khác gì Không, Không cũng chăng khác gì Sắc 
Sắc chính là Không, Không lại chính là Sắc 


Cho nên chẳng phải dùng “Sắc” để diệt thành “Không”! 


52 


Phật Nhập Diệt 


Giống như nước đang chảy im lìm, bị gió thổi mà thành 
bọt nước! nhưng “bọt” ấy chính là “nước” rồi, thì chăng cần 
phải diệt “bọt? ấy đi, thì mới có “nước”! vì “nước” và “bọt” 
không khác nhau. 


Cũng thế, không cần diệt “Sắc” đi thì mới thành không! 
hay là diệt “bọt” đi để thành “nước”. Thật là tức cười vì “nước” 
là “bọt”, “bọt” là “nước” rồi; chăng phải lìa nước mới có bọt, 
hay lìa bọt mới có nước! cho nên “Không” vô tận, thì “Sắc” 
cũng vô tận là vậy. 


*_ Người thích hữu tướng, sợ vô tướng vì họ chăng biết hữu 
tướng tức là vô tướng. 

+. Kẻ thích vô tướng sợ hữu tướng vì họ chẳng biết vô tướng 
tức là tướng. 

+ Thật ra thì: vô tướng, hữu tướng đều là Tự Tính mình, 
ngay nơi mình, và ngay nơi chúng ta đang hiện sống. 


Theo luận giải trong Bửu Tạng Luận như trên, chúng ta 
không khỏi có những suy tư và có những câu hỏi đại khái như: 


Sau khi Phật Nhập Diệt thì hiện giờ Phật ở đâu? Phật đang 
ở chô vô tướng hay sao? 


Những vị đã Giác Ngộ, những vị đã thâm nhập chân lý 
giải thoát, hiện giờ các Ngài ở đâu sau khi đã chết? Hay các 
Ngài cũng đang ở chỗ vô tướng? 

Thật ra mà nói thì các vị Phật, các vị đã Giác Ngộ chỉ là 
thị hiện sống mà chẳng phải “eó”; thị hiện chết mà chăng phải 
“không”. Các Ngài chăng có Vọng Tâm lấy/bỏ, dù trải qua muôn 
ngàn sinh tử, mà chỉ tùy theo Pháp Tính tự nhiên chứ chẳng hề 
nôi ý phân biệt. Ấy là chăng có ngã hay vô ngã. 


Còn phàm phu chúng ta thì ngược lại! có vọng tưởng là 
Tâm Thức si mê, nên tự tạo đủ thứ thấy biết (kiến, văn, giác, tr1). 
Có biết đâu Tự Tính vốn vô danh mà chúng ta gán tên nơi vô 
danh. Tự Tính vốn vô tướng mà chúng ta gán tên nơi vô tướng. 
Cho nên các “Danh”, các “Tướng” ấy đã lỡ bị tạo lập, thì vọng 


33 


Phật Nhập Diệt 


tưởng do đó mà sinh, để rồi Phật Tính bị vùi sâu, Đại Đạo biến 
mât thay vào đó toàn là Tâm Y, Y Thức! 


Do những lẽ trên đây, xin mời tất cả chúng ta lại cùng suy 


tư một lân nữa: 


Nếu quả thật các vị Phật cũng như các vị đã Giác Ngộ 
sau khi chết, hiện các ngài đang ở nơi Vô Tướng, tức Cực Lạc! 
không dính dáng gì với thê gian này, thì đi ngược lại với những 
Kinh, Luật, Luận của Phật, của Tô như một vài dân chứng sau 
đây: 

Kinh nói: “Phật Pháp không rời thế gian pháp” 

Bát Nhã Tâm Kinh: 


Sắc chính là Không, Không chính là Sắc , 
Sắc chăng khác Không, Không chăng khác Sắc 


Tức Vũ trụ vạn vật này toàn là Sắc, toàn là Không! thì 
đúng là: “Phật pháp không rời thê gian pháp ”. 
Lăng Nghiêm Kinh: 


Tính là Tướng, Tướng là Tính 
Vô Tướng là Hữu Tướng, Hữu Tướng là Vô Tướng 


Vậy: Vñ Trụ Vạn Vật toàn là hữu tướng, và toàn là vô tướng! 
thì cũng đúng là: “Phát Pháp không rời thể gian pháp” tồi. 
Pháp Hoa Kinh: 
Cảnh vốn tự không, đâu cần hoại Tướng 


Tuy vũ trụ vạn vật này thấy như toàn là “Tướng” nhưng 
thật ra không cần phải hủy hoại chúng nó đi, rồi mới thấy chúng 
là “không có Tướng”! Câu kinh Pháp Hoa, y nghĩa của Bát Nhã 
lâm Kinh. 


Vậy dĩ nhiên là: “Phật Pháp không rời thể gian pháp ”. 


34 


Phật Nhập Diệt 


Duy Ma Cật Kinh: 


Các Sắc tự chúng đã là Không, chăng phải chờ Sắc diệt 
rồi mới là Không! Tính của các Sắc tự Không. Ngũ Uấn cũng y 
vậy. Các Căn (Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý); các Trần (Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp), và thế giới vũ trụ vạn vật này 
cũng đều y như thế. 


Vậy thì: “Phật Pháp có rời Thế Gian Pháp đâu?” 


Pháp Bảo Đàn Kinh: Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy về 
“Chân Như Tính, Phật Tính, Pháp Giới Tính” như sau: 


Nếu đã gọi là “Tính” thì tự nó khởi Niệm, nhưng là “Chân 
Như Niệm”! không do nhân duyên mà có, tức là không có 
đôi đãi như Vọng Tâm Thức Phân Biệt của chúng sinh. Tô 
nói tiêp: “Nêu không có cái “ “Tính” ây, thì tât cả các Căn: 
Mắt, Tai, MũI, Lưỡi, Thân, Y và tât cả các Trân: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp đêu bị hoại ngay lập tức! 
Cho nên: 
Không có chúng sinh thì không có Phật 
Không có con người thì không có kinh sách 
Và nêu chăng có con người, thì vạn pháp vôn chăng tự có 
được. 
Do đó: 

“Phật Pháp làm sao mà rời được thể gian pháp!” 

“Mọi biện luận, mọi chứng minh theo Kinh sách là như 
vậy, đê chúng ta tự hiệu, tự rõ biệt tât cả chúng sinh, kê cả Phật, 
cả Tô ở đâu sau khi chêt? 

Ghỉ Chú: : 
Tự Tính cùng khảp, siêu việt sô hượng thời gian, không gian, chăng 
một, chăng hai, chăng ba, chăng thê suy xét, chăng thể nghĩ bàn, 
chăng thê phản đoán. 


Tắt cả những danh từ trong bài này: Giả/chân, sống/chết, đại/tiểu, 
hoạt/thành v.v... đếu là phương tiện, đêu là giả danh. 


55 


Phật Nhập Diệt 


Phật Nhập Diệt 


Nhập diệt đây, vượt hết sinh tử rồi 
Nhập diệt đây, chẳng còn có luân hồi 
Nhập diệt đây, về nguồn chân tuyệt đối 
Nhập diệt đây, chân thật sống mãi thôi 


Nhập diệt đây, nhân quả hết thật rôi 
Nhập diệt đây, ta cùng khắp nơi nơi 

Nhập diệt đây, ta hiện hữu không rời 
Nhập diệt đây, ta có mặt trên đời 


56 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Kính Dâng lên Thiên Sư Duy Lực với tất cả tấm lòng quí 
trọng, mến thương và xin tri ân, tán dương Ngài bằng 
cách có thể lập lại những gì thiết thực, hưu ích nhất! Qua 
nhiễu tài liệu Phật Pháp qui báu, trực tiếp cũng như gián 
tiếp mà Ngài đã Khai Thị thật là tuyệt vời, rất thực tế, rõ 
ràng, mình bạch, hiểm có ở trên đời! 


Khi nói về vũ trụ loài người đến từ đâu? thì hầu hết chúng 
ta đều trông cậy vào sự nghiên cứu của các vị khoa học gia, mà 
quên mất đức Phật đã cho chúng ta câu trả lời rất chính xác cách 
đây gần ba ngàn năm về trước. Nền khoa học hiện thời thấy như 
rất gần với Phật Pháp nhưng chưa phải là Phật Pháp! Vậy chúng 
ta hãy cùng suy tư và tham khảo xem sự khác biệt giữa khoa học 
và Phật Pháp ra sao về sự thắc mắc của mọi người là: 


Vũ trụ từ đâu ra? 
Loài người từ đâu đên? 


Mục đích của đề tài này chỉ là sự học hỏi, tham khảo vô 
tư không thành kiến, và nhất là vấn đề khoa học thì chỉ xin nhắc 
bao quát những liên hệ về ý chính với đề tài này mà thôi, chứ 
không đi sâu vào khoa học! vì bài viết này không phải là bài viết 
về khoa học, nên xin quí vị Khoa Học Gia và quí vị Độc Giả thứ 
lỗi cho chúng tôi nếu có những sơ sót lỗi lầm nào. 


Hiện tại các Nhà Khoa Học, Vật Lý Học, Hóa Học, Toán 
Học, Vật Lý Hạch Tâm (Nuclear Phụsicis0, Vật Lý Lượng Tử 
(Quantum Physicisí) V.V... đang qui tụ ở Âu Châu để thực hiện 
một cuộc thí nghiệm rất lớn gọi là “Big Bang”, cố công tìm hiểu 
xem Vũ Trụ, Loài Người từ đâu đến? 


57 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Thật ra công việc này đã được nghiên cứu hết đời này qua 
đời khác nhưng chưa bao giờ thành công cả! Trải qua biết bao 
thời gian như thế cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chỉ đạt được 
kết quả là sự bề tắc, không thành công; và còn không thành công 
mãi mãi... nếu không chịu đi sâu vào vấn đề Tâm Linh. Là khi 
Kiến Tính thì sẽ biết ngay và xong ngay cái công việc Trọng Đại 
Ấy. 

Nguyên nhân của sự không thành công là vì các vị này cứ 
lấy vật chất mà phân tích, truy tìm mãi, tức lấy vật chất Tương 
Đối làm công cụ và lấy bộ óc giới hạn để nghiên cứu thì chẳng 
khác gì đầu lại mọc thêm đầu! (Đúng y như Thiền Sư Duy Lực 
đã dạy). Mỗi con người chỉ có một cái đầu với một khối óc thôi 
mà đã quá mệt mỏi. Vì Bộ óc hay suy nghĩ mông lung, không 
bao giờ ngừng nghỉ, nên đã tạo biết bao phiền não. Nay lại còn 
mọc thêm nhiều cái đầu nữa thì làm sao chịu nổi! Bởi quá nhiều 
căng thăng, rồi không chừng sẽ bị bệnh thần kinh cũng nên. Vẫn 
theo Thiền Sư Duy Lực trong cuốn “Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21” 
thì các nhà khoa học “chỉ lợi dụng những năng lượng phái ra từ 
vật chất nên vĩnh viễn bị thời gian, không gian hạn chế! ”. 


Thật vậy, dù tài giỏi đến đâu mà cứ dùng bộ óc để tìm 
hiểu thì chăng bao giờ đạt được mục đích xem vũ trụ loài người 
từ đâu ra? Vì bộ óc chỉ là Tâm Thức Tương Đối, nên kết quả 
cũng chỉ là Tương Đối, chứ không thê là Tuyệt Đối được! Vì 
Tuyệt Đối thì không qua bộ óc. 


Khoa học hiện nay càng ngày càng tiến, đã chế được máy 
bay, hỏa tiễn, bom nguyên tử, tia Laser, computer, Internet v.v.. 
nhưng vẫn là dựa vào hai lý thuyết của Newton và Einstein. Toàn 
là lợi dụng những Từ Lực, Từ Trường, Sức Hút, Sức Đây, Năng 
Lượng ân mật của muôn vật, tức những làn sóng phát ra không 
ngưng nghỉ của chúng, để mà chế biến cái này, cái kia. Nhưng 
cho dù có biến chế các vật chất thành toàn năng lượng (energy) 
vô hình, tức biến vật chất thành Hư Không! thì Hư Không còn là 
vật chất, còn có hình tướng! Nên vẫn trong hữu hạn (giới hạn), 
Tương Đối. 


38 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Khoa học gia Issac Newton nghiên cứu sự chuyên động 
của vật thê tương đôi lớn, có tôc độ giới hạn so với tôc độ ánh 
sáng. 


Nhà khoa học Albert Einstein đã nghiên cứu về sự biến 
đổi vật chất thành toàn energy, và nghiên cứu sự chuyền động 
của đối tượng, khảo sát tốc độ gần bằng hay bằng tốc độ của 
Ánh Sáng. 


Mặc dù lý thuyết của ông đã giúp thực hiện: biến chuyển 
vật chất thành cái Thể Vô Hình là năng lượng (tức toàn energy), 
nhưng năng lượng này vẫn còn có một chút vật chất, là còn năm 
trong Tương Đối. Sự chuyên đổi vật chất thành thê vô hình vẫn 
là sự tương ứng hữu hạn, không phải là vô hạn nên cũng chưa 
vào được Tuyệt Đối! 


Sau Einstein, cho tới các nhà khoa học hiện nay, sự thí 
nghiệm và cách nghiên cứu cũng không mấy khác, vì vẫn lấy 
vật chất mà phân tích, truy tìm để rồi cứ luấn quần, loanh 
quanh! Và cuôi cùng, lại đi vào “Vô Ký Không”, là cái không 
có gì cải 


Các khoa học gia hầu hết căn cứ vào Duy Vật Luận là: 


Vật đề thí nghiệm 

Thời gian 

Không gian 

Trọng lượng, Thể Tích và Năng lượng 


Do lẽ đó mà kết quả chỉ là trong tương đối, dù vận tốc có 
tiến tới tốc độ của ánh sáng thì cũng vẫn là vận tốc hữu hạn. 


Trừ khi, vật nào không có vật chất, tức phi vật chất đúng 
nghĩa, phi thể tích đúng nghĩa, phi trọng lượng đúng nghĩa thì 
năng lượng, sức mạnh của nó tự siêu việt, và tốc độ của nó cũng 
vô cùng tận... Không còn trong Tương Đối nữa! 


59 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


l Sở dĩ các vị khoa học gia cứ quanh quần mãi trong Tương 
Đôi là vì họ chỉ biệt dùng: 


Bộ óc Tương Đối là Tâm Thức phân biệt đề suy tư, 
nghiên cứu! 


Dùng vật chất Tương Đối làm công cụ đề phân tích, thì 
cho dù có phân tích đên tận cùng về cái vật chât đó, kêt 
quả cũng lại Tương Đôi là lẽ đương nhiên! 


Vô tình mà rất phù hợp là các vị này đã dùng: “Duy Vật 
Luận” cũng là Thiền Quán của Tiểu Thừa và Trung Thừa là: chỉ 
dùng Tiền Ngũ Thức và Ý Thức, tức Thức số Sáu mà Quán hiện 
tượng của các Vật... tức “Quản” các vật ấy một cách thật tỉ mi, 
đến độ vi tế nhất! để rồi rơi vào “Vô Ký Không” là cái Tương 
Đối của Có/Không, Không/Có mà không hè hay biết gì cả. 


Chỉ khi nào các ngài biết dùng bi Thức, là Thức số Sáu 
đi vào Thức số Bảy, thắng vào Thức số Tám. Hay dùng ngay 
Thức Số Bảy là cái thức cận kể với Thức Số Tám (tức Thức sô 
Bảy vào thăng Thức số Tám) để phá cho được cái Chấp Không 
“Vô Thủy Vô Minh”, thì mới vào được “Tuyệt Đối”! là sẽ hiểu 
rõ Vũ Trụ, Loài Người từ đâu ra? Và lúc ấy cũng sẽ thấu hiểu ý 
nghĩa những lời dạy của Đức Phật qua các mạch Kinh Điền, tức 
lời Khai Thị của Ngài cách đây gần ba ngàn năm: 


“Không có chỗ, không có nơi! Nên không thể Đến và Đi” 
VỊ: 


Không có chỗ, không có nơi, tức là không có Không Gian. 
Khi đã không có Không Gian, thì đương nhiên là không có Thời 
Gian! mà đã Không có Không Gian, không có Thời Gian thì cũng 
không có Diện Tích (rộng/hẹp); Trọng Lượng (Nặng/Nhẹ); Cưởng 
Độ (Cao/Thấp); Vận Tốc (Nhanh/Chậm)... 


60 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Bởi không có nơi, không có chỗ nên không thể đến/đi 
tức Bát Khứ, Bát Lai do đó mới gọi là: “Như Lai”, là sự hiện 
hữu ngay đây, Là Đây, Là Vậy, Là Như Thể đó! 


What 1s, 1s 12 
Just This Isl 
What 1s, 1t 1s? 


Lời nói và ý nghĩa ấy của Đức Phật thật là siêu việt! Vượt 
ngoài ngôn ngữ, danh từ, cùng sự thông minh, lý luận của bộ óc 
thế gian! Nên rất khó hiểu, khó học, khó bàn, khó nghĩ! Tuy 
nhiên nếu không chịu suy tư, không chịu học hỏi để hiểu mà lại 
đầu hàng ngay, thì muôn đời muôn kiếp chúng ta cứ mãi mãi bị ở 
trong thê giới Vô Minh Tương Đối này, tức là ở trong Luân Hồi 
Sinh Tử. Do vậy mà, bắt cứ là ai dù gàn đở, bướng bỉnh, có chấp, 
tài giỏi và ngạo mạn tới đâu? thì cũng có một lúc nào đó, một đời 
kiếp nào đó sẽ bớt gàn, bớt bướng, bớt ngoan cố, bớt ngạo mạn 
đề hạ cái bản ngã cao như núi Tu DI! cũng là tội lỗi bằng núi Tu 
Di ấy xuống mà suy tư, mà học hỏi từ: Thân Tâm đến. Thế Giới 
Vũ Trụ, từ Vũ Trụ Thế Giới đến Thân Tâm. Đề hiểu về mình, là 
hiểu về TƯỜI; để nhận ra mình, là nhận ra người, cũng là nhận ra 
toàn thể Vũ Trụ Thế Giới... mà vượt ra ngoài Thân, Tâm, Vũ 
Trụ, Thế Giới này! nhưng tuyệt vời thay, khi đã nhận ra mình là 
ai và vũ trụ vạn vật là gì thì mới rõ là nó không rời Thân Tâm, 
Vũ Trụ Thế Giới đang hiện hữu ngay đây. Có như vậy mới dứt 
được mọi khổ đau, cạn được nước mắt, sạch được mọi phiền não 
và đoạn được Luân Hồi Sinh Tử. 


Hiện tại chúng ta đang ở Thế Giới Tương Đối thì cũng 
nên học và hiểu về lý lẽ Tương Đối. Rồi từ Tương Đối ấy mới 
tiễn vào Tuyệt Đối được. Bằng cách, xin nhắc lại là lấy độc trị 
độc, dùng: Tâm Thức Tương Đối, tức Tâm Thức phân biệt (số 
Sáu), hay là dùng ngay Thức Số By với câu Công Án, hay câu 
Thoại Đầu làm công cụ, làm Công Phu để tiến vào tận sào 
huyệt A Lại Gia (7c Số Tám); cũng là chỗ “Vô Thủy Vô 
Minh” để mà giải quyết, tức quét cho sạch, phá vỡ toàn bộ 


61 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


mầm mống, gốc rễ của Vô Minh! là nguyên nhân chính đã tạo 
dựng nên Nhân Quả, Nghiệp Báo và vòng Luân Hồi, hệt Sinh 
lại Tử ây! 


Vậy muốn đạt mục đích Tối Thượng cũng là muốn biết 
Vũ Trụ Loài Người đến từ đâu? Xin mời cùng suy tư, cùng học 
để hiểu về Tương Đối lẫn Tuyệt Đối; tức học về chính Thân Tâm 
mình cũng như muôn cảnh vật đang hiện hữu quanh chúng ta. 


Có phải chăng là Toàn Bộ Vũ Trụ Vạn Vật đều không thể 
ra ngoài được bôn thứ sau đây: 


Thực Thể có Hình Tướng 

Hư Thể không có Hình Tướng 

Loài Hữu Tình (Động Vật có bộ óc và hệ thống thần kinh) 
Loài Vô Tình (Thực Vật và các Vật thuộc Vô Tình) 


Trước hết, nói về Thực Thể trong Tương Đối: 


1. Thực Thể bao gồm Muôn Loài Sinh Vật như: 
Động Vật (Hữu Tình), Thực Vật (Vô T?nh) cùng muôn vật có 
Hình Tướng dù lớn đến đâu, hay nhỏ tới cỡ nào đều nằm trong 
Định Luật Tương Đối! đều cùng tùy theo vào Trọng Lượng 
nặng/nhẹ, Thể Tích to/nhỏ; chiếm một khoảng không gian 
tương ứng của chúng, để mà có sự tồn tại tương đối trong 
khoảng thời gian cũng tương đối. 


Theo Newton sức hút qua làn sóng từ mặt trời, mặt trăng, 
trái đât. Sự bí mật của ánh sáng và màu sắc thê hiện sự liên hệ 
vạn vật với nhau trong vũ trụ. 


Einstein tiến hơn một bước và tiếp nối công việc của 
Newton, và còn khám phá thêm nhiều thứ quan trọng: tia sáng 
mặt trời cong, không gian cong. Vũ trụ chăng bao giờ nới rộng, 
nhưng không giới hạn mà vô cùng tận, không có cái gì trong thế 
gian này mà có tốc độ nhanh hơn ánh sáng. 


62 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Chúng ta có thể tạm hiểu rằng tất cả các Nguyên Tử hợp 
lại thành mọi vật thể ở trong Vũ Trụ. Khi nguyên tử đem phân 
ra thành những phân tử nhỏ như hạt bụi, rồi từ hạt bụi lại phân 
ra mãi, thì vật chất của nó sẽ nhỏ bằng vật chất của ánh sáng! Là 
Quang Tử, tức vật nhỏ nhất so với mọi vật trong Vũ Trụ, nên 
tốc độ của nó, tức tốc độ của ánh sáng cao nhất là 300,000 cây 
số trong một giây. Điện tử cũng có vật chất rất nhỏ, nhưng so 
với Quang Tử thì vật chất của Điện Tử to hơn nhiều, nên tốc độ 
của nó là 150,000 cây số trong một giây, chỉ bằng phân nửa tốc 
độ của Quang Tử mà thôi! 


Do đó nêu: 


Tốc độ của vật chất nào đó càng tiến gần tốc độ của ánh 
sáng thì khối lượng vật chất càng biến nhỏ đi, trong khi lực 
trường lại càng mạnh, tốc độ lúc ấy càng nhanh hơn và thời 
gian thì chậm lại. 


Trái lại tốc độ của vật chất nào đó càng thấp hơn SO VỚI 
tốc độ ánh sáng thì khối lượng vật chất không liên hệ mấy về 
Thẻ Tích, Trọng Lượng, nên năng lượng yêu và tốc độ chậm, 
còn thời gian thì hầu như không chậm lại. 


Đại khái cũng nghĩa ấy với các loài động vật, nhưng đặc 
biệt Loài Người chúng ta dưới dạng thức khác, hình thức khác, 
vì có Tâm Thân, tức Tâm Thức nên: 


Tình cảm càng nhiều, càng giầu thì lý trí càng ít 

Tình cảm càng yếu, thì lý trí càng mạnh 

Nếu không tình cảm, thì toàn là Lý Trí 

Khi tình cảm khô sạch, thì toàn Tâm Thức biến thành 
toàn Tâm Trí! 

2. Các Động Vật thuộc loài Hữu Tình đều có bộ óc, 
nhất là loài người với khối óc lúc nào cũng tác ý này, tác ý nọ 
và điều động, duy trì sự sống của toàn Thân; cùng toàn bộ của 
hệ thống thần kinh khắp thân thể, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào 


63 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


trong, nên rất vi tế! Dễ bị đau đớn khi vật gì va chạm vào Thân, 
và cũng rất nhậy bén, siêu xúc cảm về phần Tâm Thần! cái ấy 
gọi là Tâm Lực chứ không gọi là Từ Lực, Từ Trường được. 
Loài Người rất phức tạp cũng vì có bộ óc đó. Tuy nhiên nếu 
chịu tiến tới cái Siêu Việt của con người, tức là chịu tu hành đến 
khi Kiến Tính thì sẽ rõ biết ngay Loài Người cùng Vũ Trụ Vạn 
Vật là gì và đến từ đâu? 


34. Các Thực Vật và Vạn Vật thuộc loài Vô Tình thì 
giản dị hơn, tuy có Lực Trường tương ứng với chúng nhưng cô 
định (bât biên). 


Bởi vậy, nêu có một vật nào không còn vật chất nữa (tức 
hoàn toàn là phi vát chất) thì năng lực, lực trường sẽ mạnh vô 
địch, và tốc độ sẽ không còn giới hạn, vì nó nhanh đến độ như 
đứng một chỗ! Nên không còn gọi là Tốc Độ được nữa, thì tự 
động nó trở về: cái không có Tự Thẻ, tức cái Hư Thẻ, là Bản 
Thể trống rỗng Tính Không mà lại có Tính Giác cùng khắp hư 
không... chẳng có Tự Thê tức là /# Thể Vô Tướng! Nó siêu 
việt lực trường, siêu sức mạnh, siêu tốc độ, và vượt ngoài bộ óc 
Thế Gian, tức vượt Tâm Thức Nhị Biên Tương Đối: lớn/nhỏ, 
nhanh/chậm, mạnh/yếu. x° 


Tóm lại, về Toàn Bộ Thực Thê có hình tướng đều bị giới 
hạn trong khoảng Không Gian tương ứng với Thể Tích, Trọng 
Lượng của chúng. Và khi đã ở trong khoảng Không Gian cô 
định như thê thì tự động chúng phải bị chỉ phối bởi Thời Gian 
hạn định! để mà có sự tôn tại tương ứng, dù không muốn cũng 
không được. Nhưng đấy chỉ toàn là sự suy luận chấp thật 
của Tâm Thức Nhị Biên Tương Đối! Càng phân tích, càng 
truy tìm thì càng phức tạp rồi bời, để càng đi lạc và càng xa 
Đạo Pháp! 


Đạo Pháp tuy khó hiểu nhưng rất giản dị không cần phải 


đập, phải phá, phải truy tìm, phân tích lôi thôi để phát minh này, 
phát minh kia: nào là kiếm nguồn năng lượng phát ra từ vật chất, 


64 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


nào là siêu hơn thì sẽ đi tìm nguồn năng lực phát ra từ cái phi vật 
chất; tức Năng Lượng phát ra từ cái Vô Tướng! để mà kiếm ra 
Vũ Trụ Loài Người từ đầu đến? Nhưng lại không biết cái Phi Vật 
Chất Vô Tướng ấy là øì, ở đầu? Kết cuộc cứ luẫn quần mãi trong 
Hư Không Tương Đối: Có/Không, Không/Có! Tức lọt vào Vô Ký 
Không mà không biết. 

Tiến lên một bước nữa thì cũng chỉ đại khái hiểu: 

Thé Giới do Thân mà có (Thân tạo muôn vật dụng cho 

Thế Gian) 

Thân do Tâm mà có (Từ cái Vô Tướng (Thức Số Tám) mà 

có hình tướng Thân) 

Tâm do Mê Hoặc mà có (Tâm mê chấp vạn vật là có thật) 


, Chỉ khi nào chúng ta biết Tu theo đúng Chính Pháp, tu 
đên Kiên Tính (Kiên Tính mới khởi Tu) đê rũ sạch phiên não, 
mê mờ, bỏ đên tận cùng mọi Thói Hư, Tật xâu mà thê hiện: 


Tâm sạch thì Thân sạch 
Thân sạch thì Thê Giới sạch 


Lúc â Ấy sẽ thấy rất rõ cái Hư Thể, Tính Không, cũng là cái 
Bản Thể trống rỗng nhưng có Tính Giác cùng khắp Hư Không, 
mà Hự Không thì chưa hề rời Vũ Trụ Vụn Vật này bao giờ cả! 


Và bây giờ nói về Hư Thể: 


Vì là Hư Thể không có Tự Thê (#finh Tướng) như vậy, 
nên mới dung chứa được toàn thể Vũ Trụ, Vạn Vật! Đã gọi là 
dung chứa mà sao lại nói là không có không gian, thời gian? 
Thật là vô lý! Nhưng trong Kinh lại dạy rằng: 


“Tính Không cùng khắp Không Gian, Thời Gian và luôn 
hiện hữu thường hằng, mà lại Vô Thủy Vô Sinh! Nó Tuyệt Đối 
vô vật chất, vô hình, vô lượng mà lại không rời lượng, vật chát, 
với hình tướng Thế Gian! còn đây đủ tác dụng, siêu việt Thời 
Gian lân Không Gian nữa” Thật là Tuyệt Diệu! Chúng ta nên 


65 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


tham khảo Kinh Bát Nhã đề thấu hiểu cái thâm sâu vi điệu của 
Kinh, là đừng hiêu một chiêu và cũng là đề: 


Thấy được: “Hoa Tạng Thế Giới” tức “Thế Giới của Bát 
Nhã” ở ngay trước mắt: 


“Thực Thể chính là Hư Thể 
Hư Thể chính là Thực Thể” 


Thấy được: Mỗi mỗi hiện tượng đang trọn vẹn nhiệm vụ 
của nó, đồng đều cùng phát ra những làn sóng muôn mâu. Đó 
chính là: Năng Lực Vi Diệu Vô Hình không ngần mé, cũng là 
hào quang muôn sắc, bình đắng như nhau. Nhưng vì chúng ta 
không biết nên gán gọi nó là Từ Lực, Lực Trường, Năng Lượng, 
để giới hạn chúng trong Thê Giới Nhị Biên Tương Đối! 


Có biết đâu tất cả đều do: 
Từ cái vốn Vô Vĩ, phát mình ra toàn bộ Hữu Tướng 


Vậy: Vô Tướng là Cha Mẹ của Hữu Tướng 
Thì: Hữu Tướng Vô Tướng phải là Một 


(Bát Nhã Tâm Kinh) 
Cho nên: „ 
Tĩnh không thê rời Tướng, Tướng không thê rời Tính 
(Kinh Lăng Nghiêm) 
Và: 


Sắc chính là Không (Sắc Thân và toàn Vũ Trụ Vạn Vật), 
Không chính là Sắc (Không là Chân Không V¡ Diệu) 
(Bát Nhã Tâm Kinh) 


Vì vậy: 
Tâm không thể rời Thân, 
Thân không thể rời Tâm 
(Kính Lăng Nghiêm) 


66 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Tức là cái vôn Vô Tướng V¡ Diệu vừa ân mật là Tâm, 
lại vừa nhiệm mâu hóa hiện muôn Hình Tướng là Thân, và 
Vạn Vật đê hữu dụng cho Thê G1Ian! 


Đã gọi là Hiện Hóa thì dĩ nhiên không tồn tại. Nhưng 
người đời không hiểu nên đã chấp thật và gán cho chúng là có 
thật sự: “Sinh, Trụ, Dị, Hoại!” Vì vậy mà phải bị “Sinh, Trụ, 
Dị, Hoại” chỉ phối! 


Chúng ta thường chấp thật rằng: 


Khi Hóa Hiện thì gọi là Sinh 
Khi Biên đi thì gọi là Tử. 


Thật ra Cha Mẹ của chúng là Vô Tướng, thì toàn thê 
chúng cũng phải là Vô Tướng! Mà đã Vô Tướng thì làm sao mà 
Chết được? Cho nên khi chúng Biến Đi là để hiện hóa ngay một 
hình tướng khác, chứ không phải Biến Đi là hết, là Chết. Cái 
Bản Thể của chúng là Chán Không vẫn thường hằng có mặt, 
không hề Biến mất, cũng không hề Chết bao giờ! Chỉ vì trong 
cái Chân Không Ấy, có cái Tính Vi Diệu, nên nó thường thiên 
biến vạn hóa không ngừng nghỉ... Vì vậy mới gọi nó là “Chân 
Không Diệu Hữu” không rời Thế Gian Pháp! Nếu nó rời hắn 
Thế Gian, thì không thê gọi là “Chân Không Diệu Hữu” bởi: 


Chân Không tức là “Tính Không”, 
Diệu Hữu tức là “Sự Vi Diệu” nên Hóa Hiện Vạn Pháp. 


Cũng vì Bản Thể của Chân Không là Pháp Giới Tính, và 
vì nó có “Tính” như thế, nên mới /uôn luôn trùng trùng Duyên 
Khởi: Hiện/Biến, Biển/Hiện chẳng ngừng (Kinh Hoa Nghiêm). 
Nhưng cho dù cái Tính đó có Biến Hiện ra sao, muôn hình vạn 
trạng sai biệt đến thế nào chăng nữa, thì cũng mặc, đừng sợ hãi! 
Chúng ta chỉ cần nhớ rằng: nguồn gốc của chúng là cái “Vô 
Tướng Thuần Nhất”. Nó luôn có sự VI Diệu Nhiệm Mầu! Mọi 
hiện tượng của chúng là Toàn Vũ Trụ, đều từ cái “Chân Không 
Diệu Hữu” hiện hóa ra nên không thê Chết được! 


67 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Đã là Chân Không, thì Không Chậm /Không Nhanh. 
Đã là Chân Không, thì Không Nặng /Không Nhẹ. 

Đã là Chân Không, thì Không Sinh /Không Tử. 

Đã là Chân Không, thì Không Phải /Không Trái. 

Đã là Chân Không, thì Không Đẹp /Không Xấu. 

Đã là Chân Không, thì Không Hơn /Không Kém. 

Đã là Chân Không, thì Không Giầu /Không Nghèo... 


Bằng con mắt Bát Nhã, người đã Ngộ sẽ thấy rất rõ: 


Ngay ở cải Hữu Tướng đã chính là Vô Tướng, 
Và ngay ở cái Vô Tướng đã chính là Hữu Tướng tôi. 


Chứ không cần phải chờ cho cái Hữu Tướng này diệt đi 
rồi mới thấy, và bảo nó là Vô Tướng! Nếu vậy thì cái Vô Tướng 
đó chỉ là cái “Vô Tướng của Đoạn Diệt”, tức cái Chấp Thật là 
Có hay Thật là Không của thế gian! 


Chúng ta không thể xác định, và bắt nó ở trong tình trạng 
theo sự tác ý của mình; nghĩa là bắt nó phải xác định một cách rõ 
rệt là Thật hay là Giả! Nếu cứ tưởng tượng mà bắt nó theo cái 
tác ý của Tâm Thức Phân Biệt thì muôn đời muôn kiếp chính 
mình chôn vùi mình trong mê mờ đối đãi: Phải/Trái, Thật/Giả, 
Có/Không mà thôi! Chứ muôn cảnh, muôn vật nào có ảnh hưởng 
dính dáng gì đến cái mê muội, tác ý đó của chúng ta. 


Do lẽ ấy, các Khoa Học Gia có tiến bộ tới đâu mà vẫn 
dùng Bộ óc giới hạn, tức dùng hệ thống thần kinh của Lục Căn 
và nhờ vào năng lực của Lục Căn để tìm hiểu hiện tượng của Vũ 
Trụ, thì chỉ là luẫn quân trong Tâm Thức Nhị Biên! Vì không gì 
khác là cứ lấy vật chất Tương Đối làm công cụ, lấy bộ óc Nhị 
Biên đề phân tích... (tức chỉ dùng mãi cái Duy Vật Luận thôi) 
thì càng tìm, lại càng lạc! Để rồi đi đến kết luận là chẳng có 
được cái gì ngoài con số Zero (là cái tưởng tượng Nhị Biên của 
bộ óc). Còn cái nguyên thủy vừa Diệu vừa Minh, tức cái nhiệm 
mâu: “Sắc là Không, Không là Sắc” chính là Cha Mẹ Đẻ thì bỏ 


68 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


quên mắt! Đề chỉ biết chạy theo một chiều là vật chất mà nghiên 
cứu, hầu mong có lời giải đáp chính xác thì chẳng khác nào nấu 
cát mà đòi thành cơm! 


Căn cứ theo Kinh Bát Nhã: 


Nếu đã từ cái vốn Vô Vi phát minh toàn bộ Hữu Tướng, 
thì toàn bộ Hữu Tướng này chính là cái Vô Tướng Tuyệt Diệu 
rồi! Đâu còn cần tìm tòi chi nữa, mà chỉ cần nhớ răng muôn sự ở 
đời chỉ là sự Vi Diệu Biến Hiện của Chân Không Diệu Hữu mà 
thôi, nên: 


“Vô Tướng không bao giờ rời Hữu Tướng 
Hữu Tướng không bao giờ rời Vô Tướng” 


Và cũng nên hiệu rõ là 
“Có Hiện thì phải có Biên” 


_Vậy khi Hữu Tướng hoại là đề trở về ngay cái Vô Tướng! 
thì vẫn chính là nó, vẫn là cái tính trùng trùng duyên khởi không 
ngưng nghỉ từng sát na, rất vi điệu... Tắt cả chỉ là đổi thay mà 
hiện hóa ngay một Hữu Tướng khác để hữu dụng cho đời! Vậy 
có ai Chết đâu? Và các Khoa Học Gia còn cần đi tìm cái gì để 
tốn kém tiền bạc và công sức vô ích mãi... 


Rất giản dỊ, xin nhắn mạnh và nhắc lại một lần nữa, hãy 
quay về với chính Thân Tâm mình là bằng cách lấy độc trị độc! 
tức tự chọn một câu Công Án thích hợp làm công cụ, làm Công 
Phu mới có thể đi vào được cái Vô Tướng là Thức Số Tám, tức 
chỗ Vô Thủy Vô Minh! cũng là toàn thể Thân Tâm mình: mà 
khám phá, mà truy lùng, mà phá vỡ cái “Chấp Không” của Vô 
Thủy Vô Minh ấy đi, để nhận ra Mình Là Ai? thì tự động sẽ 
biết rõ Vũ Trụ Vạn Vật từ đâu đến. Cái giây phút nhận ra mình 
ấy, gọi là “Giác Ngộ” 


- Vậy muốn chính mình Giác Ngộ để Thật Chứng thì phải 
Thiên! Thiên sao cho đúng phương pháp thì mới có kêt quả. 


69 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Thiền Trực Chỉ thì không đi loanh quanh và không dài dòng 
thêu đệt. Còn nếu cứ đi loanh quanh và cứ thêu dệt mãi, là vẫn 
còn trong Tâm Ý, và Ý Thức, tức không bao giờ vào được Thế 
Giới của Chân Không Tuyệt Đối. Nó chính là Cha Mẹ Ruột của 
Vũ Trụ Vạn Vật. Cái này nó vượt ra ngoài Bộ óc luôn luôn bận 
bịu suy nghĩ, đắn đo của chúng ta. 
Và nó Siêu Việt: 

Hữu Hạn /Vô Hạn 

Hữu Tướng/Vô Tướng 

Bất Biến/Khả Biến 

Diện Tích Rộng/Hẹp 

Thể Tích Lớn /Nhỏ 

Trọng Lượng Nặng/Nhẹ 

Thời Gian/Không Gian 

Tương Đối/Tuyệt Đối 


Nó cũng tự bặt đi mọi Danh Từ, Lời Nói, bặt đi mọi tranh 
luận cãi bàn. Dĩ nhiên nó Bình Đăng không có đăng cấp. Khi cần 
dùng thì liễu liễu vô ngại, còn khi không dùng thì thường hằng 
vẫn đấy! Chứ không hề rời Vũ Trụ Vạn Vật Thế Gian bao g1Ờ. 

Đúng là: 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 

Tính không rời Tướng 

Tâm không rời Thân 

Lý không rời Sự 

Thực Hành không rời Lý Thuyết 

Lời nói đi đôi với việc làm 

Vật Chất không rời Phi Vật Chất 

Sức Sống, Năng Lượng như nhau, ấn mật Vi Diệu 
đồng đều! 


Cũng là vượt: 


Mạnh hay Yếu 
Hơn hay Kém 


70 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Nhanh hay Chậm 
Nhiêu hay Ït 


Mỗi mỗi: Phi Tướng/Hữu Tướng, Sắc/Không, Không/Sắc 
đều đang phục vụ trọn vẹn cho đời với toàn năng lực vi diệu của 
chúng! và đều có giá trị Bình Đăng bằng nhau, nên các khoa học 
gia không cần phải tốn công sức, tiền tài một cách vô lý mãi, đề 
đi tìm Vũ Trụ Loài Người từ đâu đến nữa! mà chỉ cần đem tài 
năng trong khoa học đóng góp cho: xã hội, quốc gia và đời sống 
của Nhân Loại sao cho được thoải mái, hạnh phúc trong việc xử 
dụng những phương tiện máy móc... là những nhu cầu, cho sự 
tiện nghi hơn mà thôi, chứ không nên dùng khoa học để lạm 
dụng năng lượng của muôn hiện tượng trong Vũ Trụ, mà đi vào 
việc bất thiện: bon chen, tranh đua hơn kém, gây nên chiến tranh 
và chết chóc để rồi tạo Nhân Quả và Nghiệp Báo. 


Tuy nhiên các ngài khoa học gia cũng chỉ cần một bước 
tiến nữa là: thay vì với sự nỗ lực suy tư về đối tượng là một vật 
khảo sát, hay thí nghiệm cho một mục đích. Thì nay chỉ chuyển 
việc suy tư thành sự tham hỏi về đối tượng ấy mà thôi. Nếu được 
như vậy thì cũng chẳng khác gì một Công Án để mà có nghỉ tình; 
có nghĩa là các ngài tự tham hỏi không ngừng nghỉ về: “Cái thí 
nghiệm mình đang làm, hay cái mục đích mình muốn thành công 
Ấy”. Nếu cứ tham hỏi mãi sẽ có nghỉ tình... và dù đã có nghi tình 
nhưng vẫn nỗ lực tiếp tục mà tham hỏi đến độ nghi tình đó sẽ 
thuần nhất, và thành khối thì tự động mục đích sẽ được giải tỏa. 


Khoa học và Thiền gần giống nhau, nhưng chỉ hơi khác là 
Khoa học thì cứ áy náy, suy tư và phân tích mãi về đối tượng của 
mình. Còn Thiền thì cũng băn khoăn, áy náy về câu hỏi nhưng 
không suy nghĩ, không phân tích, không đoán mò để giải đáp 
Công Án! mà chỉ phải tham hỏi đến độ mình với Công Án là 
một, thì cuối cùng là đạt được mục đích giác ngộ, dù không 
muốn cũng không được. 


71 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Kết luận: K”¿ đã Giác Ngộ thật sự thì Toàn Thức của 
Toàn Thân tự chuyển thành Toàn Trí, nên chúng ta không thể 
vứt bỏ cái Thân và Thế Giới hiện hữu này đi đâu được! Vì Toàn 
Thân thành Trí Tuệ Bát Nhã từ: Bộ óc cho đến Lục Phủ, Ngũ 
Tạng, Xương, Da, Lông, Móng, Máu Mủ, Nước Bọt, Nước 
Tiêu, Phân,v.v... Do đó mà trong Kinh nói: “Thân Người quí 
biết bao!” nên phải có nó với đầy đủ Sáu Căn trọn vẹn, thì mới 
có thê Tu Hành để nhận ra cái Chân Lý Giải Thoát Sinh Tử là 
thế đó! Cũng là nhận ra Vũ Trụ Loài Người đến từ đâu? Đúng y 
như lời của Đức Phật đã dạy trong Kinh Điển cách đây gần ba 
ngàn năm: 


“Không có chỗ, không có nơi! Nên không thể Đến” 
Vì: “Không có nơi, không có chỗ như thê, nên cũng 
không thê Đi ” 


Chủ Giải về Thức và Trí: 


Tiền Ngũ Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức và 
Thân Thức (thuộc về Thân). 


Thức số 6: Ý Thức, là Thức Nhị Biên luôn luôn phân biệt Trần Cảnh. 
Thức số 7: Mạt Na Thức, chính là Bản Ngã (Ego, tiềm ân bên trong). 


Thức số 8: A Lại Gia Thức, được ví như một cái Kho. Nó ghi nhận và 
chứa mọi hạt giống. Thiện/Ác của Thân, Khẩu, Ý để tạo thành một dòng 
Nghiệp Lực Bất Biến. Nó liên tục từng Sát Na với các Nghiệp để định 
đoạt, an bài cho chúng ta đi vào Lục Đạo. 


72 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Khi Giác Ngộ thì Bát thức chuyển thành Tứ Trí 


1. Tiền Ngũ Thức chuyên thành “Thành Sở Tác Trí” 

2. Thức Số 6 chuyên thành “Vô Phân Biệt Trí” hay “Diệu Quan 
Sát Trí” 

3. Thức Số 7 (Mạt Na) chuyền thành “Bình Đăng Tính Trí” 

4. Thức Số § (A Lại Gia) chuyên thành “Đại Viên Cảnh Trí” 


Chú ý: 


Mọi danh từ: Vô Hạn/ Hữu Hạn, Tương Đốiứ/T uyệt Đối, Đớn/Đị, 

Thực ThởHư Thể, Hữu Tướng/Vô Tướng, Mạnh/Yếu, Hơn/Kém, 
Nhanh/Chậm, Nhiêu/Ì, Sống/Chết, Ra/Vào, Đập vỡ, Phá hủy, Quét sạch, 
Tan tành ... đều chỉ là phương tiện, cũng là giả danh. 


73 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Vï Diệu 


Vũ trụ bao la thật nhiệm mâu 

Trời xanh, mây trắng tận nơi đâu? 
Núi sông hùng vĩ, vô bờ bến 

Rừng lá hoa đây, nước mấy sâu? 


74 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Huyễn hóa làm sao, cõi nước này 
Sao dây, trăng đẹp dệt, ô hay! 
Hoa xinh lộng lẫy, khoe mâu sắc 
Cây trái xum xuê, thật đủ đây 


Ai giăng máy tím, gió hây hây? 

Ai tô lá thắm, én lượn bay? 

Không, hành, thủy, lục đây nguồn sống 
Chim hót, người ca, chỉ sánh đáy? 


Vĩ diệu, linh thiêng đến thể này! 
Muôn mâu, cảnh vật tuyệt siêu thay 
Bàn tay huyền diệu: Ô vẫn đấy! 
Cực lạc là đây, ai có hay? 


15 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Năng Lực Vĩ Diệu 


Công năng tự động, tự hiện, vì diệu triển miên 

Khắp muôn loài, ngay muôn vật, linh hoạt, hiển nhiên 
Toàn bộ sức sống nhiệm mẫu, rõ siêu hình tướng 

Vô lượng, vô hình, mà sao tác dụng vô biên! 


76 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Nhưng phải: 

“Tu, tụ sao Bát Thức chuyển thôi, thành Tứ Trí 

Thì thực tướng phơi bảy, toàn là năng dụng, chân không 
Phải chính, chính em, chính cỏ dại, chính bông hông? 
Phải vũ trụ năng toàn, hằng hiển hiện, dung thông?” 


Lăng Nghiêm Kinh: “Tính là Tướng, Tướng cũng là Tĩnh ” 
Bát Nhã Tâm Kinh: “Không là Sắc, Sắc chẳng khác Không” 
Thực thể, Hư thể cùng rỗng lặng một Tính Không 

Hỏi: “Mười phương còn khác? Và Chân Không có đông?” 


Vậy nếu còn: 

“Chút vướng mắc gì cũng khó, khó vượt tử sinh 

Dù bụi nhỏ như Hư Không, vẫn vương vướng mình 
Làm sao mà hợp Giác Minh, vạn năng, vạn pháp? 
Làm sao siêu thời gian, không gian, siêu tướng, hình? ” 


77 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Sao Gọi Cối Sa Bà? 


Muôn loài vật quanh ta 
Hiện hữu từng sát na 
Sao nhiệm mẫu vi diệu? 
Ngay đây cõi Sa- Bài 


Chiêm ngưỡng từng cảnh lạ 
Kính cần nghe điệu ca 

Tĩnh vi siêu việt quá 

Tuyệt thay cõi Ta- Bài 


78 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Sinh động, lại hài hòa 
Từng nhịp múa mưa hoa 
Gió lùa tô mâu sắc 

Vạn vật tươi mượt mà 


Kìa ai cất tiếng ca? 
Giữa đại địa sơn hà 

Ai vừa xỏe tay múa 
Giữa không tịch bao la 


Chẳng hôm nay, hôm qua 
Động tịnh từng sát- na 

Khắp muôn loài muôn vật 
Mà tịch tĩnh, không ngoal 


79 


Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu? 


Ai chê cõi Sa- Bà 

Vì chưa hiểu sâu xa 
Cði này không tên tuổi 
Ngoài gán ghép ba hoa 


Vân Tâm này mà ra 
Khi mê ta là ma 

Khi ngộ Pháp Giới Tĩnh 
Sao gọi cối Sa Bà? 


S0 


Mê Tín Dị Đoan 


Tại sao Đức Phật lại cấm chúng ta Mê Tín DỊ Đoan? 
Và ngay cả những ai đã học về thần thông rồi đem áp dụng và 
trụ vào thần thông, là cái cao hơn Mê Tín Dị Đoan rất nhiều 
cũng đều bị Đức Phật quở! 


Vì tất cả những thứ ấy đều là tà, không phải chính. Nếu 
chúng ta không chịu mở mắt ra mà cứ nông cạn, hồ đồ, ai nói 
đâu sâu đấy! không chịu học hỏi để tìm hiểu về Chính Pháp, về 
Chân Lý Giác Ngộ, thì muôn đời, muôn kiếp vẫn cứ đắm chìm 
trong phiền não và trôi lăn mãi trong sinh tử mà thôi. 


Đức Phật là Đắng Đại Giác đã đem kinh nghiệm Giác 
Ngộ của chính Ngài ra, để chỉ dạy cho chúng ta bằng nhiều 
đường lối giải thoát sinh tử. Căn cơ của bất cứ ai cũng đều có 
thể hợp với một trong những đường lỗi mà Ngài đã vạch ra rất 
rõ ràng ấy. Đó là tám mươi bốn ngàn pháp môn: là Chính Pháp, 
là Chân Lý, là con đường giải thoát chân thật rốt ráo, tuyệt vời. 


Tám mươi bốn ngàn pháp môn, là những phương tiện 
xuât phát từ Trí Tuệ được cô đọng lại thành bôn đại loại như sau: 


Tịnh Độ Tông 

Mật Tông 

Thiền Giáo Môn 

Tổ Sư Thiền (Niêm Hoa Thị Chúng, Giáo Ngoại Biệt 
Truyền) 


Và những lời Phật dạy là những kinh điên, nhiều vô số 
không thể kể xiết trong mười hai Đại Tạng Kinh sâu rộng vô 
ngần mé... không thể nghĩ, cũng không thể bàn luận qua sự 
thông minh, hiểu biết thường tình của bộ óc thế gian được! 


Những kinh điển đó là những tắm bản đô, là cứu cánh 
giúp chúng ta vượt thoát khô đau: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, và vượt 


S1 


Mê Tín Dị Đoan 


ra ngoài Tam Giới: (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới); Sáu nẻo 
(Trời, người, A Tu La, ngã qui, súc sinh, địa ngục). 


Quả đúng như vậy, nếu những ai chịu khó học hỏi, chịu 
khó hành trì, thì có đi là có đến, còn không đi thì không đến! 
cũng như ai tắm nấy mát, ai ăn nây no, không có ai tu hộ cho ai 
được. Nếu tu hộ được, thì Đức Phật đã cứu vớt tất cả chúng sinh 
rồi. Ngài chăng để cho chúng ta phải khốn khổ với bao nhiêu là 
nước mắt, hết sống lại chết mãi như thé. 


Khi tu đúng đường lối chính pháp thì mọi tật bệnh, tai 
ương, dù có nguy hiểm, có nặng tới đâu cũng sẽ thành nhẹ, còn 
nếu nhẹ thì sẽ hết. Nếu cứ thế mà tinh tắn mãi, là đi sâu hơn, tu 
giỏi hơn thì sẽ tự động vượt hết mọi: hên/xui, sang/hèn, cao/thấp, 
có/không, giầu/nghèo, và cả sinh/tử. Đề rồi lúc nào cũng được tự 
tại, an lạc vì đã nhận ra được Bản Thể của mình đúng như Đức 
Phật đã nói rằng: 


Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” 
Tại sao Ngài lại nói thế? 


Vì muôn loài, muôn vật đều có Phật Tính, nhưng vì vô 
minh quá sâu dây, che lấp mất Phật Tính ấy mà thôi. Khi đã 
hiểu, đã có đường lối chính pháp, thì chúng ta chỉ việc thực 
hành cho thật nghiêm chỉnh, thật siêng năng, thật nỗ lực, thì lo 
gì cái màn vô minh che lắp Chân Tâm ấy không tan rã! đê Chân 
Tâm Phật Tính sẵn có tự ló rạng ra, là chúng ta đã tự độ được 
mình, và sẽ độ được muôn loài, muôn vật chúng sinh. 


Tu theo chính pháp sẽ được kết quả siêu việt như thế, thì 
tại sao chúng ta lại tôn thì giờ đi loanh quanh, lần quần trong u 
mê, tăm tối! và đi tin những mê tín, dị đoan là tà pháp như: bùa 
ngải, bói toán, tướng sô; cầu xin ma qui, thiên linh, địa cái, thần 
thánh, đốt vàng đốt mã, gọi hồn; xổ quẻ, xin xâm; kiêng ky tốt 
xâu, xông nhà, xông đất, ra ngõ gặp trai, gặp gái, tuổi hợp, tuổi 
ky, tuổi xung, ngày xui, ngày hên, giờ “trùng” (là nếu ¡ người nào 
hợp với tuổi của người mới chết, sẽ bị người chết ấy bắt chết 


S2 


Mê Tín Dị Đoan 


theo). Cho con gà đánh thức, hướng dẫn linh hồn trong ngày mở 
cửa mả, rôi lại còn băc thang cho linh hôn người chết leo lên! 


Sau đây là những thắc mắc cần được suy tư, để chúng ta 


không còn nông cạn, và cũng không còn là người ba phải nữa: 


x 


Nếu quả thật bói toán để biết trước, và biết rõ, giỏi đến 
thế thì các vị thầy bói, thầy số ấy phải toàn là những nhà 
tỉ phú, vì biết rõ những cơ hội làm giàu... Nhưng tại sao 
họ vẫn không phải là tỉ phú; Và chính họ cũng không 
tránh được mọi bệnh tật, tai nạn và chết chóc? 


Về việc đốt vàng, đốt mã cho người chết, có phải là 
chúng ta tin chắc rằng: “Mọi người chết, ai cũng đều là 
ma chăng?” Và liệu họ có dùng được những vật dụng 
bằng giấy đã được đốt đó không? 


Ai là người viết ra những lời trong quẻ sâm? Phật viết? 
Thánh viêt? Hay do con người bày vẽ ra? 


Vợ chồng cưới nhau, chọn tuổi hợp, ngày giờ tốt, nhưng 
sao vân không hòa thuận, thậm chí nhiêu cặp phải ly dị! 


Mười hai con Giáp: Tí, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Ty... sao 
tuôi nào cũng than van, khô sở, khóc lóc, mât mát và 
chêt chóc? 


Đi thi mà không chịu học bài thì làm sao thí? Không thể 
đi câu, đi xin hay tự nhiên hên đê mà thi đô được! 


Làm việc mà không siêng năng, tận tâm, thì cũng khó 
hên đê thành công! 


Làm Lễ Nhập Quan cho người chết, mà vào giờ “trùng” 

thì những ai hợp tuổi với người chết ấy là phải đi trốn! 
Vì sợ người chết đó bắt? Những người tin như thế không 
biết rằng: cái Tâm Thức, cái Linh Hồn, cái Thân Trung 
Ấm, hay cái Tính Linh của người chết ấy rất nhậy bén. 
Nó có khả năng nhìn xuyên qua tường, xuyên qua đầu 
người. Sự Thấy, Nghe của nó cùng khắp vũ trụ, sự di 


83 


Mê Tín Dị Đoan 


chuyển cũng rất mau lẹ; đến, đi trong sát na, vì là cái 
thân phi vật chất! vậy thì những người hợp tuổi với 
người chết đó trốn đâu cho thoát? 


*. Mở Cửa Má lại nhờ con gà hướng dẫn, mà con gà là con 
súc sinh bị đọa, thì làm sao nó giúp được cho ai? 


+ Bắc thang cho Linh Hồn người chết leo lên, thì Linh 
Hôn là cái vô tướng, không thê leo lên hay leo xuông 
như người thê gian có hình tướng được! 


Sự thật là thế! Tính Linh của người chết có thê đọc được 
tư tưởng của chúng ta, nhìn thấu và rõ biết được những ai 
thương thật, thương giả, ai khóc thật, khóc giả, những al tới 
thăm viếng, tang chế làm ra sao? Các Minh Sư tới độ, ai thanh 
tịnh, ai không thanh tịnh, tụng niệm cái gì, khai thị những øì... 
người chết ấy đều thấy, nghe không sót một chỉ tiết nào hết, vì 
họ có Thần Thông, có Tha Tâm Thông gần như vô ngại! Nhưng 
vẫn chỉ là “Nghiệp Thông”; nhưng dù là “Nghiệp Thông” mà 
còn tinh nhuệ, sắc bén đến thé, thì liệu họ có dại khờ để nghe và 
làm những việc vô lý, dị đoan mà người đời bày vẽ ra không? 


Đại khái chúng ta thấy rõ những cái mê tín dị đoan vô 
lý như vậy, không hợp với thực tê, không hợp với khoa học, và 
đĩ nhiên đi ngược lại với Chân Lý! 


Tất cả là do Vọng Tưởng Vô Minh, rồi Duy Tâm Sở 
Hiện! chúng ta tự điên đảo, thêu dệt, biến cái Chính thành cái 
Tà, biến Tâm Phật thành Tâm Chúng Sinh! đề tự tạo tội, tự tạo 
ác nghiệp và tự chiêu cảm chính mình, trong Luân Hồi Sinh Tử 
đời đời, kiếp kiếp... 


Muốn ra khỏi vòng Luân Hồi Sinh Tử ấy thì chỉ có 
duy nhất một con đường để đi, đó là con đường Chân Lý Giải 
Thoát. Con đường này Chân Thật, Trang Nghiêm, Đạo Đức, VI 
Diệu, Nhiệm Mầẫu, và Siêu Việt, như đã được trình bày sơ lược 
ở ngay phần đầu của đề tài này. 


S4 


Tỉnh Mộng Di Thôi 


Theo, Thiền Sư Duy Lực, không có một ai có thể chen 
vào những giấc mộng của ai để mà khuyên bảo hay giải quyết gì 
được, mà phải chính người ấy tự ngủ và tự tỉnh mộng mà thôi. 
Thật vậy, khi chúng ta đang ngủ mơ, mơ những gì, dù là giấc mơ 
đẹp nhất hay hãi hùng nhất thì người ngoài cũng không thể xen 
vào giấc mộng ấy để mà chia xẻ: những cái hay, cái đẹp, hoặc để 
cứu chúng ta ra khỏi những nguy hiểm, tai biến khi chúng ta 
đang trong cơn mơ. 


Qua những cơn mộng mơ ngắn hàng đêm, chúng ta còn 
có cơ hội tự tỉnh, tự thức dậy được vì đó chỉ là Chiêm Bao Nhắm 
Mắt. Còn cơn mộng dài vô cùng tận, khó mà chấm dứt, chúng ta 
phải giáp mặt, phải đối diện hàng ngày không thê tránh được. Đó 
là cơn mộng đời, chính là Cơn Trường Mộng phải mở mắt! Thiền 
Sư Duy Lực gọi nó là Chiêm Bao Mở Mắt. 


Tại sao gọi là mở mắt chiêm bao? 


Vì mọi sự vật trên cõi đời này, ngay cả thân của chúng ta 
đều không tồn tại, không vĩnh cửu, không thể năm bắt được! Đã 
không thê năm bắt được thì có khác gì mộng, có khác gì mơ? Khi 
chiêm bao nhắm mắt còn không ai có thể chen vào được để mà 
giúp chúng ta tỉnh thức thì huống chỉ là chiêm bao mở mất! Hay 
chính chúng ta đã tự mê thì cũng chính chúng ta phải tự tỉnh, 
không gì khác được. 


85 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Trong cơn mộng đời hay trong cơn “chiêm bao mở mắt” 
đài này hỏi có chi lạ? Và có cân phải tỉnh mộng đề thoát ra 
ngoài nó không? 


Thưa: cũng còn tùy, vì có nhiều người rất ưa thích cái 
trò luân hồi, sướng khổ của cuộc đời. Trái lại cũng rất nhiều 
người chán ngán mọi phức tạp, khổ đau của thế giới tương đối 
này! nên khi phải đối diện với nó đã nhận ra rằng: “cuộc đời 
không có cái gì ngoài sự tranh dành, hơn thua, buồn vui, yêu 
ghét, sang hèn, sinh tử...” cho nên mới muốn được giải thoát ra 
ngoài cơn trường mộng hãi hùng ấy. 


Như đã nói ở trên, dù là mộng dài hay mộng ngắn, đều 
phải do chính mình tự thức tỉnh! Bởi thê nêu muốn tỉnh giắc 
mộng dài đằng đẫng này, thì chỉ có một cách duy nhất là chúng 
ta hãy tạm tìm cho mình một phương tiện thích hợp nào đó đề đi 
từ £hế giới tương đối mà vào Chân Lý Tuyệt Đôi. Chân lý ấy 
đã sẵn có trong muôn loài, muôn vật chúng sinh nhưng chỉ vì 
chúng ta chấp thật có ngã, thật có pháp và ham cái trò vô minh, 
nên mới quên mất nó! Nay tạm dùng phương tiện để quay lại 
với nó thì mới xong. Khi xoay ngược được dòng đời để rồi trực 
nhận ra Chân Tâm của chính mình! thì cái giây phút trực nhận 
ra ấy gọi là Kiến Tính hay Giác Ngộ, và cũng là chúng ta đã 
tỉnh được “Cơn trường mộng mở mắt” vô cùng điên đảo, phiền 
não đó. 


Cái tạm gọi là Chân Lý, Chân Tâm ấy, nó không phải là 
pháp hữu vi mà cũng chăng phải pháp vô vi: 


Nó không phải là pháp hữu vi (là thật có) để cho chúng ta 
tu học được, chứng đắc được! Vì nếu có tu, có chứng được thì nó 
là pháp An vị (tức chấp thật có hữu vi) thì Diệu Tính này chẳng 
phải cái “vốn vô vi, vốn vô sinh”; bởi nêu có chứng có đắc là còn 
có Sinh. 


SỐ 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Nó cũng không phải pháp vô vi (là thật không) để cho 
chúng ta tu và chứng diệt (là vê một cõi hư vô, là chấp thật có 
pháp vô vi), thì Diệu Tính này chăng phải là cái “vốn vô diệt, 
vốn vô fử”, cho nên nếu có chứng diệt là còn có Tử. 


Do đó, mới tạm gọi nó là Chân Lý vượt ra ngoài cả vô 
vỉ lẫn hữu vi. Bởi vì nếu còn có chứng, còn có đắc là còn có 
Sinh; chăng có chứng, chăng có đắc mới thật là Vô Sinh, mà đã 
vô sinh là Vô Tử. 


Chân Lý này đức Phật tạm gọi là Phật Tính và mọi tôn 
giáo cũng đều có cái tên riêng để đặt và gọi nó! nhưng dù đặt tên 
gì chăng nữa thì cũng không thể nào ra ngoài được cái Tướng 
mà Vô Tướng, Vô Tướng mà lại là Tướng, tức cái Thật Tướng 
của Bát Nhã, tự nó trọn vẹn: 


Trí tuệ vô ngần mé 
Lòng từ bị vô lượng 
Sự bình đăng tuyệt đôi 


Trong thực tế, chăng ai lại không nhận ra rằng: vì có trí 
tuệ mới có từ bi, bình đăng; Và có từ bi, bình đẳng là có trí tuệ. 
Vậy thì Trí Tuệ, Từ Bi, Bình Đẳng là “Một”. Tạm gọi là một 
thôi, vì trong chân lý không có cái gì là một, không có cái gì là 
nhiều, và cũng không có cái gì là thời gian, là không gian, nhưng 
nó lại cũng không rời vũ trụ vạn vật bao giờ. Nó là Vô (không) 
nên Vô Tướng, và vì Vô Tướng nên mầu nhiệm thiêng liêng. Nó 
lại là hữu (eó) nên vi diệu hiện Tướng để thể hiện hữu dụng. Sở 
đĩ nó hiển hiện ra công dụng ở thế gian như thế chỉ vì Bản Thể 
của nó Án Mật! Cho nên chúng ta gọi nó là Diệu Lý. Cái Diệu 
Lý ấn ân, hiện hiện này nó phi hữu, phi vô, cũng là cội gốc của 
muôn pháp trong vũ trụ thế gian này. 


S7 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Sau đây tạm có sáu cách khá thực tế để chúng ta có thể 
tỉnh được “Cơn Trường Mộng Mở Mặt” quá ư là phức tạp này: 


1. Chấp Nhận Sự Thật một cách chân thành và hiểu 
biết, để rồi giải quyết trong an hòa, sáng suốt, không làm tốn 
thương al, và không than trời, trách đất về mọi hoàn cảnh tốt, 
xấu đang diễn tiến ấy! vì đó là cái nghiệp quả do chính mình đã 
ø1eo nhân. 


2. Sám Hồi về mọi sự việc, mọi hoàn cảnh tôt xâu: 
Sảm Hội khi chúng ta được ở hoàn cảnh tôt 


Sám hối cho thân, khẩu, ý trong từng giây, từng phút về 
những tội lỗi "chăng hạn như chấp thật: mình đẹp, mình cao sang 
hơn người về mọi mặt để rồi ngạo mạn, vênh váo, và nhìn đời 
bằng nửa con mất! Thay vì làm cái việc ngớ ngẩn, tội lỗi ấy thì 
chúng ta hãy dùng hoàn cảnh nhiều phước báu này làm bàn đạp 
đề tu, để thăng hoa. 


Sám Hồi khi chúng ta ở hoàn cảnh xấu 


Xin sám trừ cho thân, khẩu, ý trong từng sắt na về những 
tội lỗi đã lỡ phạm từ vô thủy tới nay; và những lỗi sau nếu còn có 
ý tái phạm thì phải cải hối ngay đê được tiêu tai nghiệp chướng. 
Thường thì hoàn cảnh xấu dễ dẫn chúng ta vào Đạo. Nên hãy 
dùng hoàn cảnh xấu hiện tại đây để tiến tu, để được giải thoát 
mọi phiền não và sinh tử. 


3. Biết Ơn: Hãy biết ơn trong mọi hoàn cảnh xấu cũng 
như tốt. Vì nhờ nó mà chúng ta được sáng mắt hơn, hiểu biết 
hơn, và cũng vì nhờ nó mà chúng ta chịu tu hành, chịu buông bỏ 
mọi vướng mắc của đời đề tiến tới Chân, Thiện, Mỹ. 


S8 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Biết ơn khi ở hoàn cảnh tốt 


Có rất nhiều người vì quá giàu sang, phú quý, quá đây đủ, 
quá thành công ở đời, mà lại rất đễ buông xả mọi thứ ấy đề tiễn 
vào con đường Đạo. 


Biết ơn khi ở hoàn cảnh xấu 

Cũng có rất nhiều người vì cuộc đời quá đau khổ nên dễ 
chán nản, dễ buông bỏ đê đi tìm chân lý giải thoát. 

4. Thề Bồi Phát Nguyện Sửa Đổi 


Nên thê bồi phát nguyện để sửa chữa mọi lỗi lầm, mọi 
thói hư, tật xâu của thân, khâu, ý trong từng giờ, từng phút, trong 
mọi sự việc, mọi hoàn cảnh xấu cũng như tốt. Vì có sự thẻ bồi là 
có phát nguyện, có mục đích; mà đã có phát nguyện, đã có thê 
bồi là đã có sự sợ hãi, và khi có sợ hãi thì tự động sẽ dũng mãnh 
mà tu sửa. 


5. Ăn Chay, Ngồi Thiền, Công Phu 
Ăn Chay 


Cho sức khỏe của chính mình và cũng là tỏ lòng thương 
xót chúng sinh. 

Ngồi Thiền 
Thiền cho miên mật thì từ tán loạn tâm sẽ về nhất tâm, 
rôi vô tâm; cuôi cùng đên giai đoạn vượt cả vô tâm lần 
hữu tâm đê tự động siêu thân tâm. Cũng là tự động nhô 
được tận gôc tam độc tham, sân, s1. 

Công Phụ 


Dùng Trì Chú, Niệm Phật, Tham Công Án, Tham 
Thoại Đầu làm công phu ngay cả những lúc đi, đứng, 
nằm, ngồi, làm việc, nghỉ ngơi v.v... Khi công phu 


s9 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


không buông lơi sẽ tự động tiến tới giai đoạn Vô 
Tham, nghĩa là đang Tham một cách quá miên mật, 
đến nỗi tưởng như không Tham! lúc ấy sự chú tâm 
đã đến tột độ và nghi tình cũng đã thành khối. Nếu 
cứ tiếp tục với độ Tham ấy, thì dù không muốn 
chúng ta cũng sẽ phải biết mình là ai, và khi biết 
mình là al, thì coi như đã đạt được mục đích, cũng là 
đã Tỉnh Giác Chiêm Bao Mở Mắt tồi. 


6. Tụng Kinh hay Xem Kinh 


Sau khi đã tỉnh mộng thật sự mà vẫn giữ cách chú tâm 
ấy để đi vào kinh sách của Phật của Tổ, thì sự tỉnh ngộ được 
viên mãn hơn! vì trong kinh sách có cả triệu triệu, tỉ tỉ Công 
Án, Thoại Đầu mà chỉ có người đã mở con mắt tâm mới có thê 
hiểu đúng nghĩa chân lý và đó cũng là môi trường tuyệt diệu để 
chúng ta tiếp tục tỉnh tấn, sâu sắc hơn bằng những kinh sách, 
Công Án ấy. 


Ghỉ Chú 


Nói đến Kinh là nói đến lời Phật giảng dậy trong bốn mươi lăm năm, nhiều 
vô cùng, vô tận... Kinh nào cũng hay, cũng rốt ráo tuyệt vời, nhưng chúng ta 
có đọc trọn đời cũng không thể hết được! Do lẽ đó chỉ nên đọc và đi sâu vào 
một trong những Kinh có liên quan trực tiếp đến Pháp Môn chúng ta đang 
theo. Thí dụ như theo “Tổ Sư Thiền” Trực Chỉ Chân Tâm thì có bảy bộ Kinh 
sau đây rất trực tiếp: 


1. Kinh Lăng Nghiêm 

2. Kinh Lăng Già 

3. Kinh Viên Giác 

4. Kinh Pháp Hoa 

5. Kinh Kim Cương 

6. Kinh Pháp Bảo Đàn (Lục Tổ Huệ Năng) 
7. Kinh Duy Ma Cật 


90 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Hằng sa kiếp rồi, mãi lăn trôi 

Cứ lạc loài thôi, quên hết lối về rồi 

Ôi thương đau. Trở vỀ mau 

Nồi trôi chỉ hoài, trong biển nước mắt thương đau! 


Sao mơ chỉ mãi? Tỉnh mộng đi thôi 

Ôi tiền tài! Ôi danh vọng! Ôi sắc đẹp! Ôi cuộc đời! 
Dù lộng lẫy, huy hoàng như ánh sáng mặt trời 
Cũng chỉ là bọt sóng, là sương sớm, là vọng thôi 


Sao mơ chỉ mãi? Tĩnh mộng đi thôi 
Mơ đến bao giờ mới nguôi? 

Mơ suốt ngày đêm! 

Mơ hết cả cuộc đời 


9 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Muôn kiếp người 

Có ai mà không khóc than? 

Có ai mà không nát tan? 

Có ai mà không hoạn nạn, không mất mát, điêu tàn? 


Ôi làm sao 

Làm sao tỉnh mộng thật, cho hết chơi vơi? 
Làm sao biết đường nào về nguồn, về cội? 
Làm sao hết vô mình? Không còn ngu tối? 
Làm sao có tự tại, dứt sạch nghiệp luân hồi? 


Cứ Thiên đi sẽ biết đường về 

Cứ Thiên đi là hết sỉ mê 

Thiên, cứ Thiên không còn đau khổ 
Thiên tu xong, frọn vẹn muôn bê 


92 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Chờ Chỉ Mà Chăng Thiên 


Phiên não biết bao nhiêu 
Nghĩ ngợi chỉ cho nhiều? 
Khiến Thân Tâm căng thẳng 
Gây tật bệnh đủ điễu 


93 


Tỉnh Mộng Đi Thôi 


Nào là: 

Mắt ngủ cứ triển miên 
Nhan sắc tàn phai nhiễu 
Tuổi thọ càng suy giảm 
Cuộc đời thật cô liêu! 


Đừng chán chường bỏ liễu 
Đời này vẫn đáng yêu! 

Cứ Thiên đi là biết 

Mọi tật bệnh đều tiêu 
Thân Tâm đến độ siêu 
Dung nhan tuyệt mỹ miễu 


Tuôi thọ tăng, thường lạc 
Còn chờ chỉ không Thiên ? 


94 


Ngộ Nhận 


Thật là tối nguy hiểm, nếu chúng ta cứ ngộ nhận những 
giả dối về sự: 


Vào định, ra định 

Gặp Thần, gặp Thánh 

Gặp Quan Âm, gặp Phật 

Nhìn thấy hào quang, nhìn thấy cảnh giới này, cảnh 
giới khác, nghe thấy tiếng nói của Phật, nghe thấy 
tiếng nói của Quan Âm. 

Ngửi thấy những mùi thơm tuyệt vời 

Nếm được những vị ngon ngọt chưa từng có v.v... 


95 


Ngộ Nhận 


^A32 


Tắt cả những thứ ấy đều là do “Duy Tâm Sở Hiện” mà ra! 


Chỉ vì chúng ta quá khao khát, quá mong cầu khi đang trên 
đường tu hành với mục đích Chứng Đắc. 


Chỉ vì chúng ta còn ở trong Thế Giới Nhị Biên, do cái Vọng 
Tâm Thức Phân Biệt từ vô thủy: nào là Cực Lạc/Sa Bà, nào 
là Phật/Chúng S¡nh, nào là Có/Không, nào là Thật/Giả... 


Ngoài ra, với mọi tập khí Tham, Sân, Š§1, và đầy dẫy 
những thói hư, tật xấu giả đối, nên chúng ta không thê nào sống 
một cách Chân Thật với chính mình! chứ đùng nói là chân thật 
với người. Do đó mà chúng ta hay vờ vĩnh nhận giặc làm con, 
cho dù biết đây chính là giặc! Cho nên: 


Có nhiêu người cứ nhận sự ân chứng không chính xác của 
Thây, chỉ vì họ còn tham lam. 


Có nhiêu người tự ân chứng cho chính mình vê sự Chứng 
Đặc! Chỉ vì họ còn quá nhiêu giả dôi... 


Cũng bởi chúng ta còn ở trong màn vô minh sâu dầy 
tương đối, nên: ưa le lói, thích lòc thiên hạ, và tự giả dối với 
chính mình! dù. biết rằng nhân quả nghiệp báo không sao tránh 
được, nhưng vẫn cứ nhắm mắt đưa chân, muốn ra sao thì ra. 
Tắt cả đều là do tự ngã ngu muội mà ra cả. 


Còn có rất nhiều người đã tự mình tu học, tự mình hiểu 
về Kinh, sách của Phật, của Tổ bằng ý kiến riêng của mình, mà 
không phải là ý của Phật, của Tôi Tức là sự hiệu biết đó chưa 
được rốt ráo, nhưng đã vội tự ấn chứng cho mình là: vô tu, vô 
chứng, vô đắc, không có Phật, không có chúng sinh, không có 
Cực Lạc, không có cõi Sa Bà... Nếu cứ ở trong tình trạng như 
thế, thì những vị này sẽ ở mãi trong những trường hợp: 


96 


Ngộ Nhận 


Một là bị lạc vào Vô Ký Không 


Hai là bị ở trạng thái gàn gàn, dở dở, mà người đời thường 
gọi là lý sự cùn, đem đâu bỏ xuông cuôi, lại đem cuôi găn 
lên đâu! 


Có khi họ căn cứ vào Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng lại không 
hiểu nổi Bát Nhã Tâm là cái gì! Nên cứ nói đại răng: “Ngũ Uấn 
Giai Không” tức là Ngũ Uấn không có gì cả! Chỉ vì họ đã hiểu 
lầm về Bát Nhã Tâm Kinh, nên mới chấp Ngũ Uấn là Không 
(tức Vô Ký Không). 


Và cũng hiểu như thế với hai chữ Sắc, Không nên khi tụng: 
“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” 
thì lại vội hiểu rằng: tất cả mọi thứ có Sắc Tướng đều là 
không có cái gì cả! (ức Vô Ký Không) 
Căn cứ theo lối suy diễn về Bát Nhã như vậy, nên họ đã 
nghĩ và phán răng: ““Thiện/Ác đêu là không cả!”. Cho nên: 


Không cần Thiện, cứ Ác có sao đâu? 

Không cần Chứng Đắc, vì không có Chứng Đắc! 

Không có Phật, nên không cần thành Phật! 

Không có Cực Lạc cũng không có Sa Bà, nên chẳng sợ gì 
cải 


Có biết đâu Đức Phật đã dạy rất rõ trong Kinh Kim Cang: 
Phải có Chứng, có Đắc đã, rồi hãy nói Vô Chứng Vô Đắc. 
Phải làm toàn Thiện đã, rôi hãy nói vượt cả Thiện lân Ác. 
Hãy thành Phật đi đã, rôi hãy nói không có Phật đê thành. 


97 


Ngộ Nhận 


Tóm lại, trên bước đường tìm Đạo thật lắm gian nguy! Vì 
chỉ sai một ly, là đi một ngàn dặm. Cũng như khi Ngộ Nhận sai 
về sự Chứng, Đắc là tự đi vào ma cảnh, mà lại tưởng là mình 
thấy Niết Bàn, thấy Phật, để rồi ngạo mạn, đã tự kiêu hãnh mà lại 
tưởng là mình từ bi như Bồ Tát. 


Trong thực tế, khi chúng ta đang nỗ lực tu hành, thì 
đương nhiên sẽ có nhiều trạng thái lạ xây ra không thê tránh, 
nhưng dù là ở trạng thái nào: thấy ma, thấy người thân đã chết, 
thấy Bồ Tát, thấy Phật, hoặc nghe thấy cái này, nghe thấy cái 
kia, ngửi thấy mùi này, ngửi thấy mùi nọ... Tất cả đều là đang ở 
trạng thái đi sâu vào một trong các Thức: từ Tiền Ngũ Thức cho 
đến Thức số Sáu, Thức số Bảy, và Thức số Tám! Do đó bất cứ 
là chúng ta đang ở trong trạng thái nào? Siêu tới đâu? Cũng vẫn 
chỉ là đang ở trong cái Thức mà thôi, tức chưa phải là cái Trí! 


Nếu tu hành tới được trạng thái Vọng Thức đã chuyên 
thành Trí Tuệ, thì ngay lập tức chúng ta sẽ tự biệt mình là ai, và 
vũ trụ vạn vật là gì? 


Nếu quả là cái Trí Bát Nhã thật sự, thì nó phải thường 
hằng bất biến, chứ không phải là những sự thấy, nghe, ngửi 
chớp nhoáng về những hiện tượng lạ như chúng ta đã gặp trong 
khi đang nỗ lực công phu: 


Lúc thấy, lúc lại không thấy! 
Lúc nghe, lúc lại không nghe! 
Lúc ngửi, lúc lại không ngử!! 


Sở dĩ những hiện tượng lạ đó không hiện hữu bên bỉ, vì 
chúng là ma cảnh! Còn cái Thanh Tịnh Chân Thật kia, là cái 
vôn sản có nên không có sự chớp nhoáng, vô thường như vậy; 
Mà ngược lại nó thường hằng hiện hữu và vi diệu thay, cái ấy nó 
lại chưa bao giờ rời Thân Tâm chúng ta, và thế giới này! Bởi nó 
là Tính Chân Thật Thanh Tịnh nên không hề có một ý niệm 


98 


Ngộ Nhận 


điên đảo, châp chước nào cũng không hê dính mắc vào bât cứ cái 
gì cả. 


Vì: Nếu còn có chút ý niệm nào về Thiện hay Ác, dù ý 
niệm ấy chỉ là thoáng qua, cũng vẫn còn là cái Vọng Niệm của 
Thức Tâm phân biệt! Chứ chưa phải là cái Trí Tuệ Vị Diệu 
Nhiệm Mầu, bao trùm vũ trụ vạn vật, tức cái vượt thời gian, vượt 
không gian, vượt hữu tướng lẫn vô tướng, vượt Thiện vượt Ác, 
cũng là vượt cả sinh tử mà không rời chúng sinh. 


99 


Ngộ Nhận 


Tự Ấn Chứng 


Chớ vội đội cho mình một vương mão 
Ta ngộ rôi và dẫn dắt lôi thôi 

Đừng đại tên, từ ngữ hối người ôi! 
Ngộ cái chỉ, đâu có gì để ngộ? 


100 


Cùng Vắãng Trăng Soi 


Tạm dùng ngôn ngữ mà diễn tả thì thật ra tất cả vũ trụ 
và muôn loài chúng sinh chúng ta đều cùng chung, và cùng là 
“Vằng Trăng Soi” từ vô thủy! Trăng trí tuệ này lúc nào chăng 
trong sáng, tròn đầy, và lúc nào cũng tự tịnh, tự định, tự chiếu 
tỏa. 


Chỉ vì vô minh với mọi vọng tưởng giống như những áng 
mây che khuất mất ánh sáng của vằng trăng ấy mà thôi! Chứ mặt 
trăng thì lúc nào lại không trong sáng và thanh tịnh. 


Nếu muốn hết những mây mù, phiền não vô minh ấy, thì 
chỉ có một cách là phải tu. Hãy tự chọn cho mình một phương 
tiện thích hợp qua rất nhiều pháp môn của Đức Phật mà tu. Tu 
làm sao cho hết vô minh, tu làm sao cho vọng tưởng lặn, tu làm 
sao cho sạch mọi phiền não thì Trăng Trí Tuệ sẵn đó tự hiện ral 
giản dị là thế, chứ chắng có gì là phức tạp cả. 


Vậy chúng ta dù vô minh dầy đặc đến đâu chăng nữa, mà 
chịu khiêm cung, bỏ đi cái ngã chấp đề mà tu sửa; chịu học hỏi; 
chịu tiến hóa thì chẳng khác gì gió thôi mây tan. Tỉ như: 


Gió thôi nhẹ thì như tu ít, mây sẽ tan Ít 

Gió thôi mạnh thì như tu nhiều, mây sẽ tan nhiều 

Gió thổi đữ dội như vũ, như bão, thì như tu thật tận lực, 
thật kiên trì và can đảm; chịu mọi chông gai, thử thách 
dù gian khổ đến đâu cũng vẫn chẳng sờn lòng thì mây 
hoàn toàn tan rã. 


Nếu chúng ta tu được như thế thì trời quang, mây đãng và 
Vâng Trăng tròn trí tuệ tự ló rạng, đó gọi là Giác Ngộ, là vượt 


101 


Cùng Vâng Trăng Soi 


sinh tử, còn gọi là đã trở về quê cũ, về nhà, hay đã nhận ra Chân 
Như Bản Tính. 


Sở đĩ chúng ta có được cái giây phút dứt mê tức ngộ này 
là do chính cái kết quả đầy gian khổ của sự tu sửa: từ thô tới tế, 
từ những buông xả mọi tập khí đến tận cùng của thân tâm; và 
lại còn buông ngay cả cái ý niệm mà mình đang buông ấy! 


Tóm lại, tất cả chỉ là mây tan thì trăng hiện, chứ chăng có 
gì gọi là “Đi” với “Về”! vì cái thường hằng hiện hữu tức cái tính 
Thấy, Biết của chúng ta lúc nào cũng ngay đây; nó vẫn là Vằng 
Trăng soi thường hằng bắt biến. 


Trong quốc độ của người Giác Ngộ thì tất cả các Pháp, 
dù là thánh hay phàm đều bình đẳng! đều là cảnh giới Toàn 
Vọng là Chân, tức “Cảnh Giới Tịch Diệt Nhất Như”; trong 
ây cái xao động và cái không xao động đều như như, bình 
đăng, nên mới thật là “Không Xao Động” tức cái vượt “Xao 
Động/Không Xao Động”. Đấy chính là Vằng Trăng Soi. 


102 


Cùng Vâng Trăng Soi 


Cùng Một Vâng Trăng 


Tri kiến phàm phu (khi còn mê): 


Kiến, Văn, Giác, Tri, chính là “vọng kiến” 
Vì là “vọng kiến ” nên mới phân chia 

Lỡ lầm phân chia nên trong Số Lượng 

Vì trong số lượng nên mới cách ngăn 


Cũng vì cách ngăn mà nên Sáu Nẻo 

Xoay vẫn Sáu Nẻo nên mới thương đau 

Trong Kinh Lăng Nghiêm: “Tính Tướng y nhau ` 
Dođó: Kiến, Văn, Giác, Tri cùng chung một Tính 


, 


103 


Cùng Vâng Trăng Soi 


Sự thật: 

Vâng Trăng Tri Kiến chẳng có nhân duyên 
Chăng có nhân duyên là không đối đãi 

Vì không đổi đãi nên không chướng ngại 
Không gì chướng ngại nên vẫn y nguyên 


Trong Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật dạy rằng: 
Tứ Khoa Thất Đại cùng Một Vằng Trăng 
Như Lai Tạng Tính gôm bao tất cả 

Khắp muôn loài đồng Chân Tính ấy chăng 


Đã cùng Vâng Trăng, đâu Năng, đâu Sở 

Đã cùng vẳng trăng, đâu số lượng không gian 
Xẻ một, chia sảu để phải gian nan 

Phiên não nào hơn Căn, Trần với Thức? 


104 


Vậy: 


Cùng Vâng Trăng Soi 


Tri kiến Phật: : 

(Khi đã ngộ, Thức chuyên thành Trị): 

Kiến, Văn, Giác, Tri chính là Tự Tính 
Vì là Tự Tính nên chẳng phân chia 

Vì không phân chia nên ngoài số lượng 
Vì ngoài số lượng nên chăng cách ngăn 


Vì không cách ngăn sao rời Tứ Đại? 
Chẳng rời Tứ Đại, Tính Tướng y nhau 
Tỉnh Tướng y nhau, Ta hết khổ đau 
Tứ Đại phân ly Kiến Tri vẫn đấy 


ù: Tứ Đại phân ly Kiến Trì vẫn đây 


Kiến, Văn, Giác, Tri, cùng thể vô biên l 
Năng, Sở chăng còn khi không biên kiến 
Vượt ngoài lượng số khi không phán biệt 


105 


Cùng Vâng Trăng Soi 


Diễn Giải: 


1. Kiến, Văn, Giác, Tri (Cái Thấy, cái Nghe, cái Hay, cái Biết) 
có nhân duyên đôi đãi nên có Năng, có Sở! là Vọng Tâm Thức 
của chúng sinh khi còn mê, tức là Trỉ Kiên Phàm Phu. 


2.. Kiến, Văn, Giác, Tri (Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay, 
Tính Biêt) không do nhân duyên nên không có đôi đãi, 
không có Năng/Sở tức là Tri Kiến Phật. 


3. Thức chuyển thành Trí: Thật ra chỉ là đối cái tên, chứ 
không có gì gọi là chuyên, khi Hành Giả nhận ra Tự Tính 
của mình. 


4. Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn: Vì chúng sinh có tám mươi 
bốn ngàn trần lao phiền não! nên Đức Phật với trí tuệ Bát Nhã 
đã phương tiện tạm giả lập tám mươi bốn ngàn Pháp Môn, và 
mười hai Đại Tạng Kinh để Khai Ngộ chúng sinh. 


5. Tứ Khoa, Thất Đại: 


Tứ Khoa: là Âm, Giới, Nhập, Xứ. 
Ấm: Tức là Ngũ Âm gồm: Sắc âm, Thọ ấm, Tưởng ấm, 
Hành âm và Thức ấm 
Giới: Có mười tắm giới gồm: Lục Căn, Lục Trần và Lục Thức. 
Nhập: Có sáu nhập là sáu cách thu nạp tiền cảnh: 
Nhãn căn thu nạp sắc trần 
Nhĩ căn thu nạp thanh trần v. v... 
Xứ: Vì có sáu nhập mới tạo thành mười hai xứ, là những chỗ 
sinh ra cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết: 
Từ Nhãn Căn với Sắc Trần 
Từ Nhĩ Căn với Thanh Trần v.v... 


Thất đại: là Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến và Thức. 


+ 


106 


Khai Thị 
Cúng Sao Giải Hạn 


Cung sao giải hạn 

Xin thẻ, xin sâm 

Hên xui bói toản 

Năm xung tháng hạn 

Cẩm tỉnh mười hai con giáp 


Bài khai thị này sẽ đi thắng vào những vấn đề kê trên, nên 
chỉ giới hạn trong những đê tài ây, chứ không đi quá sâu vào Đạo 
Pháp. 


Đại khái, chúng ta hiên hiện nơi đây đều là do nhân quả 
nghiệp báo và nhân duyên (nhân quả và nghiệp báo là do chính 
mình tạo tác). Nghĩa là tùy theo nhân lành hay nhân dữ, nhân tốt 
hay nhân xấu của những kiếp trước... để tự chiêu cảm thành 
một dòng nghiệp lực. Rồi bị chính dòng nghiệp lực ấy tự động 
chỉ phối theo nhân mà tạo tác, bằng cách: 


Hợp nhân, hợp duyên để chúng ta nhận lĩnh cái quả là 
Thân Tâm mình đang hiện hữu với mọi hoàn cảnh, mọi sự việc 
đã được an bài, dù muốn hay không muốn! Bởi thế, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, môi trường nào giầu hay nghèo? sang hay hèn? 
mọi diễn tiễn an lành hay hoạn nạn, hên hay xui? muôn điều, 
muôn sự chúng ta đang tiếp xúc hoặc đã có trong cuộc đời như: 
mình đang được hưởng nhiều phúc báu hay đang bị nhiều hoạn 
nạn, khổ đau... đều đã nằm sẵn trong định luật nhân quả và 
nghiệp báo của chính cá nhân mình. Tức là Nhân nảo thì Quả ấy 
đã an bài có định! Cho nên ai đã gặp ai, ai đã kết hôn với ai, ai 


107 


Khai Thị Cúng Sao Giải Hạn 


đã là bạn al, ai đã giúp ai, ai đã thù ai, ai đã hại al, ai đã thương 
ai, và ai đã ghét ai đêu đã có sự sắp đặt trước. 


Người đời không biết về việc an bài của định luật nhân 
quả do chính những hành động thiện /ác của mình trong quá 
khứ! mà cứ cho là do số hệ nên mới theo tướng số và mười hai 
con giáp; lại đi tin rằng sinh năm nào thì tốt, sinh năm nào thì 
xấu, cầm tỉnh con nào thì khổ, cầm tinh con nào thi sướng. Mỗi 
năm lại chịu ảnh hưởng xấu tốt bởi một ông sao! Cứ thế, năm 
thì tốt, năm thì xấu, năm thì hợp, năm thì xung... Rồi dựa vào 
sự tốt xấu, hên xui bói toán, nên mới đi xin thẻ, xin sâm, để 
những cái ấy định đoạt cuộc đời mình, vô tình tạo thành những 
Mê Tín Dị Đoan cho chính mình và cho con cháu tiếp nối đời 
đời. 

Nếu chúng ta chịu suy tư, thì sẽ thấy rõ thời gian, ngày 
tháng làm sao có tên? Mười hai con giáp, con nào lại không 
khổ? Làm sao mà giải hạn cho những ông sao? Và đã là những 
ông sao thì làm gì mà có hạn với không có hạn? AI là người đặt 
ra những lời sâm? Và ai là người đặt tên cho các ông sao? 


Các vị thầy bói, chiêm tỉnh gia có chắc là chăng bao giờ 
gặp xui không? Có chắc là không bao giờ hoạn nạn không? Và 
có chắc là họ hoàn toàn được mọi điều tốt lành không? (Vì họ 
đã biết trước hết mọi sự xảy đến cho chính họ, và cho mọi 
người cơ mà). Con người ta hầu hết rất yếu đuối, nêu không tin 
vào những thứ ấy thì có lẽ ai cũng thấy sợ hãi, e ngại vì chăng 
CÓ cái gì để dựa dẫm, bám víu cả! Cho nên dễ cảm thấy cuộc 
sông của mình không có sự an toàn. 


Trong thực tế, Đức Phật từ bị, trí tuệ như vậy mà cũng 
không thể cứu chúng ta ra khỏi sự chết chóc, tai ương, phiền 
não, khổ đau. Ngài cũng không thể thỏa mãn những ước nguyện 
của chúng ta như danh vọng, giầu sang, bình an, hạnh phúc. 
Ngược lại Ngài cấm hết mọi mê tín đị đoan bởi không thực tế 
mà còn nguy hiểm nữa vì nó không phải là Chính Pháp! 


106 


Khai Thị Cúng Sao Giải Hạn 


Bằng trí tuệ Bát Nhã, Đức Thế Tôn đã ban tám mươi bốn 
ngàn phương tiện và mười hai đại tạng kinh là những phương 
pháp giúp chúng ta ra khỏi phiền não, sinh tử. Nhưng chính 
chúng ta phải tự đi lấy, chứ Đức Phật không thể nào đi hộ chúng 
ta được! Có nghĩa là tùy căn cơ của từng người tự chọn cho 
mình một trong tám mươi bốn ngàn pháp môn ấy mà tu hành, vì 
chỉ có tu mới chuyên hóa được nghiệp mà thôi. Nếu tu thật đứng 
đắn, chân chính, thì nghiệp nặng cũng như nghiệp nhẹ đều 
chuyền hóa hết. Còn không chịu tu sửa mà cứ đi câu an, đi cúng 
sao giải hạn để mong chuyên: xấu thành tốt, xui thành hên, hèn 
thành sang, nghèo thành giàu, hung thành kiết, chết thành sống, 
thì đó chỉ là sự viễn vông! Nếu cứ dựa dẫm vào những việc mơ 
hồ, mê tín dị đoan như thế thì làm sao có kết quả tốt? Vì gieo 
nhân mê tín dị đoan thì sẽ có quả mê tín dị đoan! Kết quả là 
không thể nào thoát ra được mọi phiền não, khổ đau và hoạn 
nạn. 


Tóm lại, muốn hết khổ thì chỉ có một cách thiết thực nhất 
và đúng với chân lý chính pháp là phải tu. Khi có tu là sẽ có 
chuyền, tu tha thiết, tu nhiệt thành, tỉnh tấn mà tu mãi thì sẽ 
vượt hết tất cả mọi nghiệp tốt, xấu, v.v... để chăng còn gì phải 
lo ngại về kiếp sống không an toàn, cũng như lo ngại không có 
nơi dựa dằm nữa. Khi đã hiểu, đã bắt đầu tu là chúng ta đã bắt 
đầu trưởng thành, tức đã biết tự nương nhờ vào chính mình. Sự 
việc ấy thật là chí lý vì đi đúng chính pháp là gieo chính nhân 
thì sẽ được chính quả và sự vi diệu nhiệm mẫu cũng sẽ tương 
ứng với lòng chân thành quyết chí của chính chúng ta: tu nhiều 
được nhiều, tu ít được ít, không tu thì không được là lẽ dĩ nhiên. 


109 


Khai Thị Cúng Sao Giải Hạn 


Tụ Là Sửa Đổi 


Tu không sửa đổi, sao gọi là tu 

Tu mà không sửa, có mắt tựa mù 
Ngã cao như núi, làm sao giải thoát! 
Tập khí y nguyên, cũng gọi fu tr? 


Sán sĩ, ngã mạn, vị kỷ, tranh đua 

Ngày đêm chiến đấu: “Ta thắng, người thua” 
Nhỏ nhen, thù hận, sỉ mê chỗng chất 

Ngụp lặn, nhị biên, sinh tử sao chữa 


110 


Khai Thị Cúng Sao Giải Hạn 


Tự trói mình thôi, qua từng ý thức 
Tam độc hoành hành, an nhiên, tự lực 
Bao kiếp lăn trôi, thả buông như thế! 
Tu sửa đi thôi, quay về trung thực 


Sửa cho hết, những gì còn mê tôi 

X4 tận cùng, những ác niệm lôi thôi 
Phiển não, tà kiến, hãy để buông trôi 
Vọng niệm lặng, Trí Tuệ hiện sáng ngời 


II 


Khai Thị Cúng Sao Giải Hạn 


Tu sửa Thân Tâm, đâu chỉ một lần 

Cho dù gian khổ, miễn thành “Thiện Nhân” 

Tỉnh tắn mãi, là “Đại Nhân” bắt thoái 

Rồi “Bắt Nhân ” hay còn gọi “Thánh Nhân Chân” 


Gọi gì chăng nữa, danh giả tạm thôi 

Mặt vân thể á ấy, Hgười xưa SắP rồi! 
“Cảnh vốn tự Không, đâu cần hoại tướng 

Linh Tâm tự chiếu, đâu nhờ cảnh sinh” 


112 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Sơn hà, đại địa, thế giới, muôn loài, muôn vật chúng sinh 
với sự Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát qua các Kinh của Phật, 
của Tổ: Lăng Nghiêm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh, Pháp Hoa 
Kinh, Kim Cương Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh và v.v...chúng ta sẽ 
đi từ tổng quát đến chỉ tiết. 


I. Trí Tuệ Bát Nhã (Bát Nhã Tâm): 


Thật sự mà nói, thì toàn thê chúng sinh, chúng ta đều là 
Chân Nhự Bản Tính, hay còn gọi là Tính Giác Diệu Minh 
(Phật Tĩnh), nhưng vì vô minh không nhận ra! Trong Kinh dạy: 
“Chỉ có loài người là có đầy đủ sáu Căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý mới có thê hiểu Chân Tính ấy!”. Và khi chịu tu hành một 
cách rốt ráo thì sẽ nhận ra được cái Tính Vĩ Diệu vốn sẵn có đó 
ở ngay thân tâm mình, còn các loài khác thì không thể nào hiểu 
nỗi. 

Vâng, đã gọi là Bản Tính, là Tính Giác thì đương nhiên 
là có Tính, mà khi đã có Tính thì phải có Niệm, nhưng cái nệm 
này là Chân Như Niệm, là sức sống trường tồn, là sự vi điệu 
nhiệm mâu, nó hằng Tự Diệu, Tự Minh (Kinh Phạm Võng) 


113 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Tự Diệu: là tự duyên khởi, tự thiên biến vạn hóa ra mọi 
cảnh, mọi vật, mọi hiện tượng. Theo Kinh Lăng Nghiêm: Đã gọi 
là biến hóa, hóa hiện thì chỉ đường như có mà không phải thật 
có, dường như không mà không phải thật không. Đó là cảnh 
giới của Bát Nhã, nên chúng ta không thể chấp là thật hay là giả, 
chấp là có hay là không! Nếu chấp chước thật/giả thì sẽ lạc ngay 
vào Nhị Biên Tương Đối, tức là vào Sinh/Tử. 


Đúng ra những hiện tượng hóa hiện này, nó siêu việt 
Nhị Biên Tương Đôi, nghĩa là tự nó đã ra ngoài cái có/không, 
thật/g1ả,và cũng tự nó không lọt vào Tứ Cú như trong Kinh đã 
nÓI: 
Tứ Cú là: có,không; cũng có/cũng không; 
chăng có/chăng không 
Tự Minh: Là Trí Tuệ Bát Nhã tự chiếu tỏa, tự sáng suốt, 
tự nhận biệt rôt ráo về mọi cảnh giới đã hiện hóa ra ây. 
Sở đĩ có cảnh giới hóa hiện là do sự việc Tịnh Chiếu của 
Chân Như: 
Chân Như là Bản Thể: Tự tịnh, tự định 
Còn tính chiêu sáng : Là cái Dụng của nó. 
Nói một cách khác Chân Như là: 
Bản Thẻ: là tịnh, là định 


Diệu dụng chiếu sáng của nó: là Trí Tuệ Bát Nhã. 


Do đó trong kinh tạm đặt tên cho nó là: 


Tâm Trí Bát Nhã 
Chân Như Tự Tính 
Chân Như Bản Tính 
Pháp Giới Tính 


114 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Tính Giác Diệu Minh 
Tính Không, Phật Tính 
Lục Tổ còn gọi là: Chân Như Niệm 


Chân Như Niệm là Tính Giác Diệu Minh, tức Trí Tuệ Bát 
Nhã hiểu biết tuyệt đối rốt ráo về vạn pháp. Nhưng tự nó lại tuyệt 
đối vô tư, không hề bám víu, dính mặc vào bất cứ cái gì trong 
vạn pháp ấy! nó như vằng trăng tròn, như mặt trời hằng chiếu 
sáng giữa bầu trời: không nghiêng, không lệch, không dính dáng 
vào bất cứ cái gì, vì tự nó sẵn như thế! chăng cần ai đóng đỉnh 
treo nó, hay lấy hồ để đán nó. Nó tự thường hăng Tịnh/Chiếu và 
Chiếu/Tịnh. 


Chúng ta có thể hiểu về sự Tịnh và sự Chiếu của nó như 
sau: Tịnh/Chiếu cùng là một Tính nên cũng gọi là Động/Tịnh 
nhất như! vì cái tự định, tự tuệ đó, chăng khác gì nhau nên trong 
Kinh còn gọi một danh từ khác là “Đồng”. Nhưng dù gọi là gì 
chăng nữa thì cũng chỉ là giả danh gán ghép, không một mảy may 
dấu vết gì liên hệ đến cái Tính Không này cả. 


II. Vô Minh: 


Trước cảnh giới hóa hiện trước mắt, thì tự dưng không 
nguyên nhân gì, cũng không lý do gì mà chúng ta tự sinh khởi ra 
cái Giác, tức là cái Biết! nhưng là cái Biết tương đối: có năng, có 
SỞ, CÓ ta, có người, tức là cái biết của Kiến, Văn, Giác, Tri, là cái 
thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của Mất, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. 
Nó chính là cái Vọng Giác (Vọng Biết), còn gọi là Vọng Tâm (1à 
cái Vọng không có thật)! 


Rồi từ cái vọng tâm, vọng giác giả đối này, chúng ta lại tự 
khởi lên một niệm giả dôi nữa, đó là “Nhất Niệm Vô Minh”: 
Nhất là một 
Niệm là ý nghĩ 
Vô Minh là mê tôi 


115 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Nhất Niệm Vô Minh chính là Vọng Niệm, là niệm nhị 
biên phân biệt đối đãi: thật/giả, có/không, tốt/xấu... ý niệm nhị 
biên so đo này luôn luôn chấp chước riêng tư: chấp thật có 
Thân, chấp thật có Cảnh, chấp thật có Ta, chấp thật có Người, 
chấp của ta, chấp của người... Cứ như thế, trước mọi cảnh giới 
hóa hiện, chúng ta tự sinh Tâm Vô Minh, Tâm Vọng Tưởng, 
Tâm Phân Biệt đề luôn tác ý với đầy dẫy nhị nguyên, rồi lại tự 
bám víu vào mọi cảnh mọi vật nhị nguyên đó! Và vì bám víu 
như thế, nên vô tình chúng ta tự động chuyển Tự Tính (Phái 
Tính) thành ý nghĩ, thành tư tưởng riêng tư, chuyển Bát Nhã 
Tâm thành Vọng Tâm Thức, tức là chuyên 7rí thành 7c, còn 
gọi là Thần Thức, là Thức Tâm hay là Vọng Tâm Thức. 


Vì Vọng Tâm Thức của chúng ta cứ đối cảnh mà sinh khởi 
các tà kiến nhị nguyên, không bao giờ ngưng phân biệt, phán xét 
muôn cảnh muôn vật một cách không chính đáng, không đứng 
đắn! cho nên chúng ta đã tự tạo nên mọi cảnh huống trần lao 
phiền não, để rồi lúc nào cũng tự mình sống trong phân biệt so đo 
với những biên kiến: 

Có/Không 
Sang/Hèn 
Tốt/Xấu 
Cao/Thấp 
Sinh/Tử 


Do cái Nhất Niệm Vô Minh biến hóa mãi nên dòng tư 
tưởng cứ trùng trùng, điệp điệp sinh khởi không bao giờ ngưng, 
vì thế mà vòng sinh tử luân hồi cũng không bao giờ ngừng là 
như vậy. 


HI. Giải Thoát: 
Đã hiểu nguyên nhân của Nhất Niệm Vô Minh là do 
chính chúng ta tự dựng nên, tức là tự chúng ta đã chuyên Trí Tuệ 


thành Thần Thức; chuyển Cõi Cực Lạc thành Cõi Sa Bà với đầy 


116 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


thảm họa, phiền não sống/chết hãi hùng như thế! thì nay nếu 
muốn chuyền về cái nguyên thủy Bát Nhã của nó như xưa, thì lại 
cũng chính chúng ta phải tìm cách nào chuyền cái Nhất Niệm Vô 
Minh ấy thành Trí Tuệ; tức chuyển lại: Cái Tâm Thức thành Tâm 
Trí Bát Nhã; chuyên lại cái thân phàm phu sinh tử thành cái thân 
Bát Nhã, và chuyền lại cõi Sa Bà thành cõi Cực Lạc thì mới giải 
thoát được. 


Muốn chuyển Thức thành Trí, thì chỉ có một con đường 
nhanh nhất là đi thắng ngay vào mục đích, đó chính là con đường 
Trực Chỉ Chân Tâm (tức chỉ thắng Tâm người) đề nhận ra bản 
thê sẵn có của mình, là tự động được giải thoát khỏi sinh tử. 


Và khi đã tu theo lối Trực Chỉ, là hướng thắng về Tâm Trí 
Bát Nhã của chính mình, thì chúng ta phải học để: Hiểu về Tâm 
Bát Nhã, tồi thấm nhuân Bát Nhã, và cuối cùng là Thực Hành 
Bát Nhã (tức là hành thâm Bát Nhã). 


Học để hiểu về Bát Nhã, tức là học để hiễu về Thân Tâm 
và Thế Giới Bát Nhã: 


Tâm Trí Bát Nhã được ví như thanh kiếm rắn chắc và sắc 
bén tựa như kim cương đề chặt, để đoạn diệt tận cội sốc vô minh 
kiên cố sâu dầy của chúng sinh. Trí Tuệ Bát Nhã được phương 
tiện đem ra thí dụ như thế, với mục đích để hành giả (là người tu 
hành) hiểu tầm quan trọng của Trí Tuệ Bát Nhã việt siêu đến như 
vậy! và cũng là để chúng ta đừng tu loanh quanh, mà hãy đi ngay 
vào cốt tủy, tức Trực Chỉ Chân Tâm mình thì mới mau đạt được 
cứu cánh cuối cùng của sự tu hành. Đó chính là cứu cánh giải 
thoát luân hồi, sinh tử. Nếu chúng ta chỉ tu phúc: Làm công quả, 
xây chùa, tụng kinh, làm việc phước thiện là lối tu không mấy 
chú trọng vê trí tuệ, tức là không đi thắng vào huyết mạch của sự 
nghiệp giác ngộ, giải thoát thì chưa được rốt ráo cho lắm! 


117 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Do đó trong các Kinh, dù Đức Phật nói xa, nói gần, nÓI ØÌ 
gì chăng nữa, mục đích cũng không ngoài việc hướng dẫn chúng 
ta về Tâm Trí Bát Nhã là cốt tủy của Phật Pháp, là cái Tâm vốn 
sẵn có của muôn loài chúng sinh. 


Chúng ta có thể hiểu về ý nghĩa ấy qua một vài Kinh sau đây: 
Bát Nhã Tâm Kinh: 
Sắc bắt dị Không, Không bắt dị Sắc 
tức là: Sắc chăng khác Không, Không chăng khác Sắc 
Có nghĩa là: Chúng ta và muôn cảnh vật là Không và cải Không 
này cũng lại chính là chúng ta và muôn cảnh vật 
đang hiện hữu. 
Lăng Nghiêm Kinh: 
Tính là Tướng, Tướng là Tính 
(Tâm tức là Thân, Thân cũng tức là Tâm) 
Pháp Hoa Kinh: 


Cảnh vốn tự Không, đâu cần hoại Tướng 

Tức là: Muôn cảnh, muôn vật tự nó đã là Không thì không 
cần phải hủy diệt mọi cảnh vật ấy đi rồi mới thấy 
nó là Không 


Kim Cương Kinh: 


Ung vô sở trụ, nhỉ sinh Kỳ Tâm 

Bắt ưng trụ, sắc mình Tâm 

Bất ưng trụ: thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh Tâm 
(Nếu Tâm không dính mắc vào sáu trần, thì tự nó là 


Phật Tám) 

Pháp Bảo Đàn Kinh: 
Nơi Niệm mà lìa Niệm mới thật là Vô Niệm 
(tức Chán Như Niệm) 


118 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Nơi Tướng mà lìa Tướng mới thật là Vô Tướng (1ức 
Thật Tướng) 

Nơi sắc, thanh, hương, vị... (thế giới, vũ trụ) mà lìa 

thể giới vũ trụ mới thật là Vô Trụ (ức Thường Trụ). 


Phật nói về Thanh Gươm Kim Cương hay Thanh Gươm 
Trí Tuệ chỉ là một cách nói, một cách ví von để cho chúng ta dễ 
hiểu, chứ thật ra thì thanh gươm ấy có hề chặt vô minh bao giờ! 
mà chăng qua chỉ là gió thôi thì mây tan ( máy vô mình), và vì 
mây vô minh tan, nên Vằng Trăng Bát Nhã sẵn có của chúng ta 
tự hiện ra. Đã gọi là trăng, thì lúc nào chẳng sáng, cũng chăng 
bao giờ lặn cả! Trí Tuệ Bát Nhã của chúng ta cũng y như vậy. 


Tu hành ra sao đề hết vô minh, để Tâm Bát Nhã hé mở? 
Tât cả đêu do chính chúng ta tu nhân nào thì được quả ây, tu 
đúng đường lôi Chính Pháp thì đương nhiên phải được Chính 
Quả. 


Nếu chúng ta tu hành thật đứng đắn, thật nghiêm chỉnh, 
luôn có sự chú tâm, đê chỉ có Đơn Tâm! tức là công phu không 
bị gián đoạn ngày đêm, thì lo gì đám mây vô minh kiên cô sâu 
dây lại không tự động mỏng dân, và từ từ tan rã đê Vâng Trăng 
Trí Tuệ (Trăng Bát Nhà) săn đó từ từ ló rạng ra. 

Công phu là: 

Niệm Phật  J Nếu là Niệm Phật hay Trì Chú thì phải niệm, 
Trì Chú phải trì đên độ Nhât Tâm bât loạn 


Tham Công Án Nếu là Tham Công Án hay Tham 
Tham Thoại Đâu | Thoại Đâu thì phải tham đên độ Vô Tham 


119 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Tìm Hiệu Về Tâm 


Trước hết muốn tìm hiểu về Tâm Thường Trụ, tức Bát 
Nhã Tâm thì 7Thưm Thiên là con đường nhanh nhất, trực chỉ 
nhât. 


Tham Thiền theo Thiền Sư Duy Lực và Roshi Kapleau 
hướng dẫn: 


Khi Tham Công Án hay tham Thoại Đầu, chúng ta chỉ 
việc chú tâm tuyệt đối vào câu Công Án, câu Thoại. Đầu ấy mà 
hỏi mãi... Hới tức là “ Tham”. Khi Tham, không cần để ý đến 
những niệm thiện, những niệm ác mà cứ việc Tham liên tục 
ngày đêm cho đến khi nghi tình thành khối là đến được trạng 
thái Vô Tham (Vô Tham, tức là tham miên mật đến độ không 
biết là mình đang Tham). Đó là đã đến được Đầu Sào Trăm 
Thước, còn gọi là Vô Tâm, là nguồn gốc của Ý Thức; cũng là 
đã vào được Thức Số 7 và Số 8. Khi đã đến được giai đoạn này 
rồi, mà vẫn cứ nỗ lực tham tiếp, thì khối nghi sẽ tự động tan, và 
chúng ta cũng tự động hiểu Tâm chúng ta là gì, Thân chúng ta là 
gì, và Vũ Trụ là gì? Tức đã biết Mình là Ai! 


Trong lúc Thiền, mà sự chú Tâm được cao độ thì: từng 
vọng niệm đang khởi, hay đang lặn, dù là vọng thiện hay vọng 
ác, có vi tế tới đâu, chúng ta cũng đều thấy biết rõ ràng. Hãy 
bình thản đừng chao đảo, đừng liên hệ với chúng, cứ thản nhiên 
mà Thiền thì mọi tư tưởng ấy sẽ tự tan biến, chứ không cần phải 
cắt hay diệt chúng, vì chúng sẽ phải biến đi bởi sự chú tâm tột 
độ của ta. Do đó, độ Thiền sâu chừng nào thì bộ óc của chúng ta 
sẽ ngưng hoạt động lâu chừng đó. Sự tạm ngưng hoạt động của 
bộ óc, tùy theo thời gian ngắn hay dài, tức tùy theo công phu 
thành khối được lâu hay mau, để có sự ngộ nông hay sâu, tương 
ứng của từng Hành Giả trong giai đoạn sắp ngộ, tức giai đoạn 
Đầu Sào Trăm Thước. 


120 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Sau khi ngộ, thì trạng thái bình thường của con người, 
với bộ óc hoạt động cũng bình thường trở lại như xưa! nhưng 
chỉ khác là người giác ngộ đã thấy, đã nhận ra Chân Tâm Phật 
Tính rõ ràng, y như Lục Tổ Huệ Năng đã giải thích: 


“Chân Như Tự Tĩnh có Tính, cho nên phải khởi Niệm, 
nếu Chân Nhự không có Tính, thì Sảu Căn và Sáu Trán bị hủy 
hoại ngay! tức là toàn vũ trụ và vạn vật đêu bị tiêu hủy `”. 


Và chúng ta cũng hiểu rất rõ: Chân Như Niệm (tức 
Chân Nhự Tính, Pháp Giới Tính) là Sức Sống Trường Tôn, 
mâu nhiệm biến hóa không hề ngưng nghỉ...(Chân Như là cái 
Thể, còn Niệm là cái Dụng của Chân Như). Bản tính này vốn 
thấy biết, hiểu rõ ràng, tường tận về vạn pháp! và luôn an 
nhiên, thường lạc, thanh tịnh, nó chẳng hề bị chao đảo, nhiễm 
chước hay bị ảnh hưởng gì với những tạp niệm của Vọng Tâm 
Thức Phân Biệt. Quả đúng y như Lục Tổ đã dạy rằng: “Đang 
nơi niệm rà lìa niệm”. Cũng là “Tâm Vô Niệm”, nghĩa vô 
niệm ở đây không phải nghĩa của Nhị Biên phân biệt là: 


Vô niệm/hữu niệm (tức có niệm/không có niệm), mà 
nghĩa của nó là Siêu Việt Niệm, Siêu Việt Không Niệm tức là 
“Thật Niệm ”, là Chân Như Niệm. Đó mới đúng là Chân Tâm 
của chúng ta. 


Đã tạm hiểu về Tâm và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm 
hiểu về Thân, có như vậy mới là hiểu trọn vẹn về cả Thân lẫn 
Tâm. 


Tìm Hiểu Về Thân 


Thường thì ai cũng trân quí cái Thân của mình, vì chấp 
nó là có thật, nên suốt đời lo mọi tư lợi tối đa cho nó! vì tưởng 
lo như vậy là đúng, dè đâu vì tư lợi mà chúng ta phải ăn gian, 
nói dối, thủ đoạn... vô tình đã làm thân tâm mình đầy ô nhiễm 
và dính mắc. Khi chết, chúng ta lại luyên tiếc tất cả những gì do 


121 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


chính mình đã tạo dựng trong suốt cuộc đời như : tiền tài, danh 
vọng, ái dục, và những người thân yêu cũng như tiếc thân mạng 
của mình. Bởi những tham lam, luyến ái với mọi tư lợi cho bản 
thân như thế, nên chúng ta đã tự gieo nhân, tự tạo quả, và tự tạo 
nghiệp báo cho chính mình đề sửa soạn đi vào sáu nẻo luân hồi. 


Đức Phật dạy: 


“Phàm những gì do duyên hợp mà có, đều là vô thường! 
như vậy mọi cảnh, mọi vật ở thê gian đêu bị hoại”. Thê thì thân 
mạng chúng ta cũng là do duyên hợp mà có, nên cũng bị hoại hay 
sao? 


Và đây vẫn y chỉ, theo lời Đức Phật dạy qua Kinh Bát Nhã: 


Nếu chúng ta chỉ hiểu nông cạn một chiều và chấp thật như 
thế, thì không đúng với chân lý của Đức Phật! Ngược lại, chúng 
ta phải hiểu thâm sâu tận nguyên thủy, tức hiểu về Bản Thể Chân 
Thật của nó là: Tính Không, là Chân Không Diệu Hữu, chính là 
cha mẹ của vạn pháp, cũng là cha mẹ của vũ trụ vạn vật! Có hiểu 
như vậy, mới thấy rằng: “tất cả đã là Tính Không thì hỏi làm sao 
có thể hoại?”, Tính Không này không hề rời chúng ta và vũ trụ 
hiện hữu. 


Do lẽ ấy, với Chân Lý của Đức Phật, nếu chúng ta hiểu 
được, và muốn cứu mình ra khỏi sáu nẻo đọa đây, thì không nên 
chấp thật, chấp giả để: một là bám víu, hai là buông bỏ Thân Tâm 
và mọi cảnh vật chung quanh mình đi! 


Hãy có găng hiểu y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh mới là 
hiểu trọn vẹn về cả lý lẫn sự: 


Theo Bát Nhã Tâm Kinh là cốt tủy của Phật Pháp, thì cái 
vũ trụ vạn vật hiện hữu trước mắt chúng ta Ấy, nó chính là sự 
nhiệm mầu Sắc/Không của Bát Nhã. Do vậy mà Lăng Nghiêm 
Kinh cũng dạy rằng: Muôn cảnh vật đó, chỉ dường như có mà 
không phải thật là có, dường như không mà không phải thật là 


122 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


không! vậy làm sao chúng ta có thê bảo nó là thật, hay bảo nó là 
giả mà bắt hay buông chúng cho được! 


Nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là cảnh giới Bát Nhã Sắc/Không 
nhiệm mầu như thế, thì phải chăng Thân Tâm chúng ta cũng là 
Bát Nhã, qua những câu Kinh, xin được nhắc lại một lần nữa như 
ở phần đầu của bài viết: 


Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 
Vậy thì: Thân là Tâm, Tâm là Thân 


Bởi: _,Sắc/ Không đã chẳng phải là hai: 
Sắc là Thân 
Không là Tâm 
Nên rõ ràng Thân Tâm là Một 


Lăng Nghiêm Kinh cũng đồng một nghĩa như vậy: 


Tính là Tướng, Tướng là Tính 
Tức: Tính là lâm, Tướng là Thân 
Vậy là: Tính, Tướng cũng y nhau 
Nên: Thản Tâm đông nhất 


Đã hiểu rõ như vậy, thì để phù hợp với Tính Không 
thanh tịnh, chúng ta chỉ việc tu làm sao đê: 


Sáu Căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không còn bị dính 
mắc, đắm nhiễm vào Sáu Trần: Sắc, thanh, hương, vị, súc, pháp; 
tức là không bị vũ trụ, vạn vật trói buộc! nếu chúng ta điều 
khiển được Thân Tâm mình như vậy, thì Thân Tâm tự động 
thanh tịnh, cũng có nghĩa là: “Trước cảnh không sinh Tâm”, tức 
là: “Đang trong cảnh, đang tại cảnh và chính mình là cảnh mà 
không sinh Tâm” thì quả đúng: 


“Đang nơi Tướng mà lìa Tưởng mới thật là Vô Tướng 
hay còn gọi là Thật Tướng ”! 


123 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Đó là lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Vô Tướng ở đây không 
phải nghĩa nhị biên: có/không, thật/giả, hữu tướng/vô tướng! mà 
là siêu việt cả tướng lẫn không tướng: Đó mới chính là Thật 
Tướng Bát Nhã nên pháp thê khinh an là lẽ đĩ nhiên. 


Vẫn theo lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng xin đi vào chị tiết 
hơn về Thân Tâm như sau: 


Bên trong: Nếu Tâm không bị ảnh hưởng gì bởi vọng 
niệm của Tâm Ý Thức vì tự nó là Chân Tính, là Chân Như Niệm, 
thì đương nhiên là đang nơi niệm mà lìa niệm, là Tâm Định (fức 
Tâm Vô Niệm). 


Bên ngoài: Nếu Thân không bám víu, trụ chấp vào đâu, 
cũng không bị bất cứ hình tướng nào, sự vật nào của ngoại cảnh 
lôi cuốn, vì tự Thân này đã là Thân Vô Tướng (Thật Tướng) nên 
đương nhiên là đang nơi tướng mà lìa tướng, là Thân Thanh Tịnh 
tức thân siêu việt cả tưởng lẫn vô tướng. 


Vậy trong Định, ngoài Tịnh là trong ngoài y một, động 
tịnh nhất như, Thân Tâm đồng nhất, nên nó: tự định, tự tịnh thì tự 
chiếu tỏa, là hợp lý với Thân Tâm Bát Nhã thường hằng đang 
hiển bầy. Cho nên chúng ta không cần phải tìm kiếm Định hay 
tạo ra 77nh làm gì? Nếu còn phải tìm kiếm, còn phải tạo dựng, thì 
những cái tạo dựng và tìm kiếm ấy đều là vật sẽ bị hoại như lời 
Phật dạy đã nói ở trên: 


“Mhững gì do nhân duyên tạo tác có hình, có tướng đều 
là giả dối, nên không tổn tại! ngược lại, những gì vốn sẵn có, 
không phải tạo tác thì không bị húy hoại, tức là thường hằng bắt 
biến. Bởi những cải tạo ra được hay kiếm được đều là vật, còn 
Thân Tâm Bát Nhã không phải là vật gì hết ”. 

Tới đây, chúng ta đã tạm hiểu về Thân Tâm Bát Nhã, 
nhưng làm sao để Thân Tâm ấy lúc nào cũng hiển bây thì cũng là 


cả một vân đề nan giải! đòi hỏi nhiêu kiên trì và gian khô. Đành 


124 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


rằng ai cũng có Chân Tâm â Ấy, nhưng chúng ta đã hoàn toàn quên 
mắt nó, bởi hằng hà sa số kiếp chúng ta quen nhận giặc làm con, 
tức chúng ta đã nhận cái Tâm Vọng Tưởng là mình, nên mới bị 
đầy phiền não như thế. 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát đi vào chỉ tiết hơn: 


Nay muốn chuyển Thân Tâm Vọng Tưởng thành Thân 
Tâm Bát Nhã như vừa nói ở trên, để giải thoát khổ đau sinh tử, 
thì chúng ta phải tự giác ngộ, không gì khác được! chỉ vì đã tự 
mình mê, thì cũng lại tự mình phải tỉnh là lý đương nhiên! 


Nhưng làm sao để tỉnh? và phải tỉnh thật sự một trăm 
phần trăm, tức là không còn một chút si mê nào nữa, thì cần đòi 
hỏi một sự Giác Ngộ rốt ráo! Mà muốn tốt ráo thì chúng ta phải 
hiểu rõ nguyên nhân về sự vô minh của mình, để không còn 
nhằm lẫn giữa Cái Mê và Cái Ngộ, tức giữa cái Vọng Tâm Thức 
và Tâm Trí Bát Nhã quá ư là phúc tạp! 


Muốn giải thoát thật sự thì phải hiểu rốt ráo thế nào là: Trí 
Tuệ, Giải Thoát cũng như hiểu tường tận về nguyên nhân W2 
Minh, do vậy mà chúng ta đi vào chị tiết hơn; vẫn theo sự chỉ dạy 
của Kinh Sách và của các Tổ thì: 


Nguyên nhân vô minh gây khổ đau sinh tử là vì chúng ta 
từ vô thủy đã hoàn toàn quên mât Thân Tâm Bát Nhã vôn săn có 
của mình! mà chỉ găn bó, không rời cái Thân Tâm Vọng Tưởng 
vô minh nên: 

Về cái Thân: 

Thì chúng ta luôn luôn dính mắc với ngoại cảnh là vũ 
trụ, thê giới bên ngoài, chỉ vì tưởng Sáu Trân là thật, 


thân ta là thật, sự chấp chước kiên cố sâu dầy, vô minh 
này là nguyên nhân của Sinh Tử. 


125 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Về cái Tâm: 
Thì lúc nào cũng bận rộn, tán loạn, chạy theo vọng 
tưởng, theo ý nghĩ và để ý nghĩ sai khiến thân ta. Ý 
nghĩ là vọng, thân ta cũng là vọng, nên sắc thân mới 
chịu hành động theo lệnh của ý nghĩ sai khiến! mà ý 
nghĩ này ở đâu ra? 


Theo sự diễn giải của Lục Tô và những cách khác của 
các Tô thì: 


Ỹ Nghĩ này cũng chính từ Chân Tâm mà ra, nói đến 
Chân là nói đến tổ tiên của muôn loài, muôn vật: Nó không có 
xứ sở, không bờ bến, không thế giới, không thời gian, không 
không lan, chẳng sáu căn: (mắt thấy, tai nghe...), chăng có cái 
gì gọi là linh hồn và sắc tướng, chăng Phật, chăng chúng sinh. 
Nó là căn bản của Tam Giới, cũng là căn bản của vũ trụ và 
muôn loài chúng sinh. 


Chân Tâm cũng là Chân Tính, và vì là 7z" nên phải có 
niệm nhưng niệm này là Chân Nhự Niệm, là cái Tính Chiêu 
Sáng của 7ự' Tính, nên còn gọi là Pháp Giới Tính. 


Không ai mà không thắc mắc: “Đã gọi là Chân Tâm, 
Chân Tính thì làm sao lại có chỗ khởi?” 


Nhưng trong Kinh lại dạy: 


“Sự bắt đầu của Đạo sinh ra Một, tạm gọi là Một, vì Một 
này là “Vô Vĩ”, rồi từ 8ô là Vô Vi ấy, sinh ra “ Ha?” là Vọng 
Tâm, tức “Tâm Ý Thức”, là Tâm có ý nghĩ phân biệt: biết với 
không biết! và cũng vì có cái Tâm biết là đã có “cái Một” như 
thế, tức là đã có cái /Văng Biết (Ta Biết); Có cái Sở Biết (Người 
Biêt): 


Vì Vọng Tâm Thức này tự chia thành hai, nên mới: có 
Thân, có Tâm, có âm, có dương, có không, có sắc! như vậy là 


126 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


duyên theo Vô VI mà có VọngTâm, lại duyên theo Vọng Tâm 
mà có Tâm Ý Thức, để mà có Tâm Phân Biệt: nào Sắc, nàoThân, 
nào Tâm... Tất cả cũng chỉ bởi cái Vọng Tâm Thức Phân Biệt 
này luôn chấp thật, chấp giả mà nên nông nỗi!” 


Cho nên Kinh mới dạy răng: 
“Tâm sinh muôn niệm, Sắc khởi muôn loài” 


Tức là chính cái Tâm khởi vọng tưởng, rồi lại chính cái 
Tâm ấy suy lường, phân biệt mọi vọng tưởng! và cũng chính cái 
Tâm Ý Thức này đã nhận chìm chúng ta trong phiền não, vô 
minh và sinh tử. 


Theo Kinh Lăng Nghiêm diễn giải thì nghĩa của câu Kinh 
ở trên sẽ rõ ràng hơn như sau: 


Cũng vì: 
“Tâm sinh muôn niệm, Sắc khởi muôn loài” 


Mà có phiền não, có sinh diệt... chúng ta từ vô thủy, vì 
vô minh nên đã quen dính dáng mãi với cái Nhất Niệm Vô 
Minh là Tâm Phân Biệt này. Nó đã lỡ chấp thật, chấp giả mà 
không hề biết rằng: “Cái Chân Tính vừa mống lên ấy là Pháp 
Giới Tính trùng trùng duyên khởi! nó chính là tính chiếu sáng, 
cũng là cái dụng V¡ Diệu hóa hiện vạn pháp; mỗi mỗi tùy nơi 
mà có sự nhiệm mầu biến hiện ra Cảnh Giới Cực Lạc”. 


Như trên đã nói, đã là Chân Không Diệu Hữu, đã là 
Cảnh Giới Cực Lạc thì: chẳng có danh, chẳng có tướng, chẳng 
CÓ XỨ SỞ, chẳng. có nguyên do, cũng chẳng. có mắt thấy, tai nghe, 
chẳng có linh hồn, chẳng có sắc tướng, chăng gì gì hết... Ấy thế 
mà đột nhiên không một nguyên nhân gì, tự dưng lại chính Tự 
Tính khởi lên một vọng niệm chấp Cảnh Giới Cực Lạc là có 
thật theo nghĩa nhị biên: Chấp thật với giả, chấp có với không, 
do lẽ ấy, mà có đanh, có tướng! nhưng cái ý niệm (tức cái 


127 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Vọng Tâm biết) ban đầu của chúng ta mới phôi thai, nên còn 
thơ ngây vô tội, cái Biết thản nhiên nhẹ nhàng vô tội này chưa 
bị tác ý nặng nề với những đối tượng, tức những hiện tượng của 
vũ trụ đê mà gán chúng là có “ thật chất ”! và cả những danh từ 
mới lập ra cho các hiện tượng ấy cũng chưa hề có ểên gọi rõ rệt! 


Thế rồi, dần dần những danh tướng do Tâm Ý Thức 
phân biệt càng ngày càng nặng nề, vọng tưởng chấp thật càng 
ngày cảng vân đục sự trong sạch của Tự Tính! Cho nên từ sự 
trỗng rỗng vi diệu tịch liêu, trời đất văng lặng, vũ trụ trống 
không, tức Tính Không cũng chính là Chân Không Diệu Hữu 
(cảnh giới Bát Nhã, chứ không phải là không có cái gì)... thì tự 
nhiên cáiVọng Tưởng Vô Minh của chúng ta cứ liên tục phát 
sinh ra đủ thứ phân biệt, trên muôn hình vạn trạng hóa hiện của 
Chân Không Diệu Hữu ấy! Rồi cái Vọng Tưởng Vô Minh này 
lại tự đi vào chi tiết hơn là: Gán tên, đặt tuổi và cho những 
khoảng Không Gian, Thời Gian, Kích Thước cùng Trọng Lượng 
giới hạn cho từng hiện tượng đó! 


Thế đấy, thay vì Nhất Tâm không có một vật, không có 
sai khác mà chỉ là Bát Nhá, cảnh giới của Bát Nhã thôi! thì cái 
vọng giả dối phân biệt lại bảo là có sai khác, và bảo là tất cả mọi 
sự vật thế gian đều có thật chất, tức có mọi sắc tướng! Đó là một 
nhận thức sai lầm, không đứng đắn, làm đảo điên trời đất, làm 
sinh diệt thương đau, chỉ vì: 


“Tâm sinh muôn niệm, Sắc khởi muôn loài” 


Nhưng, khi đã hiểu Vọng Tâm ấy không thật có, Nhất 

Niệm Vô Minh: Chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không, chấp 

sống, chấp chết, là nhận thức không chân chính! thì coi như 

chúng ta đã giải ngộ phần nào về lý thuyết Chân Không Bát Nhã 
rỒi. 

Cho nên chúng ta chỉ cần tinh tấn, nỗ lực vào công phu 

sao cho thật miên mật, đề tránh được cái thói quen là: Khi xưa 


128 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


đầu óc luôn chạy theo vọng tưởng, suy nghĩ miên man, và luôn 
thi hành theo mệnh lệnh của ý nghĩ! thì nay, chúng ta không 
tuân theo nó nữa, mà hãy dùng những phương tiện sẵn có là: 
Hơi thở hay Câu Thoại Đầu, câu Công ấn hoặc Niệm Phật, 
hoặc Trì Chứ đề làm công phu, mà hàng phục cái Vọng Tâm Ý 
Thức giả dối ấy trở về Nhất Tâm Thanh Tịnh, tức Bát Nhã Tâm 
nguyên thủy của nó. 


Và khi đã hướng được cái Vọng Tâm về Bát Nhã Tâm, là 
chúng ta đang trên con đường Giải Thoát! Tại đây lại xin nhắc 
nhở về Bát Nhã Tính một lần nữa để chúng ta không quên, mà cô 
gắng tỉnh tiến để thắm nhuần Bát Nhã. 


Bát Nhã Tính luôn thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm mâu, bình 
đẳng tuyệt đối, vì nó tự tịch nhiên, nên cũng tự chiếu sáng là lẽ 
thường. Sự chiếu sáng ấy là sự biến hiện ra tất cả muôn sự vật, 
vậy muôn sự vật đó chăng khác Chân Tính Bát Nhã! Chân Tính 
này chỉ theo duyên, tùy nơi, tùy cảnh, tùy tâm niệm chúng sinh 
mà biến hiện ra vạn Pháp... nên trong Kinh gọi nó là Pháp Giới 
Tính, tức là cái Tính của vạn pháp vốn như vậy. 


Vâng, Pháp Giới Tính luôn luôn trùng trùng duyên khởi 
không ngừng nghỉ bao giờ; tự nó vượt ra ngoài biên kiến đối đãi. 
Nếu chúng ta cứ đem Tâm Ý Thức tìm hiểu nó, phân tích mãi về 
nó, thì chỉ thêm tối tăm lại càng thêm tăm tối mà thôi, vì: 


“Muôn cảnh, muôn vật chính là do Tự Tính biên hiện ra 
chứ chăng gì khác cá. ” 


Chỉ vì chúng ta mê mờ, nên đã ngộ nhận sai lầm về hiện 
tượng của vạn pháp! Cũng như các Khoa Học Gia vẫn còn đang 
phân tích mãi về sự vật đến độ vi tế nhất, để kiếm vũ trụ vạn vật 
từ đâu ra? thì đến muôn đời cũng chỉ là hoài công, vô ích, vì có 
ai phân tích được sự nhiệm mầu hóa hiện bao giờl 


129 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Tóm lại, muốn giải thoát rốt ráo về cội gốc vô minh để ra 
ngoài sinh tử, thì đại khái chúng ta đã hiểu về Thân Tám Vô 
Minh, Thân Tâm Bát Nhã như toàn bài viết ở trên. Cho nên 
chẳng ai lại không muốn giải quyết vấn đề Vô Minh ấâ Ấy, nhưng 
làm sao để hết vô minh thật sự ? Thì sau khi đã khá hiểu nguyên 
nhân Vô Minh cũng như hiểu rõ về Thân Tâm Bát Nhã TÔI; Vậy 
thì còn chần chờ gì mà chúng ta không đi ngay vào thực tế là: 
“Hành Thâm Bát Nhấ”, tức là ấp dụng Bát Nhã ngay vào từng 
giây, từng phút, từng sát na qua mọi hoàn cảnh, mọi môi trường 
trong đời sống hiện hữu của chúng ta. 


Muốn thực hành Bát Nhã một cách rốt ráo và thật hữu 
hiệu, thì chúng ta không thê nào rời khỏi công phu. Có nghĩa là 
ráng giữ sao cho công phu không bị gián đoạn, thì đó chính là 
thực hành Bát Nhã! cũng chính là Tâm Thường hằng: “thấy 
biết tường tận về vạn pháp”. Nó khác với Tâm Thức: Lúc thì có 
công phu, lúc lại không có công phu, bởi vì Tâm Thức thì luôn 
luôn bận rộn, luôn luôn suy nghĩ và lúc nào cũng phân tích tán 
loạn... 


Còn Thân Tâm Bát Nhã thì tự động: 
“Ngay nơi tướng mà lìa tướng, ngay nơi niệm mà lìa niệm”. 


Nghĩa lìa tướng ở đây, không phải là đem vứt bỏ mọi hình 
tướng đi, mà ngược lại như Bát Nhã đã dạy: 


Sắc đã chính là Không và Không đã chính là Sắc 
Nên: Thân không thể rời Tâm và Tâm không thể rời Thân 


Cũng là: Thân Tâm không hê rời vũ trụ vạn vật, 
và vũ trụ vạn vật không hê rời Thân Tâm 


Mà tuyệt vời thay, Thân Tâm Bát Nhã â ấy tự không dính 
mắc vào bất cứ cái gì, và cũng không có cái gì có thể làm ô 
nhiễm được nó! Cho nên, vị nào đã thấm nhuần Bát Nhã một 


130 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


cách tuyệt đối, thì vị ấy đang ung dung thường lạc, hoằng hóa 
độ đời: vân ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, làm việc y như chúng ta, 
và cũng, vẫn ở ngay nơi chúng ta đang hiện sống! Nhưng các 
Ngài chẳng bao giờ dính mắc một cái gì cả, vì: “các ngài chính 
là Bát Nhã ”, do vậy mà Đức Phật đã dạy n.. 


Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
Và Lăng Nghiêm Kinh cũng dạy y như vậy: 


“Bản Thể Chân Như không ngăn ngại, tác dụng nhiệm mẫu. 
Và tính tác dụng nhiệm mâu, không ngăn ngại Bản Thê Chân 
Như” 


Cho nên, ý nghĩa buông bỏ của Bát Nhã là: 


“Ở ngay muôn cảnh vật hiện hữu mà không bị một cảnh 
vật nào làm dính mắc hay lôi kéo cả! tức là Sáu Căn chẳng hê rời 
Sáu Trần, mà lại không vướng mắc Sáu Trâm! sở dĩ chẳng chấp 
thật có Sáu Trần, bởi vì Sáu Trân là Bát Nhã, chẳng chấp thật có 
thân tâm và thế giới, bởi thân tâm và thể giới là Bát Nhã!” 


Như thế là phù hợp “Đại Đạo” tức thông suốt Bát Nhã ở 
ngay thân tâm mình! tự động chúng ta đã có cái dụng là “Thần” 
ở ngay “Thân”! tức : “ở nơi tướng mà vẫn là vô tướng”, không 
ngoài Thân Tâm hiện hữu của chúng ta bởi 

Cái vốn Vô Vi là Đạo (Tâm) 

Cái vốn Vô Tướng là Chân (Thân) 

Cho nên Thân Tâm là đồng nhất 

Tính Tướng như như 


Cũng y như Lăng Nghiêm Kinh đã dạy: 
Tính là Tướng, Tướng là Tính! 


131 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Đó chính là Chân Tâm Bát Nhã của chúng ta! Chính cái 
Chân Tâm này vôn Vô Danh, Vô Tướng (ức Chân Trí Kiên), 
nó ra ngoài đôi đãi: thật/giả, có/không... 


Vì nó Vô Tướng như thế, nên chúng ta không thể học 
bên ngoài mà có được. 


Vì nó vô tướng như thế, nên nó không phải là một vật 
được tạo ral 


Vì nêu cái Không (ức cái Vô Tướng) mà làm ra được, thì 
nó không phải là Chân Không 
Và nếu cái Sắc Tướng tạo ra được thì , 
nó không phải là Chân Sắc. 
Chỉ vì nó là Bát Nhã nên: 
Chân Không thì không danh từ, nên không có tên đề gọi 
Chân Sắc thì không hình tướng, nên không có tướng đê trụ 
Và: 
Không danh từ mới là Chân Của Danh Từ 
(Không danh từ mới thật là danh từ) 
Không hình tướng mới là Chân Của hình Tướng 
(Không hình tướng mới thát là hình tướng) 


Đấy, Tri Kiến (Thấy Biết của Trí Tuệ Bát Nhã) là như 
thế đó, tính Thấy Biết này tự động ra ngoài đối đãi, năng sở! 
ngược lại với cái Thấy Biết của thê gian, thì do học hỏi bên ngoài 
mà có. Cái Tri Kiến Thế Gian tức (Cái Thấy Biết Thế Gian) thì 
rất hạn hẹp: 

Bên trong thì: 

Có năng, có sở, có nhân duyên đối đãi, như vậy là trong 

Tâm có nét, có cái khái niệm là hình tướng của cái Thấy 

Biết (tức là cái Giác phàm phu). 


132 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Bên ngoài thì: 

Có thứ, có lớp, có cao, có thấp, có sự chứng nhận bằng 
cấp, giấy tờ vật chất thê gian! Cái Thấy Biết này, nó nặng 
nè nên gọi là Thấy Biết bởi nhân duyên tạo ra. 


Do đó Kinh dạy: 


Tri Kiến hữu, thì hữu hoại 
(Sự thây biết có hình tướng thì sẽ bị hủy hoại) 


Tri Kiến vô, thì vô hoại 
(Sự thây biết không do nhân duyên học hành mà có, 
nó vốn săn có thì không bị hoại) 


Đã gọi là Chân Trì Kiến (chân thật Thấy Biế!) thì hữu/vô 
(có/không) đêu chăng châp thật nên: 
Ngay nơi hữu (có) mà chẳng hữu (chăng có). 
Ngay nơi vô (không) mà chăng vô (chẳng không) 


Hữu, vô đều chẳng chấp, thì Tính Tướng như như, tịch 
nhiên vô vật, tức Bản Lai Vô Nhât Vật, và sự Diệu Hữu, Diệu 
Dụng tự hiên bày. 


. Bản Thê Tự Tính Bát Nhã tuyệt đối tịch nhiên là vậy, 
nên thê và dụng của nó cũng tuyệt đôi viên dung, đúng như 
Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, xin nhắc lại lân nữa: 


“Bản Thể Chân Như không ngăn ngại, tác dụng nhiệm 
mẫu. 


: Và tính tác dụng nhiệm mâu, không ngăn ngại 
Bán Thê Chân Nhự” 


Thể dụng luôn đồng tịch tĩnh, đồng chiếu tỏa, luôn sống 
động thường hằng: Sự sự, vật vật, muôn cảnh đầy sức sống, đầy 
vi điệu, luôn biến biến, hóa hóa, hiện hữu quanh chúng ta, và 
ngay ở chúng ta từng giây, từng phút, từng sát na... 


133 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Sở dĩ chúng ta không nhận ra, vì Tâm ta luôn chạy theo 
vọng tưởng, còn thân ta thì luôn chạy theo vật, tức theo cảnh 
bên ngoài. Nếu chúng ta chịu hồi quang phản chiếu về Nội 
Tâm! Bằng phương tiện là công phu thì sẽ có cơ hội trực nhận 
lại: “Bản Tính Chân Thật” của mình. Phật Tính này tuyệt đối trí 
tuệ, từ bi, bình đăng và diệu dụng của nó đầy năng lực, đầy linh 
động, cũng như thần thông biến hóa tràn đây pháp giới, không 
bút nào diễn tả cho xiết và cho đúng được. 


Để được tương ứng và thực hành đúng mức về 
Hành Thâm Bát Nhã: 


Thì hiện tại chúng ta chưa thật sự chứng ngộ, mà mới là 
giải ngộ về diệu lý Bát Nhã thôi, nên đương nhiên phải tu tâm, 
sửa tính để chuyên hóa Thân Tâm Ý Thức trở về nguyên thủy 
của nó là: “Thân Tâm Trí Tuệ”, bằng những phương tiện 
không thê thiếu sau đây: 


- Ăn chay 

- - Ngồi Thiền 

- _ Công phu miên mật 

- __ Buông xả tận cùng mọi tập khí, trong mọi hành động bất 


thiện, và buông đến độ vi tế nhất, là từng ý niệm xấu trong 
tâm tính đều được rũ sạch cả. 


- Ăn năn, sám hối và sửa đổi mọi thói hư, tật xấu trong 
từng sát na đê thanh lọc thân tâm. 


Thực hành đúng như vậy, thì Tâm Trí Bát Nhã vốn sẵn có 
của chúng ta sẽ tự động hiển bầy, dù chẳng muốn! và cũng là đã 
đúng với mục đích: 

Đang học Bát Nhã 

Đang hiểu Bát Nhã 

Đang thấm nhuần Bát Nhã 

Và đang thực hành Bát Nhã 


134 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Vì là đề tài nói về: “Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát” 
nên ba vấn đề này cứ được nhắc đi nhắc lại, nhắn mạnh đi, nhắn 
mạnh lại mãi suốt từ đầu bài viết đến cuối bài viết. Lúc thì thô 
thiển, lúc lại chỉ tiết, cũng không ngoài mục đích là: muốn được 
chia sẻ với những ai đồng cảnh ngộ, đồng chí hướng, đồng là kẻ 
hữu học đang lần mÒ, cÔ hiểu mà vẫn còn nông cạn, thiếu sót! 
Chúng tôi đang rất cần những Bậc Cao Minh, Thiện Trị Thức 
thương xót mà chỉ dạy cho, để chúng ta cùng tham khảo, cùng 
học hỏi, cùng thấu triệt hơn, cùng thấm nhuần hơn, cho sự Hành 
Thâm Bát Nhã được hanh thông, không bị trắc trở và lạc đường. 


135 


Vô Minh, Trí Tuệ và Giải Thoát 


Gươm Bát Nhã 


Trí tuệ Phát, Văn Thù Sư Lợi 

Sư tử thiêng dâm nát không gian 
Gươm dơ lên, nước mắt cạn khan 
Gươm hồi lại, vô mình rụi tắt 


Gươm nghiêng nghiêng, Tu Di sụp nát 
Gươm ngả về, phiên não sạch sanh 
Gươm xoay ngang, sinh tử nát tan 
Gươm hướng dọc, nhự như tự tại 


Gươm trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi 
Hới vang lên, bát nhã không lời 
Đưa chúng sinh rời khỏi luân hôi 
Giải thoát cả mười phương ba cối 


Vung tay lên, gươm vào tuyệt đối 
Rút tay vê, siêu việt không gian 
Tuổi gươm thiêng, vũ trụ tiêu tan 
Thâu gươm lại, thời gian đoạn tuyệt 


136 


Nếu Muôn Giác Ngộ Thật Sự! 
Thì Hãy Tránh Xa Mọi Cạm Bây của Những 
Nịnh Bọ, Danh Vọng, Tiên Tài và Ái Dục 


Thế nào là người thật sự Giác Ngộ? 


Người Giác Ngộ đứng đắn thật sự, thì tự động không còn 
một liên hệ nào: 

Về sự tham lam tiền tài, danh VỌng. 

Về sự si mê ái dục. 

Về sự thích nịnh bợ, và ưa nịnh bợ. 

Về sự hưởng thụ bất cứ cái gì, và mọi tập khí: ăn gian, 
nói dối, ích kỷ, ngạo mạn, thủ đoạn, lưu manh, đua 
tranh, ác độc v.v.. 


Nếu còn dây mơ, rễ má một chút nào về những thứ ấy, 
tức là còn vương vẫn Ngũ Uẫn là chưa viên mãn! Bởi thế chúng 
ta hãy can đảm mà đo lường, minh xét, tức tự lên án xem mình 
đã tu hành tới cỡ nào? Và cân phải sửa đổi về mặt nào đề tỉnh 
tấn thăng hoa. 


Nếu là người tu hành chân chính, không cứ phải là người 
Xuất Gia, mà bất cứ ai có lòng chân thật, đứng đắn thì đều nên 
tránh xa những cái bả phiền toái ấy. Vì không những nó đã cản 
trở bước tiến của mình, lại còn làm mất thời gian, và tạo rất 
nhiều phiền não nữa! 


Với những người đã tu hành ở mức độ cao, hay đã Đắc 
Đạo thì không những đã bât khuât, đã không tránh né, mà ngược 
lại còn thu phục chúng nữa là khác. 


137 


Nếu Muốn Giác Ngộ Thật Sự! 


Với những người phàm phu yếu đuối như chúng ta, thì 
không những đã phải có công phu để giữ mình khỏi bị ô nhiễm! 
mà còn phải tránh xa vạn dặm, khi bị đương đầu với những cạm 
bẫy đó. 


Còn với những người thường tình không tu hành gì, 
không hiểu Đạo Lý gì, thì hầu như ai cũng quy lụy, cũng mong 
cầu những thứ ấy đã đành! Nhưng lạ thay, có rất nhiều người đã 
tu hành khá cao, Đạo Pháp cũng đã thâm sâu khá nhiều, ấy thế 
mà: 

Khi gặp các quan quyền có chức vị, thì lại khúm núm 

Khi gặp kẻ giâu có, thì lại sợ sệt 

Khi gặp người đẹp, thì lại đuổi đeo, dính mắc 

Và khi gặp tất cả những gì có lợi cho bản ngã thì đều nịnh 
bợ để mua danh, mua phận; hoặc nếu không mua được 
một chút gì cả, mà chỉ là dựa hơi thôi! tức được thơm lây 
để mơn trớn cho tự ngã của mình, và để huênh hoang với 
mọi người thì cũng cảm thấy mình được vinh hạnh lắm. 


Với những loại người mất nhân vị, không có tư cách này, 
thật là đáng thương, đáng tội nghiệp! Nếu họ không chịu mở mắt 
ra, mà cứ u mê, ám chướng mãi như thể, thì cho ° họ có tu bao 
đời bao kiếp đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là cứ: “nấu cát mà 
muốn thành cơm!” 


138 


Nếu Muốn Giác Ngộ Thật Sự! 


Buông Xả Tuyệt Đổi là “Tuyệt Đối” 


Buông xả đây, là buông tâm đối đãi 
Để thôi đi, cái nghiệp kiếp bi ai 

Siêu việt ngoài cái sai, cái đúng 

Vượt ra ngoài đây thắm, kia phai 
Buông xả đây, là buông tâm biên kiến 
Để thôi đi, cái sinh, diệt triển miên 
Việt siêu ngoài cải không và cái có 
Vượt ra ngoài không, sắc vẻ ảo huyên 


139 


Nếu Muốn Giác Ngộ Thật Sự! 


Buông xả đây, là bỏ hết ưu phiên 

Bỏ tuyệt đối, mọi tập khí đảo điện 

Bỏ tham, sân, sỉ, mạn nghỉ, lười biếng 
Thù hận, ghét, ghen, ích kỷ liên miên 


Buông xả đây, không phải bỏ gia đình 

Vẫn vợ chồng, con cháu trọn trung trinh 
Nhưng không cội tâm, muôn điểu vướng mắc 
Không đắm say, dục ái nặng, vô minh 


Buông xả đây, hy sinh quên thán mình 
Can đảm lên, bỏ tập khí điêu linh 

Dù gian khổ, khó khăn, thôi cố gắng 
Vượt ra ngoài, dây xiêng xích tử sinh! 


Dù tu sĩ, hay dù là cư sĩ 

Nếu quyết tâm, ta còn sợ nỗi gì? 
Bỏ buông hết, mọi thói hư, tật xấu 
X4 tột cùng, là ĐẠO chớ còn chỉ? 


140 


Nếu Muốn Giác Ngộ Thật Sự! 


Bỏ 


Phật pháp không rời pháp thế gian 
Sợ gì chăng bỏ, chớ than van 

Bỏ ải, đừng ngại vì vẫn đấy 

Thôi bỏ cho rồi, hết gian nan 


141 


Nếu Muốn Giác Ngộ Thật Sự! 


Tiên tài, danh vọng bỏ đi thôi 
Ngay cả thân này cũng thê thôi 


Ngũ dục giết người, không súng đạn 
Đua tranh sáu nẻo, chăng xa với 


Thù hận, sân sỉ liên địa ngục 
Vợ đẹp, con khôn, răn hại người 


Biết rồi, lỡ dại nay từ bỏ 
Bỏ rồi, bỏ mãi, bỏ sạch thôi 


Sinh tử hết rôi đâu đáng sợ 
Thôi người, hãy bỏ, bỏ đi thôi 


Ghi chú: “Bỏ” đây là bỏ cái tâm phàm, mê đắm thôi. 


142 


Khai Quang, Điểm Nhãn 
và Án VỊ Phật! 


Đã gọi là Phật thì trí tuệ sáng ngời, chiếu rọi mười phương 
tam thê! Trí tuệ ây chiêu tới đâu thì màn vô minh dù có răn chắc 
như sắt, như thép cũng đều phải tan rã. 


Đã gọi là Phật thì có Phật Nhãn nhìn thấu khắp tam thiên, 
đại thiên thế giới. Thấu rõ từng chỉ tiết qua từng vật to như trái 
núi cho đến vật nhỏ hơn hạt bụi, là những mảnh mún gần bằng 
hư không! Cái thấy của Phật nhãn đã siêu việt đến như thế thì 
làm sao lại còn cần ai khai quang, điểm nhãn nữa? 


Đã gọi là Phật thì thường hằng bất biến, vi diệu, nhiệm 
mầu, từ bị, trí tuệ, đức độ vô ngần, vô mé, toàn chân, toàn thiện, 
toàn mỹ! Phật thì vượt không gian (bát khứ, bất lai, bất trụ), tức 
không đến, không đi; cũng không trụ vào bất cứ cái gì, là đã tự 
thường trụ! vì là cùng khắp, vậy thì làm sao mà an vị cho Phật 
được? 


Đã gọi là Phật thì siêu việt mọi lý luận, danh từ, lời nói và 
sự thấy biết giới hạn của bộ óc thế gian, tức vượt ngoài nhị biên 


tương đối lẫn tuyệt đối, nhưng lại không rời thế giới tương đối, 
tuyệt đối này! 


143 


Khai Quang, Điểm Nhãn và An Vị Phật! 


Chúng ta đang ở thế giới tương đối thì đĩ nhiên mọi ý, mọi 
lời nói, mọi hành động đều trong tương đối! nên chấp chước đủ 
điều, cái gì cũng cho là thật cả, mà không biết mọi hiện tượng 
của vũ trụ vạn vật đều do nhân duyên xuất thế gian hóa hiện... 
nên chỉ giống như có, mà không phải thật là có, giống như 
không mà không phải thật là không! Thế mà trước muôn cảnh 
hiện hóa ấy chúng ta cứ tác ý này, tác ý nọ, rồi: chấp thật, chấp 
giả và phân biệt tán loạn, cũng như gán tên, gán tuổi, đảo ngược 
nhân duyên siêu thế thành nhân duyên ô nhiễm! Nào là số hệ 
tốt, số hệ xấu, nào là vận xui, vận hên, nào là mê tín dị đoan, 
đến nỗi hô thần nhập địa... lại dám phạm thượng khai quang 
điểm nhãn cho Phật, rồi bắt Phật an vị, ngồi yên một chỗ! 
Những cái vô lý đi ngược lại với chính pháp, Đức Phật không 
bao giờ chấp nhận mê tín dị đoan như th. 


Vì thói quen, chúng ta vô tình cứ làm theo truyền thống 
mà không ý thức rằng chỉ nên theo, chỉ nên kính trọng, chỉ nên 
giữ gìn những phong tục, truyền thống nào hay. Còn những 
phong tục, truyền thống nào đở, quá vô minh, quá mê tín dị 
đoan thì không nên theo nữa, để tránh mọi nhân quả, nghiệp báo 
oan uống! 


Người đời cao không tới, thấp không thông mà cứ bày 
vẽ đủ thứ, không chịu đi sâu vào chính pháp đề khiêm cung học 
hỏi, để tu sửa mọi lỗi lầm sai quấy! Nếu tự mình si mê, tự mình 
gây tội lỗi thì cũng đành, vì mình làm thì mình chịu! Nhưng lại 
đi hướng dẫn mọi người mê muội theo mình thì tội nặng không 
biết đến nhường nào. 


Chúng ta còn là phàm phu đầy ô nhiễm với đôi nhục 
nhãn, có mắt cũng như mù thì làm sao lại có thê đi khai quang, 
điểm nhãn cho Phật, là người mắt sáng, tức Phật Nhãn, là siêu 
việt nhãn! 


Tất cả cũng chỉ vì vô minh không hiểu rõ về Phật. Phật 
đây là Phật Tính, là Tính Không, là Chân Không. Đã là Tính 
Không, là Chân Không thì không có nơi, không có chô, mà là 


144 


Khai Quang, Điểm Nhãn và An Vị Phật! 


cùng khắp nên không có trụ, cũng không có đến, không có đi! 
Thì hỏi răng chỗ nào mà trụ, mà ngôi, mà an vị? 


Tuy nhiên chớ hiểu rằng Tính Không là không có cái gì 
cả, thì sẽ bị lọt vào vô ký không, là cái Không của đoạn diệt, 
cũng là cái Không của địa ngục thì nguy tol 


Tính Không ở đây là Chân Không Diệu Hữu, Tự Tính 
của nó Trùng Trùng Duyên Khởi nên muôn hình, vạn trạng 
không bao giờ ngưng nghỉ (Kinh Hoa Nghiêm). Duyên khởi này 
là duyên khởi xuất thế gian, hóa hiện, hiện hóa muôn cảnh, muôn 
vật sai biệt, tức mọi hiện tượng của vũ trụ vạn vật hiện hữu. (Vì 
huyễn hóa mà thê hiện cái thật tướng!). Nên trong kinh nói “Phật 
pháp không rời thế gian pháp” là thê đó. 


Sắc không thể rời Không (Bát Nhã Tâm Kinh) 
Tính chẳng hè rời Tướng (Lăng Nghiêm Kinh) 
Thân không thê rời Tâm (Lăng Nghiêm Kinh) 

“Hư không” không rời vũ trụ vạn vật 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 


Hư không là cái không có tự thể, tức cái “Hư Thể”, là 
bản thể trống rỗng mà lại có Tính Giác cùng khắp Hư Không; 
nên còn gọi là “Tính Không”, và cũng vì nó có Tính hóa hiện 
cùng khắp như thế nên mới chính là “Chân Không Diệu Hữu”! 
tự nó hóa hiện vạn vật và đã gọi là hóa hiện thì chỉ giống như có 
mà không phải là thật có, giống như không mà không phải là 
thật không, tức nó vượt cả Có lẫn Không, (Lăng Nghiêm Kinh 
dậy như vậy). 


Đúng thế, nó: 


Vừa ấn mật nên giống như Không, vừa hiện hữu nên 
giống như Có 

Vừa linh diệu nên giống như Không, vừa nhiệm mâu nên 
giống như Có 

Vừa bí â ân nên giống như Không, vừa hiện tướng nên 
giống như Có 


145 


Khai Quang, Điểm Nhãn và An Vị Phật! 


Vừa trống rỗng nên giống như Không, vừa có hình tướng 

nên giống như Có 

Vừa là Tính, tức Tính Giác, vừa Hiện Tướng, tức VI Diệu 

Vừa là Tính Giác (tức Minh, là Trí Tuệ), vừa là Tướng tức 

Nhiệm Mẫu hữu dụng... 

Cái đó tạm gọi là “Phật”, Phật siêu việt đến thế, mà vi diệu 
thay! Phật Tính ấy lại sẵn có trong muôn loài, muôn vật đang 
hiện hữu và hữu dụng từng sát na ở thế gian này! 


Vậy thì Phật có cần chúng ta khai quang, điểm nhãn và an 
vị không? 


146 


Khai Quang, Điểm Nhãn và An Vị Phật! 


Ảnh Mắt Nào? 


Dù cuộc đời đây thăng trầm, biến đổi 
Ảnh mắt nào vận trong trắng, tình khôi 
Vẫn sắt son, vẫn tha thiết, sáng ngời 
Vân tĩnh lặng, êm đêm mà sôi nổi 

Nói nhiều thế? Đã nói trọn muôn lời 
Ảnh mắt ơi, sao chẳng chút phai phôi! 
Cùng khắp cả thời gian, không gian đấy 
Chẳng, chẳng gì, chỉ ánh mắt mà thôi... 


147 


Khai Quang, Điểm Nhãn và An Vị Phật! 


Điệp Khúc 


Dù cuộc đời đây thăng trầm, biến đổi 
Ảnh mắt nào vận rong trắng tình khôi 
Vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời 
Siêu tĩnh động, êm đêm và sôi nỗi 

Vượt tĩnh động êm đêm và nổi sôi 

Nói nhiều thế? Đã nói trọn muôn lời 
Ảnh mắt ơi, sao chẳng chút phai phôi! 
Cùng khắp cả thời gian, không gian đấy 
Chẳng, chẳng gì, chỉ ánh mắt mà thôi... 


148 


Phật Thừa 


Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã trải qua biết bao chông 
gai, gian khổ trên bước đường tầm sư học Đạo để tu hành cho 
đến khi Thành Đạo. Sau khi thành Đạo rồi, Ngài lại vẫn phải vất 
vả, gian nan, hy sinh, dấn thân đi khắp muôn phương để hoằng 
hóa. Chỉ vì lòng từ bị vô lượng, thương xót chúng sinh đang ngụp 
lặn trong biển sinh tử với đầy nước mắt phiền não, đau thương vô 
cùng tận! nhưng vì vô minh sâu dầy nên vẫn chẳng biết gì, mà 
cho dù có biết chăng nữa, có muốn giải thoát thì cũng chẳng biết 
đường nào mà ra. Thế cho nên Ngài mới khổ công giáo huấn, dạy 
dỗ, thuyết giảng không ngừng nghỉ suốt bốn mươi lăm năm bằng 
đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện... Bằng cốt tủy cô đọng qua 
những kinh nghiệm Giác Ngộ của chính mình, Ngài đã thiên biến 
vạn hóa một biên Kinh Pháp sâu rộng mênh mông với tám mươi 
bốn ngàn pháp môn để cứu vớt chúng sinh. 


Thật ra, đã gọi là Chân Như Phật Tính thì làm sao mà có 
đường, có lối, có đi, có về, có văn tự lời nói cho được! Nhưng vì 
phương tiện nên mới có muôn đường, muôn lối, muôn phương 
pháp cũng không ngoài mục đích là để chỉ dẫn cách thức tu hành 
sao cho có kết quả mà thôi. 


Đúng như vậy, vì căn cơ nghiệp chướng và sự hiểu biết 
của chúng sinh khác nhau, nên Đức Phật cũng phải dùng phương 
tiện khác nhau để chỉ dạy. Ngài đã trao tặng Bảo Pháp và đường 
hướng cho chúng ta. Thây dường như có cao, có thấp, nhưng thật 
ra những phương tiện ấy đều có giá trị bình đẳng như nhau, đó là 
“Phật Thừa” không hơn, không kém nhau dù bằng một sợi tóc, 
nếu chúng ta chịu khó đi thật sâu và biết khai triển. 


149 


Phật Thừa 


Vâng, tùy nhân duyên và trình độ, mỗi chúng ta đều có 
một sản nghiệp phù hợp với căn cơ do chính mình lựa chọn, đó 
là những pháp môn của Đắng Giác Ngộ đã để dành sẵn tặng 
cho từng người. Đắng cha lành từ bị, trí tuệ, bình đăng như thế 
thì đương nhiên tình thương cũng bình đăng, và những món 
quà cho từng đứa con cũng bình đắng y như vậy. 


Nếu là người chín chắn, hỏi ai tu hành mà lại không chọn 
cho mình một đường lôi thật thích hợp, và không ít thì nhiêu ai 
cũng biệt đại khái về lý thuyêt, vê mục đích của sự tu hành là: 


tu để sạch phiền não 

tu để hết vô minh 

tu để ra ngoài Tam Giới 

tu để không còn Sinh Tử Luân Hồi 


Khi đã hêt vô minh là tự động có sự an nhiên, tự tại vĩnh 
viên! Cái tự tại siêu việt này còn được gọi băng nhiêu danh từ 
khác nhau như: 


Đã về nhà, về cội , về quê cũ ... 
(Mặc dù không có đi, không có về nhưng đây là những danh từ 
của thế gian không thê tránh) 


Lý do gọi tên khác nhau vì sự phù hợp cho từng môi trường 
và hoàn cảnh nên không gọi thăng là: 


Chân Như, Bản Lai Diện Mục, Tự Tính, Phật Tính... 


Có rât nhiêu người hiệu lâm vê danh từ và nghĩa lý sâu xa 
của “Tự Tĩnh” nên cứ dựa vào đó mà nói răng: 

Không có đường lôi gì! 

Không một phương pháp gì! 

Không có văn tự, lời nói gì cả! 


150 


Phật Thừa 


Và hễ thấy ai nói hoặc viết gì thì cũng bảo là đã lọt vào 
Tứ Cú rồi! Nghĩa là cứ gàn dở bám chặt vào Tự Tính mà lại 
không hiểu nôi cái ý nghĩa sâu xa, siêu việt của Tự Tính; nên đã 
nông nổi lại còn cao ngạo, chấp chước đến nỗi: không còn ai 
được mở miệng, không còn ai được nhúc nhích, và cũng không 
còn ai được quyên giải thích bất cứ cái gì... Chỉ vì họ quá nông 
cạn mà chấp rằng: “Thiên là không được nói gì hết, chỉ im làm 
mà thôi! ”. 


Trong thực tế, Đức Phật thuyết giảng ròng rã bốn mươi 
lăm năm, đề lại một biển Pháp sâu rộng mênh mông với đầy đủ 
phương tiện... Do lẽ đó, dù ai nói Đông, nói Tây gì cũng mặc! 
Đường ta, ta cứ đi, " chấp không đường lối, không danh tự lời 
nói, không cần tu vì “wô #w vô chứng” là vì họ chưa rốt ráo và chỉ 
hiểu một chiều! 


Riêng chúng ta, vì căn cơ nghiệp chướng và sự hiểu biết 
không đồng đều, nên ai cũng vẫn cần chọn cho mình một đường 
lối riêng, một phương pháp riêng mà tu. Chăng. có một ai lại 
không thể thích hợp với một trong những đường lối của đức Phật 
đưa ra. Mỗi chúng ta cần một phương pháp, dùng nó làm kim chỉ 
nam, làm phương tiện dẫn dắt. Kết quả của sự tu hành nhanh hay 
chậm đều là do phương pháp, đường lối tu tập và sự nỗ lực của 
chính mình. 


151 


Phật Thừa 


Phật Thừa 


Trì Chú, niệm Phật, Câu Thoại Đâu, Công Ấn 
Pháp môn nào chẳng là châu ngọc, trầm, lan 
Quán, Chỉ, Thiên đêu tám bốn ngàn môn pháp 
Chỉ phương tiện thôi, mà thoát khỏi gian nan 


Nhất Thừa Tuyệt Đối sao còn kém, còn hơn? 

Sao còn so sánh, còn Nhị Biên nhỏ, lớn! 

Nhưng tùy nhân duyên, tùy căn cơ, nghiệp chướng 
Chứ chẳng pháp môn nào cao, thấp, kém, hơn 


Tiểu, Trung, Đại thừa hay dù Tối Thượng Thừa 

Chân nghĩa “Phật Thừa”; hỏi “Ai thấu cho chưa?” 
Hình tướng, danh từ gây oan khiên, nghiệp chướng 
Phương tiện dùng xong, thôi buông bỏ, “không chùa ” 


Ghỉ Chú: 


Tám mươi bốn ngàn Pháp Môn: Vì chúng sinh có tám mươi 
bốn ngàn trần lao phiền não nên Đức Phật với trí tuệ Bát Nhã, đã 
phương tiện tạm giả lập tám mươi bốn ngàn Pháp Môn, và mười 
hai Đại Tạng Kinh để khai ngộ chúng sinh là thế. 


Không chừa: không còn chừa Iữ một máy may gì trong Tâm, 
dù là một ý niệm thoáng qua rất nhỏ, rất vi tế. 


152 


Phật Thừa 


Chấp Không Nói Là Thiên 


Nhiều người chấp Thiên là không nói 
Chẳng nói chỉ mới chính là Thiên 

Chấp chước thể nhiều lụy, nhiều phiên 
Mình trói mình trong nghiệp oan khiên! 


Nói, không nói vẫn là nhị biên 
Có với không sao gọi là Thiên ? 


Lạc, càng lạc, sâu vào tương đôi 
Tử với Sinh, nào phải an nhiên 


153 


Phật Thừa 


Bốn chín năm thuyết pháp, độ sinh 
Biết bao Pháp, Mười Hai Tạng Kinh! 
Phật: “Một lời ta chưa hề nói ” 

Tan tành vũ trụ; A Tĩnh Linh! 


Động, tịnh vượt phải đấy nhiệm mâu 
Viên-Tròn- Viên, Đệ Nhất Nghĩa sâu 
Sắc với không, làm sao cho thấu 
Trong bản tay đã có Bảo Châu 


154 


Hàng Phục Tâm 


Đầu óc chúng ta suốt ngày đêm nghĩ ngợi, nói năng thầm 
thì không bao giờ ngưng nghỉ, chẳng khác gì những người điên! 
Người điên thì nói ra miệng, còn chúng ta thì không nói ra tiếng 
mà nói thầm thì trong đầu. Đó là cái Vọng Tâm Thức điên đảo đã 
gây nên thảm trạng như thế; khiến chúng ta không thể an lạc, nó 
cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và Thân Tâm để rồi mau 
già, mau chết! 


Chúng ta đã biết mọi phiền não đều do cái Tâm, mà cái 
Tâm lại không hề rời cái Thân giây phút nào. Do đó khi Tâm Ý 
Thức ô nhiễm thì Thân và khẩu cũng ô nhiễm! Khi Tâm Ý Thức 
ra lệnh cho khâu @miệng) nói điều lành hay nói điều đữ, thì Thân 
chúng ta cũng tự động thi hành theo những động tác lành hay dữ 
đó qua khuôn mặt, ánh mất, chân tay, thân thể... 


Vì vậy mà chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là Nghiệp 
Thiện/Ác... để rồi những Nghiệp Thiện/Ác này tự chiêu cảm 
thành giòng luân hồi sinh tử kiên cố không bao giờ dứt! thật là 
thảm thương, bởi vì cái giòng nghiệp báo được tạo dựng nên ấy 
lại toàn là Nhân và Quả Thiện/Ác của chính mình. 


Xét cho kỹ, suy cho cùng thì mọi tội lỗi vẫn đều tại cái 
Tâm Thức Vọng Tưởng mà ra! Cho nên Đức Phật đã hướng dạy 
chúng ta bằng rất nhiều phương pháp, mục đích không ngoài việc 
làm sao hàng phục cho được cái Tâm lăng xăng, lộn xộn đang 
tạo nghiệp chướng â ấy. Phương cách đối trị với Vọng Tâm Thức 
có rất nhiều, nhưng để không phức tạp, không khó hiểu và khó 
thực hành thì chúng ta nên dùng phương tiện nào giản dị và thực 
tế nhất, để không bị đi lạc vào những trường hợp trầm trọng, 
nguy hiểm như sau: 


155 


Hàng Phục Tâm 


Khi đang thực hành mà lạc vào Vô Ký Không thì chúng 
ta lại tưởng là mình đang trong Đại Định! 


Khi đang thực hành mà thấy những hiện tượng lạ, chăng 
hạn như thấy Phật, thấy ma hoặc thấy bất cứ cái gì khác 
thường, thì chúng ta cũng đều tưởng là mình đã đạt được 
một cái gì đó. 


Khi đang thực hành mà nghe tiếng nói của người đã chết, 
của Bồ Tát, của Phật, hoặc ngửi được mùi thơm này, mùi 
thơm kia thì đại khái chúng ta cũng có những tư tưởng 
như trên. 


Sự thật, cho dù là thấy hiện tượng siêu việt đến đâu 
chăng nữa, thì tất cả những thứ hiện hữu chốc lát ấy, đều chỉ 
là cái Vọng Tưởng giả dối, tức Ma Cảnh mà thôi! Sở dĩ chúng 
ta hay thấy những thứ ấy, là vì trong cái Tâm Thức sâu thắm 
chúng ta thường mong mỏi được thấy cái này, được thấy cái 
nọ... nên đến khi thấy được những sự lạ đó, thì lại tưởng là 
mình đã Chứng, đã Đắc một cái gì rồi. 


Trong thực tế thì không phải vậy, vì những gì hiện ra 
trong chớp nhoáng vài giây, vài phút đó đêu không phải là thật. 


Có những trường hợp khi đang thực hành, mà thấy dứt 
hết mọi vọng niệm, và chỉ còn lại một niệm thanh thanh, tịnh 
tịnh và an vui, thì chúng ta lại tưởng là mình đang ở Thiên 
Đàng, hay Cực Lạc. Có biết đâu là chúng ta đang chấp thật có 
Cực Lạc! và chỉ chú trọng đến cái Tâm thanh thanh, tịnh tịnh ấy 
mà quên mắt cái Thân, tức đang bị rơi vào tình trạng “Hữu Trí 
Vô Thân”, là có “Trí” mà không có “Thân”! (Hầu hết chúng ta 
chỉ chủ trọng giữ cái “Trí” mà vứt bỏ đi cái “Thân”, vì quan 
niệm rằng cái “Thân ” này là ô nhiễm). 


Và khi đang thực hành, mà chấp vào cái “Thân” này là 
có thật, nên không muốn mất nó, có nghĩa là muốn được sống 


156 


Hàng Phục Tâm 


mãi, không muốn chết. Cho nên nếu bị chết, thì coi như đã mắt 
hết! Tức là chúng ta bị rơi vào tình trạng “Hữu Thân Vô Trí”, có 
nghĩa là chỉ chú trọng vào cái “Thân” mà quên đi cái “Trí”. Nếu 
chỉ có “Thân” mà không có “Trí” là bị u mê tăm tối. 


Hãy trở về thực tại như Đức Phật đã dạy: “Mát Thân này 
là tự động có ngay Thân khác ` vì: 


Thân Tâm không thẻ tách rời nhau 

Tính Tướng chỉ là một 

Vô Tướng, Hữu Tướng không phải là hai 
Sắc/Không thì cũng y như vậy 

Phật Pháp không hề rời chúng sinh 

Phật Pháp không rời thế gian pháp 


Do đó mà chúng ta phải có cả Hữu Trí lẫn Hữu Thân, tức 
là có cả Thân lần Trí mới hợp lý, hợp sự, hợp Phật Pháp. 


Vì thế cho nên, trên lộ trình Giác Ngô, đường lỗi nào đạt 
được đúng Chân Lý thì coi như chắc chắn sẽ thành công. Muốn 
thành công là phải hàng phục được cái Tâm Thức, mà muốn 
hàng phục được cái Tâm Thức thì chúng ta cần phương tiện để 
hành trì gọi là “công phu”. 


Bắt cứ phương tiện nào, công phu nào mà không bị gián 
đoạn thì cũng đều đạt được mục đích tối thượng y như nhau. Vì 
mục đích của hàng phục Tâm là làm sao cho Tán Loạn Tâm trở 
về Nhất Tâm! cho nên khi chúng ta dùng phương tiện là Niệm 
Phật, hay Trì chú, thì phải Niệm, phải Trì đến độ Nhất Tâm Bắt 
Loạn (ức trong Tâm chỉ còn đơn độc một Chán Niệm). Có nghĩa 
là làm sao chỉ còn đơn thuần một cái “Niệm” đang niệm Phật, 
hay một cái “Niệm” đang Trì Chú, mà thôi. 


Được như vậy mới gọi là Đơn Tâm. Khi có được đúng 
chân nghĩa của Đơn Tâm, thì sẽ không bị bất cứ một tạp niệm gì 
xen vào như: Niệm mong cầu, Niệm đổi chác, Niệm muốn nhìn 
thấy cái này, Niệm muốn được thấy cái kia... 


157 


Hàng Phục Tâm 


Bởi thế khi đang công phu, nếu chúng ta có thấy được 
cái gì, như thấy ánh sáng, ngửi thấy mùi thơm, hoặc cho dù là 
thấy Phật đi nữa thì cũng vân là ma cảnh! Chỉ vì cái gì có thể 
thấy được, ngửi được, đều là có hình, có tướng, mà khi đã có 
hình, có tướng thì đều là vọng giả hết! Do vậy bất cứ công phu 
nào mà có một đối tượng: hình tướng để dựa dẫm, hoặc có một 
tạp niệm nào xen vào, thì đều không phải là Chân Như Niệm, 
không phải là Đơn Tâm. 


Còn khi chúng ta dùng phương tiện là Thiền thì bắt 
buộc phải chú tâm tột độ vào câu Công Án, hay câu Thoại Đầu 
vô tướng (không có đối tượng). Thí dụ: “MU” là gì? Niệm Phật 
là ai? Cứ hỏi như vậy, hỏi liên tục, hỏi không gián đoạn, tức hỏi 
mãi, và hỏi cho tới cùng, bất kế thời gian! được như vậy thì dĩ 
nhiên là không có một sự chia trí nào, cũng như không có một 
tạp niệm nào... theo Lai Qủa Thiền Sư: “Khi công phu đến độ 
miên mật, nhưng vẫn còn một chút tạp niệm tức là vẫn còn có 
chỗ cho Diêm Vương lọt vào để bắt chúng ta!”. Thì đó chưa có 
thể gọi là công phu miên mật, vì vẫn còn có chỗ bị gián đoạn. 


Khi công phu còn bị gián đoạn, là chưa đạt được Đơn 
Tâm. Mà khi chưa đạt được Đơn Tâm thì vẫn còn trong cái 
Thức Tâm, nên mới bị ở trong tình trạng: lúc có công phu, lúc 
lại không có công phu! (Khi mất công phu là đã đi lạc vào Vô 
Ký Không, hay đã bị lôi cuốn bởi những suy nghĩ vẫn vơ...) 


Nếu quả là Đơn Tâm thật, tức Chân Như Niệm thật, thì 
tự động nó liên tục không bị gián đoạn. Vì nó là cái vô tướng 
thuần nhất, bất biến thường hằng, tức là cái vượt Nhị Biên 
có/không, thật/giả. Nó chính là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay 
Biết, nên đương nhiên nó không có đối tượng bao giờ, thì làm 
sao mà có tạp niệm! 


Tóm lại và nhắc lại, dù là Niệm Phật, Trì chú, Thiền 
Chỉ, Thiền Quán, hay Tổ Sư Thiền mà không đạt được Nhất 
Tâm là chưa hàng phục được Tâm, là còn trong Vọng Tâm 
Thức! Nên mới bị ở trong tình trạng: lúc thì có công phu, lúc lại 


158 


Hàng Phục Tâm 


không có công phu; lúc bị xen tạp niệm, và lúc không có tạp 
niệm thì lại bị rơi vào vô ký không! Cứ loanh quanh, luấn quân 
như thế, thì kết cuộc chỉ là ở mãi trong vòng Nhị Biên Có với 
Không, Chính Niệm với Tà Niệm, Niệm với Vô Niệm mà thôi! 


Muốn tránh những phiền toái không thể hàng phục được 
Tâm như vậy thì chỉ có cách: 


Chúng ta rắng giữ chặt câu Thoại Đầu, câu Công Án, thì 
sẽ không bị lọt vào Vô Ký Không. Còn nêu đê lọt vào 
Vô Ký Không thì sẽ mât câu Công An! 


Cũng như nếu chúng ta cứ bận bịu liên miên với sự suy 
nghĩ, gọi là tạp niệm thì sẽ không có công phu, vì nêu có 
công phu thì sẽ không có tạp niệm suy nghĩ như vậy. 


Bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất một cái Tâm. Nếu nó đã 
ở cành đào thì thôi không ở cánh mận là thê. 


Do đó, muốn Hàng Phục Tâm để ra ngoài sống chết, thì 
chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở mình một cách quyết liệt 
răng: 


Một là chúng ta được ra ngoài sự sống chết để được tự 
tại, thường lạc, thì đừng đê mât công phu. 


Hai là chúng ta phải bị đớn đau với đầy phiền não và 

sự sống chết triền miên, thì cứ việc suy nghĩ mãi không 

ngừng ... 

Sở dĩ phải tự nhắc nhở như vậy, là để chúng ta có sự sợ 
hãi nên phải can đảm và dũng mãnh, làm sao không bị tạp niệm 
lôi cuốn làm mất công phu; hoặc không làm mất công phu, thì 
bị rơi vào Vô Ký Không! Vì mất công phu là đi vào sinh tử! 


Vậy là muôn sự phức tạp hay giản dị đều ở nơi chúng ta 
có hàng phục được Tâm mình hay không? Nêu làm được thì ra 


159 


Hàng Phục Tâm 


khỏi phiên não sinh tử, còn nêu không làm được thì đành ở trong 
vòng bánh xe luân hôi sinh tử mãi mãi mà thôi. 


Việc Hàng Phục Tâm chỉ là thế! Nhưng chẳng mấy ai 
chịu hiểu đề thực hành cho đúng mức của nó. Chỉ vì chúng ta từ 
vô thủy đã có những chứng bệnh lười biếng, thiếu can đảm, 
thiếu tự tin và nhất là hay nghỉ ngờ, nên dễ chán nản mà buông 
xuôi để đành chấp nhận mọi biến cố đau thương vậy. 


Chú Ý: 


Với công phu Vô Tướng là tự động không dựa dẫm vào đâu, thì 
đó chính là Tâm Vô Sở Trụ. 


Với công phu Hữu Tướng là có sự dựa dẫm vào một đối tượng 
nào đó, cho dù là dựa vào Phật, vào Bồ Tát, thì cũng ván là ở 
trong Nhị Biên Tương Đôi. 


160 


Hàng Phục Tâm 


Công Phu 


(Trì Chú, Thiền, Niệm Phật...) 


Cải đang tĩnh lặng nhận ra, từng câu Trì Chú thiêng liêng 
Cái đang tĩnh lặng nhận ra, câu Niệm Phật diệu huyễn 

Cải đang tĩnh lặng nhận ra, Công Phu vẹn toàn hay chia trí 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, Ái hiện hữu an nhiên? 


Cái đang tĩnh lặng nhận ra, câu Công Ấn triển miên 
Cái đang tĩnh lặng nhận ra, mọi Vọng Tưởng làm phiển 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, sao nhiệm máu sắc bén? 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, ôi tuyệt diệu siêu nhiên! 


Cải đang tĩnh lặng nhận ra, chưa hề liên đới Nhị Biên 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, âm thâm hiểu thấu mọi điễu 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, mặc ai tranh đua, gán ghép 
Cải đang tĩnh lặng nhận ra, cư tịch tĩnh y nguyên! 


161 


Hàng Phục Tâm 


Công Phu Miễn Mật 


Công phu miên mật ta không phạm giới luật 
Tâm công phu, hỏi thân còn phạm giới gì? 
Tám công phu, hỏi khẩu, ý phạm luật chỉ? 
Vậy: 

Công phu miên mật là hành trì Luật Giới 


Niệm Phật, Tham Thiên hay khi đang Trì Chú 
Liên tục, miệt mài, ta gọi đó “Công phu ” 
Không giải đãi là bồn phận của người tu 
Được giải thoát, là do công phu miên mật 


Tập trung niệm Phật như người đang đấu kiểm 
Mắt không mù, ta thấy khán giả ngôi xem 

Tai không điếc, nên ta nghe họ chê khen 

Chỉ cũng mặc, chỉ một đường ta tiến tới 


Công phu liên tục, là công phu thành khói 
Tay kiếm buông lơi, là sông chết như chơi 
Nỗổ lực chủ tâm, là đúng đây người ơi 

Vọng tưởng tâm gì, cũng coi như khán giả 


Khán giả dù đông, vẫn coi tựa như không 
Mục đích chính là công phu không buông thả 
Không buông thả, là công phu ta thành phiến 
Phiến đã thành rồi, tự ta bật tiếng ca 


162 


Thân Thông 


Trong cuộc đời của con người dù già, trẻ, lớn, bé, đàn 
ông, đàn bà, ai cũng có những mơ ước riêng tư. Nhưng mơ ước 
nhiều hay ít, to hay nhỏ là tùy vào tham vọng của từng cá nhân. 
Do lẽ đó mà có rất nhiều câu chuyện thần thoại giả tưởng, làm 
cho những mộng ước ấy được thành sự thật! Nhưng đó chỉ là 
sự thật ở trong mơ! Nên dù là giấc mơ nào tuyệt vời tới đâu 
chăng nữa, thì nó cũng vẫn chỉ là mơ! 


Thí dụ qua những câu chuyện Thần Thoại dưới đây: 


Tắm Cám 
Cô Bé Lọ Lem 
Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn 
Thanh Xà, Bạch Xà 
Aladin với Cây Đèn Thần 
Đôi Đũa Thần 
Ba Điều Ước 
Tê Thiên Đại Thánh ... 
Nếu mọi chuyện thần thoại mà thành sự thật, thì quả đó 


đúng là “Thần Thông”. Vậy thì ra hầu hết chúng ta đều mơ ước 
và say mê “Thân Thông”! 


163 


Thân Thông 


Trẻ con thì mơ bánh kẹo, đồ chơi, quần áo đẹp ... 


Đàn bà thì mơ sắc đẹp, nữ trang, son phân, quân áo, làm 
Công Chúa, làm Nữ Hoàng và muôn có một Hoàng Tử đẹp trai, 
quyên hành, giâu có, chức vị... 


Đàn ông thì mơ quan tước, làm vua, quyên hành, chức vị, 
giâu sang, khôi ngô, tuân tú, có nhiêu đàn bà đẹp ... 


Các thầy bùa, thầy pháp, chiêm tỉnh gia, thầy bói, thầy 
địa lý, thầy tướng số thì mơ: mình có, nhiều quyền phép; có Tha 
Tâm Thông đề nhìn thấy những tốt xấu, hên xui của đất đai, của 
người, của vật; đọc được tư tưởng, số kiếp của từng người... đề 
mà tiên đoán, làm cho người đời kính phục! Và sẽ dùng quyền 
phép của mình mà biến hóa mọi sự, mọi vật, mọi việc tốt xấu 
cho mục đích lợi dưỡng. 


Các vị tu sĩ trong mọi tôn giáo khác nhau, có nhiều vị 
mơ ước có “Thần Thông” để đi mây về gió, đi được vào lửa, đi 
được trên mặt nước. Chỉ sông, sông cạn; chỉ núi, núi tan; chỉ 
người chết thành người sống: chỉ người bệnh hoạn thành người 
khỏe mạnh; chỉ cát thành vàng; chỉ đất thành lâu đài nguy nga 
và có tôi tớ hầu hạ ... 


Có biết đâu rằng, Đức Phật luôn luôn quở những người 
thích trụ vào “Thần Thông”. Trong khi tu hành, nếu có một vài 
sự lạ hiện ra, thì hầu hết chúng ta đều sửng sốt và rất hâm mộ! 
do đó mà có những vị tu hành mơ ước: 


Tự nhiên nhìn thấy ánh sáng, hào quang, thấy Phật, 
thấy Tổ 
Tự nhiên nghe thấy tiếng nói của người thân đã chết, của 
Thánh Thần, của Bồ Tát, của Phật chỉ bảo, dậy dỗ, và 
cho biết trước nhiều việc sẽ xảy ra. 
Tự nhiên ngửi thấy những mùi thơm đặc biệt của hương, 
hoa. 
Tự nhiên trong miệng có những vị ngọt, thơm ngon chưa 
từng có. 


164 


Thân Thông 


Những hiện tượng lạ này, họ cho là kết quả của sự tu hành 
đã sâu sắc, đã chứng đắc một cái gì đó! Nhưng sự thật qua Kinh 
Kim Cương, cũng như Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói rằng: “Chấp Thật 
những gì có hình tướng, hóa hiện đều là giả cả. Mọi sự hiện hóa 
chớp nhoáng trong khi đang tu hành đều là ma cảnh, cho dù là 
Phật hiện! 


Có những vị sâu sắc hơn thì cứ tu, cứ tiễn mãi, rồi đến 
một trạng thái phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ. Có nghĩa 
là khi công phu khá miên mật thì sẽ có những hiện tượng như: 
nhìn thấy Phật, thấy Tổ, hay bất cứ là thấy ai, thấy người thân, 
thấy người thù đều không bị thu hút! không bị bám víu! đồng 
thời cũng chăng bị quyến rũ bởi những: hương thơm, vị ngọt, 
ánh sáng, hào quang, hay bất cứ cái gì cũng đều không quan 
tâm, chỉ thắng đường tiến thôi. 


Tóm lại, nêu có ai đem được mọi huyền thoại thành sự 
thật, hoặc có ai thực hiện được một phương pháp tu nào để có 
được những Thần Thông ấy diễn ra trước mắt mọi người, thì có 
lẽ ai cũng tin và sẽ xin theo học ngay lập tức! 


Thí dụ như: 


Có người đang đau nặng, được vị ấy dùng tay sờ lên 
trán, thì người bệnh này được khỏe mạnh lại ngay. 
Người đã chết rồi, mà được vị ấy vuốt nhẹ vào mặt, 

thì người chết này sống lại ngay. 

Người bị què chân, cụt tay, mà được vị ấy đập nhẹ vào 
tay hay chân, là chân tay của người què cụt này được 
mọc lại ngay. 


Sự thật thì mọi Thần Thông, biến hóa ấy đều không thực 
tế, rất xa vời, rất viễn vông, đi ngược lại nhân quả. Dù cho có 
học được một chút nào, thì công sức và thời gian đòi hỏi rất lâu 
dài, không thể lường được. Có khi cả đời cũng chưa thành công! 
Như thê thật là phí uống cái hiện thân đang được làm người có 


165 


Thân Thông 


đầy đủ sáu căn (mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) vô cùng tốt đẹp và 
hữu dụng. Đề tránh sự phí phạm vô lý ấy, chúng ta hãy sử dụng 
cái hiện thân quí báu này, mà tu hành đúng theo đường lỗi chính 
pháp, để tiễn tới cứu cánh Chân, Thiện, Mỹ, và ra ngoài mọi 
tương đối lẫn tuyệt đối, tức cái: 


Vô tu, vô chứng, vô đắc, vô trụ 
Cái đó nó lại không ngoài “Thần Thông” từng giây, từng 
phút trong đời sông hàng ngày của chúng ta như: 
Khi ăn, khi ngủ, khi làm việc, đều không rời 
Thân Thông! 
Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều không rời 
Thân Thông! 
Vì: 
Nếu không có “Thần Thông” thì chúng ta không thể xây 


nhà cửa, làm cầu cống, và may vá, thêu thùa, chạy nhảy, 
nói năng được... 


Nếu không có “Thần Thông” thì chúng ta không thê chế 
biên xe hơi, máy bay, hỏa tiên,... được. 


Nếu không có “Thần Thông” thì chúng ta không thê chế 
computer, Internet, thu hình, thu thanh, truyên hình, 
truyên thanh, điện thoại, email... được 


Nếu không có “Thần Thông” thì không có mọi vật dụng.. 
Nếu không có “Thần Thông” thì không có lúa gạo! Cây 
cỏ sẽ không xanh tươi! Hoa trái không có muôn mâu, 
muôn sắc và muôn vị! 

Đó! Những thứ ấy là “Thần Thông” thực tế nhất, ở ngay 


trước mắt chúng ta, không ngoài muôn loài, muôn vật. Nhưng vì 
chúng ta không đê ý, coi thường, coi rẻ! cũng chỉ vì Vọng Tưởng 


1ó6 


Thân Thông 


Vô Minh nên chúng ta không nhận ra “Thần Thông” đã có sẵn và 
cũng không ngờ “Thần Thông” luôn hiện hữu trong chúng ta 
từng sát na! cho nên cứ hướng ngoại đi tìm, đi kiếm mãi! Đề rồi 
bị ở trong tình trạng như Thiền Sư Duy Lực thường dạy: “đầu 
mọc thêm đầu, chân mọc thêm chân một cách phi lý, vô bồ ích!”. 
Có nghĩa là người bình thường thì ai cũng chỉ có một cái đầu, và 
hai cái chân mà thôi, nhưng nay lại mong cầu có thêm một cái 
đầu, và một cái chân nữa thì quả thật là không bình thường một 
chút nào cả! 


Khó tin nhưng có thật: “Thần Thông” ở ngay chúng ta, và 
vũ trụ vạn vật! nó chăng thừa cũng chăng thiếu. Đúng như vậy 
cho nên: Lục Tổ Huệ Năng sau khi đại ngộ còn phải sửng sốt mà 
thốt lên rằng: 


“Đâu ngờ tự tính vốn thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tính vốn chăng sinh diệt, 
Đâu ngờ tự tính vốn đầy đủ, 
Đâu ngờ tự tính vốn chẳng lay động, 
Đâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp!” 


Thế mà vì vô minh, mê mờ, chúng ta lại mong muốn có 
“Thần Thông” nữa thì quả là ngây ngô! nếu phải học mấy chục 
năm đề cầu mong có được chút “Thần Thông” rất giới hạn như có 
thể đi được trên lửa, hay đi được trên mây, thì chúng ta hãy coi 
các Nhà Ảo Thuật còn làm được rất nhiều trò hơn thế nữa! Mà họ 
không phải tốn nhiều thời gian, công sức như chúng ta học “Thần 
Thông”. 


167 


Thân Thông 


Nghe Chăng Ai? 


Nghe chăng ai? Làn gió, gió heo may 
Nghe chăng ai? Lá rung, rụng, mưa bay 
Có nghe chăng? Sóng thì thẩm, thác đổ 
Nghe hoài, nghe, dù không tiếng, ai hay? 


Nghe, nghe không? Trái đất chưa hê quay 
Nghe, nghe không? Thời gian chưa từng chạy 
Mà ai nghe? Hay vũ trụ nghe đây? 

Này vẫn nghe, dù chẳng tiếng, ô hay! 


Nghe, không ai nghe, ô thật lạ thay! 
Không năng, không sở, tính nghe như vầy 
Mẫu nhiệm, viên thông, phải chăng thể ấy? 
Tĩnh lặng tột cùng, hỏi phải là đây? 


Điệp Khúc 


Nghe, nghe không? Trái đất chưa hề quay 
Nghe, nghe không? Thời gian chưa từng chạy 
Mà ai nghe? Hay vũ trụ nghe đây? 

Này vẫn nghe, dù chẳng tiếng, ô hay! 


Nghe, không ai nghe, ô thật lạ thay! 
Không năng, không sở, tính nghe như vây 
Đông tịnh, âm dương, dung thông, siêu thể 
Tĩnh lặng tột cùng, hỏi phải là đây? 


168 


Thân Thông 


Bản Tay Vï Diệu 


Phải chăng bàn tay thật có thần thông? 
Bàn tay phá rừng, sẽ núi, lấp SÔng 

Bàn tay biến hóa giang sơn, gắm vóc 
Ôi! bàn tay vi diệu, bàn tay không. 


169 


Thân Thông 


Bước Chán ¡2 


Bước chân ai, dũng mãnh oai hùng 
Bước chân ai, đất chuyển trời rung 
Bước chân ai, đùng đùng sắm sét 
Bước chân ai, nhật nguyệt sáng chưng 


Bước chân ai, êm dịu nhự nhung 
Bước chân ai, tịch tĩnh tột cùng! 
Bước chân ai, hoa cười hé nở 
Bước chân ai, tự tại ung dung 


Bước chân ai, vũ trụ bước chung 
Bước chân ai, cá nổi, chỉm mừng 
Bước chân ai, chưa hê dấu vết 

Bước, không ai bước, ôi lạ lùng! 


170 


Nhân Quả Thưởng Phạt 
Tuyệt Đối Công Minh Và Bình Đẳng 


Trong chúng ta không có một ai mà không hay nghĩ ngợi, 
nói năng thâm thì lung tung trong đầu óc suốt cả ngày đêm! Sự 
suy nghĩ miên man thầm thì ấy chính là cái Vọng Tâm Thức. 
Vọng Thức này như con ngựa bất kham nên khó mà điều khiến, 
và ôn định được nó. Cho nên chúng ta cũng chăng khác gì 
những người điên, vì người điên thì la hét ra tiếng, còn chúng ta 
thì không nói ra thành tiếng mà cứ nói thầm, nói thì trong đầu. 


Như vậy là người điên thì điên nỗi, còn chúng ta thì điên 
chìm. Người điên thì điên cả hữu tướng lẫn vô tướng (/ức điên 
cả Thân lẫn Tâm) còn chúng ta thì điên về Tâm nhiều hơn. 


Có nghĩa là người điên luôn luôn thê hiện sự điên cuồng 
của mình qua cả Thân lẫn Tâm hiện hữu của họ; chúng ta cũng 
thể hiện sự điên cuồng của mình qua cả cái Thân Tâm này, 
nhưng khi nỗi, khi chìm; khi vô tướng, khi hữu tướng tức khi 
ngầm, khi bùng nỗ qua Thân Khẩu Ý. 


Vâng, sự điên dại của chúng ta được minh chứng rõ 
ràng trong những lúc bị va chạm với mọi đối tượng thực tế 
trước mắt... thì tùy duyên thiện hay duyên ác mà lúc đó cái 
vọng ý tưởng miên man được dịp phơi bày, đề thực hành theo 
với ý nghĩ si mê của nó! Khiến chúng ta nói năng mê sảng, 
hành động điên dại, để tạo mãi vòng nghiệp báo của Nhân Quả 
Thiện/Ác; do đó mới có sinh tử, luân hồi. 


171 


Nhân Qúa Thưởng Phạt Tuyệt Đối Công Minh Và Bình Đẳng 


Bởi cái vọng tưởng điên rồ từ vô thủy của chúng ta tự tạo 
là cái vọng Nhân, để mà có vọng nghiệp là cái Quả Thiện hay 
Quả Ác hiện tại cho chính mình trong từng kiếp. Sự chứng minh 
về Nhân Quả được thể hiện trong đời sống hiện tại của chúng ta 
qua sức khỏe bệnh hoạn hay lành mạnh; thân thể đẹp đẽ hay xấu 
xí; tính tình hiền lành hay ác độc; trí tuệ thông minh hay ngu đần; 
và cuộc sống trong cảnh giầu sang hay nghèo hèn... Đó chính là 
sự thưởng phạt của Nhân Quả Thiện/Ác. Tuyệt đối công minh và 
bình đăng cho từng nghiệp riêng của từng người; và đồng thời 
cho cả nghiệp chung là những liên hệ không thê tránh: về mọi ân 
nghĩa, hay oán thù của sự vay trả, trả vay với muôn loài muôn 
vật, muôn người trong bao kiếp. 


Vì thế ngày nay mới có những cảnh huống hiện tiền, là 
chúng ta đang đóng những vai trò vợ hay chồng, con hay cháu, 
bạn hay thù, kẻ oán hay người ân...của nhau, để mà cùng nhau 
sinh hoạt trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, mọi địa thê... 


Tất cả là do nhân ø1eo thì quả hái, tức mọi sự đã được an 
bài trong cuộc đời của chúng ta! Mà nhân thì cũng vẫn tự chúng 
ta gieo, và quả thì cũng vẫn chính chúng ta hái. Tức là tự mình 
cột thì cũng lại tự mình phải tìm cách mà cởi, chứ không ai có 
thể giúp mình được. Khi đã. hiểu, thì chúng ta chẳng nên than trời 
trách đất làm gì! Hoặc đi cầu, đi xin, đi van, đi lạy với những ai 
có thần quyền để họ ban cho mình: cái may mắn, cái tài lộc, cái 
sức khỏe, cái hạnh phúc, cái không bệnh tật, hoạn nạn và cái 
không chết chóc... Vì chính những vị có thần quyền đó vẫn đang 
trong cảnh nghèo nàn, hoạn nạn, vẫn đang bị đau đớn bởi tật 
bệnh, và cũng đang sợ hãi đợi chờ sự chết chóc không thể tránh V 
như chúng ta vậy! 


Muốn ra ngoài sự điên rồ gây bao phiền não và nhân quả 
thiện/ác sinh tử ấy, thì chỉ có một cách duy nhất là làm sao phải 
điều phục được cái cội gốc của Vọng Tâm Thức si mê của chúng 
ta thì mới thành công. 


172 


Nhân Qủa Thưởng Phạt Tuyệt Đối Công Minh Và Bình Đẳng 


Nhán Quả Nghiệp Báo 


Nhân quả và mọi sự đều đã an bài 

Nên: Chăng có gì gọi là đúng với sai 

Đẹp/xấu, giầu/nghèo, hay thông mình/dỗi nát 
Nghiệp báo hiện tiễn, nên chớ có oán ai! 


173 


Nhân Qủa Thưởng Phạt Tuyệt Đối Công Minh Và Bình Đẳng 


Thiên tai, bão lụt, nhân quả của vạn loài 

Tai nạn, ôm đau chẳng Có trừ một dai! 

Muốn chuyển Nghiệp Báo, không gì ngoài: “Tu Tập” 
Là phương thuốc nhiệm mẫu có một không hai! 


, 


Không tu, không chuyển, nên ta khổ đau hoài 
Sinh tử, luân hồi nào có trừ cho ai! 

Nghiệp báo: thiện/ác đương nhiên là như vậy 
“Nhân nào quả nấy”, còn làm sao mà sai? 


174 


Trả Quá Dư Thừa 


Chúng ta đang hiện hữu nơi đây ở trong mọi môi trường, 
mọi hoàn cảnh và tất cả những gì liên hệ quanh chúng ta đều là 
do những nhân thiện/ác và trả/vay, vay/trả từ muôn kiếp trước! 
Rất thực tế ngay trước mắt, cái quả là chính chúng ta đã được an 
bài một cách bất khả kháng. Có nghĩa là trong đời hiện tại này: 
chúng ta đẹp hay xấu, giầu hay nghèo, sang hay hèn, giỏi hay 
dốt, ở trong hoàn cảnh nào? Tại đâu? Gặp gỡ những ai đề thành 
vợ chồng, thành cha mẹ, thành con cháu, thành bạn bè, thành ân 
sư, thành ân nhân, hay thành người oán thủ để rồi: 


Khi thì hoạn nạn, tai họa, lúc lại ốm đau. 

Khi thì thật hạnh phúc, lúc lại đầy nước mắt 
Và khi được như ý mình, thì vui tươi, hớn hở 
Lúc bị mất mát, thì lại ảo não, sầu bi! 


Cứ như thế, tất cả những thứ vừa kể, đều là do nhân quả 
thiện/ác, oán/ân vay/trả, trả/vay của chúng ta, và những người 
liên hệ với chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp! Mà sự vay trả 
về nợ nần oán ân ấy không được cân bằng, nên chúng ta mới bị 
chẳng chịt, quấn quít mãi với nhau như vậy; chỉ vì ân này chưa 
kịp trả đủ, thì lại gây thêm oán kia để nợ nàn... 


Người có tu hành thì hiểu rõ về Lý Nhân Quả nên biết 
cách trả sao cho bình đẳng, cân xứng để không hại mình, hại 
người nữa. Tức là biết cách trả thế nào cho vừa, cho đủ để đối 
tượng của mình không bị ở trong hoàn cảnh “nhận quá dư 
thừa”! Đề rồi họ lại phải đi kiếm chúng ta trong những kiếp kế 
tiếp mà trả phần dư thừa ấy. 


Sự việc này không thể tránh được, bởi vì cái nghiệp 
nhân quả rât bình đăng. Nó không nê vì, không thiên vị một ai! 
Do đó, cho dù chúng ta có cô tình cho đi mà không cân nhận lại, 


175 


Trả Quá Dự Thừa 


chỉ vì những đối tượng là con cháu, là những người mà chúng ta 
thương yêu nhât! nhưng lý luận cách gì đi nữa, thì đó cũng chỉ 
là sự suy nghĩ riêng của mình mà thôi. 


Còn cái nghiệp thì không phải thế, nó không bao giờ cho 
cả! mà cứ tự động, âm thầm diễn tiến mãi không bao giờ chịu 
ngưng nghỉ vê sự bình đẳng trả vay và vay trả đó... Không một 
ai có thể ra lệnh cho nó ngừng được, dù người ấy là Phật cũng 
đành bó tay! trừ phi chúng ta tu hành thật sự Đắc Đạo thì mới 
chấm dứt được nó. 


Do lẽ đó, việc trả quá dư thừa rất là nguy hiểm cho con 
cháu của chúng ta! Cũng chỉ vì vô minh quá mức, nên chúng ta 
đã hành động theo cái Tâm Ý, Ý Thức, là cái Tâm Nhị Biên si 
mê của mình, lúc nào cũng chấp chước phân biệt: không yêu thì 
ghét, không đúng thì sai, không thật thì giả. Cái ấy đã vô tình xô 
đây con cháu của mình vào vòng luân hồi sinh tử sâu dày hơn 
mà không biết! 


Người chưa hiểu gì về Lý Nhân Quả thì đã đành, nhưng 
lạ thay! có rất nhiều người đã khá thâm sâu về Đạo Lý, nhưng 
khi hành động, thì lại còn đở hơn những người chưa hiểu gì về 
Đạo Lý cả. 


Phải chăng những vị này chỉ hiểu lý thuyết suông, nên 
không bồ ích gì cho việc thực hành trong thực tế! vì vậy đã 
chăng giúp được gì cho con cháu của mình, mà trái lại còn làm 
hại chúng một cách thê thảm, thật đáng tội nghiệp. 


Chung qui cũng chỉ vì chúng ta còn ở trong cái Thức tương 
đôi, nên mới châp thật một cách quá vô minh với ý nghĩ răng: 


Đứa con này, là con thật của mình vì nó từ trong bụng 
mình sinh ra, do đó mình phải trân quí, thương yêu nó hết 
mình; cho nên nếu có ai mà nói xấu nó, hay đụng đến nó 
là họ phải chết với mình. 


176 


Trả Quá Dự Thừa 


Vì chấp thật như vậy, nên có rất nhiều vị nhịn ăn, nhịn 
mặc vì con. Nhiều vị sẵn sàng hy sinh chết vì con! Có 
biết đâu rằng trong nhân quả, nghiệp báo hiện tại, thì con 
cái chính là những ông bà chủ nợ mà chúng ta không có 
cách nào trốn tránh! 


Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta bỏ bê con cái 
của mình, mà trái lại vì hiểu Đạo; chúng ta còn phải chăm sóc 
chúng kỹ càng hơn bao giờ hết! trong bôn phận và trách nhiệm 
làm cha mẹ đúng nghĩa. Tức là chúng ta chăm sóc, thương yêu 
chúng, nhưng trong trí tuệ và từ bị, bởi vì lv, ta đã biết 
chúng là ai? và những nợ nân nào cần phải trả.. 


Đương nhiên là chúng ta trả nợ chúng băng cách: banh da 
xẻ thịt, cho xương máu, nước mắt, cho công lao, sức lực, cho tiên 
tài vật dụng, và cho đên không còn cái gì có thê diễn tả được nữa! 


Với những bậc cha mẹ đã hiệu thâm sâu về nhân quả, thì 
biết thế nào là đã trả đủ, tức là biết ngừng trả ở tuổi nào của 
chúng, trừ những đứa con bị tàn tật, bị thần kinh thì phải trả vô 
hạn định. 


Thường thì chúng ta nợ chúng tới khi chúng đã trưởng 
thành, có ăn, có học, có nghề là đã đủ, chứ không cần phải trả, và 
cứ trả mãi như: hết hầu con, lại lo hầu đến cháu! Thậm chí lại 
còn hầu cả con dâu lẫn con rẻ. 


Sự trả vay, vay trả, ân oán nợ nần vừa kế trên chỉ là riêng 
của các bậc làm cha, làm mẹ đối với con cháu của mình mà thôi. 
Còn riêng đối với các bậc sinh thành ra chúng ta thì phải ngược 
lại vì: cho dù mình có trả hiếu cha mẹ đến bao nhiêu chăng nữa, 
thì cũng vẫn chỉ là trả được trong muôn một! Trừ phi chúng ta 
phải tu hành đến Đắc Đạo, thì mới trả xong cái nợ xương máu, và 
nước mắt của cha mẹ đã cho mình... Cái ơn sâu nghĩa nặng ấy 
thật là: 


“Công Sinh cao hơn núi 
Công Dưỡng hơn biên sâu” 


177 


Trả Quá Dư Thừa 


Báo Hiếu Ngược 


Con cái lẽ thường báo hiếu mẹ cha 
Ngược ngạo đời này lắm quỷ, nhiễu ma 
Bắt cha, bắt mẹ đền ơn, báo hiểu 

Làm mọi, làm tôi, giữ trẻ, trông nhà 


Nuôi cháu ngày đêm, thân già mòn mỏi 
Cắt cỏ, lau nhà, nấu nướng tưởng chơi 
Ôi! Suốt ngày đêm, sức già chiến đấu 
Chút hơi tàn đây, hiếu trọn dâng rồi 


178 


Khai Thị Câu An 


Tâm bình thường, thì thân an lạc . 
Tâm không bình, thì thân không yên ôn 


Muốn bình an thì: 


- _ Tâm không điên đảo 

- _ Thân không làm những điều sai quấy 

- _ Miệng không thốt những lời ngạo mạn, tranh đua, 
cay đăng, nhỏ nhen, hiềm khích, hận thù, bạc bẽo... 


Nếu đã lỡ tạo nghiệp, hay lỡ đang tạo nghiệp, hay sẽ tạo 
nghiệp là vi phạm vào một trong ba điều sau đây: 


Phạm lỗi, bởi tâm ý điên đảo 
Phạm lôi, bởi thân làm sai quây 
Phạm lôi, bởi miệng lưỡi sắc bén hơn dao 


Thì hậu họa của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai không thể 
nào tránh: Những bệnh tật, những tai ương, mọi phiền não 
khủng hoảng, lo lắng, bất an. Những hoạn nạn nặng/nhẹ xảy ra 
đều là đo cái nhân chúng ta đã gieo, thì cái quả tương ứng chúng 
ta phải nhận lĩnh là thế! Do đó mà có những bệnh tật bầm sinh 
hay những bệnh nan y trầm trọng cũng không có gì là lạ. 


Bởi vậy, chúng ta hãy chí tâm thành xin sám trừ: những 
tội lỗi đã lỡ phạm, những tội lỗi đang phạm, dù là vô tình hay 
hữu ý. Đồng. thời chúng ta cũng nhất tâm thành khẩn xin phát 
nguyện cải hối mọi tội lỗi sau, thí dụ: nếu lỡ có một ý niệm toan 
tính nào sẽ làm, hay dù không làm, mà chỉ là một ý niệm vừa 
khởi lên thôi, do những thói hư, tật xấu còn lưu cữu của nhiều 
đời... thì với những ý niệm bất thiện ấy, dù chúng chỉ là thoáng 


179 


Khai Thị Cầu An 


qua thôi! nhưng chúng ta cũng nhất quyết xin sám hối, xin trừ 
khử thật lòng, thật dạ, với sự nhất tâm, nhất trí thì lo gì: 


Tâm chúng ta không bình 

Thân chúng ta không an 

Bệnh tật chúng ta không hết 

Tâm ý chúng ta không thanh tịnh. 


Nếu làm được như vậy thì: 


Sự “bình an” sẽ hiện tiền ngay lập tức, và chúng ta cũng 
không còn phải lo sợ, chạy đôn chạy đáo đi tìm, đi câu “bình 
an” nơi đâu? 


Vâng, chỉ có thế. Nếu chúng ta biết áp dụng, biết thực 
hành đúng mức như những gì đã được giải thích ở trên, thì Thân 
Tâm chúng ta dù chẳng muốn thường lạc, nó cũng vẫn thường 
lạc! Đúng như câu chúng ta thường chúc cho nhau hàng ngày đề 
cầu mong sao cho được: “Thân Tâm thường an lạc”. 


Tuy nhiên, lý thì như vậy, nhưng sự thì vẫn phải siêng 
năng thực hành, tức là luôn luôn tự sắm hối, tự cải hối... nếu 
vẫn không thấy hữu hiệu, và vẫn còn cảm thấy Tâm mình bất 
an, ăn không ngon, ngủ không yên! cho nên vần còn muốn đi 
cầu an thì cứ đi. Nhưng trong những. buổi lễ cầu an, rất cần có 
những vị minh sư thật chân chính để khai thị, và chứng minh 
cho lòng chân thành, thật tâm muốn sám hối, muốn cải hối của 
chúng ta thì sẽ được kết quả như ý hơn. 


180 


Nếu muốn vượt ra ngoài cái giả/cái thật là cái Tương Đối 
của cõi đời phù du vô thường này, để trở về với cái Tuyệt Đối, 
tức cái vốn chân thật, thanh tịnh sẵn có của mình, thì đừng nên 
gieo thêm: nhân Giả Dối, đừng tạo thêm nghiệp Giả Dối, cũng 
đừng thêm sức mạnh cho cuộc đời giả dối nữa! để chúng ta 
không còn phải nhận thêm nhân, nhận thêm quả, nhận thêm 
nghiệp báo do chính mình đã tự tạo ra. 


181 


Giả Dối 


Giả Đối 


Mọi cảnh vật đã cùng đêu giả dối 
Đồ dâu thêm, dối gạt khắp nơi nơi 
Thói hư thôi, nên dối gạt đề chơi 
Tưởng dối người, ai dè gạt chính tôi! 


182 


Giả Dối 


Lương tâm nào, không biết mình có tội? 
Nhưng vì lợi, nên dối gạt mà thôi 

Gại cha mẹ, vợ chỗng và tổ quốc 

Di bạn bè, sao lợi lộc tí xôi 


Ai biết đâu, nào đã thấy thiên lôi? 
Cứ giả dối, sợ gì chảo dâu sôi 

Có ngờ đâu, đào sâu thêm ngục tôi 
Mãi luân hôi, vì nghiệp ở làn môi 


183 


Giả Dối 


Vởờ Vĩnh 


Lòng thì thích, miệng lại nói không 
Tâm chẳng muốn, miệng đành nói có 
Ôi! Đảo điên, đời nào mới tỏ 

Vòng Luân Hồi, Tương Đối quanh co 


Đây huyễn hoá, đã trường ảo mộng 
Vờ vĩnh chỉ? Thêm những cơn giông! 
Giả ôm đau, vờ cả điên khùng 

Lợi chút thôi, liệu thoát nghiệp không? 
Ham trước mắt, mà hại sau lưng 
Nhân nào quả ấy, cách chỉ ngừng? 


Vờ vĩnh đây, chiều theo bản ngã 
Mình tự hại mình, sinh diệt không ngưng 


184 


Phản Bội 


Nếu không muốn người phản bội ta, thì tốt hơn ta đừng 
phản bội người. Khi ta đã phản bội người, tức là ta đang phản bội 
chính ta. 

Có phải rằng: 

Khi ta phản bội, sẽ làm mất hết niềm tin của mọi người 

và mất tư cách của chính mình. 

Khi ta phản bội, sẽ làm đau khổ cả ta lẫn người. 

Khi ta phản bội, sẽ gây tang thương 

và đồ vỡ tất cả mọi thứ. 

Khi ta phản bội, sẽ làm mắt hết đạo đức con người của 

chính mình. 

Đi sâu hơn nữa, thì Đời liên hệ với Đạo và Đạo liên hệ với 
Đời. Đạo Đời chẳng thê rời nhau, cho nên: Nếu đã phản bội Đời 
là dĩ nhiên phản bội cả Đạo! để rồi chính ta phải lãnh nhận mọi 
điều tự ta đã gây ra, và tự ta đã tạo nên. 


185 


Phản Bội 


Do đó: 

Phản bội, là ta đã tự tạo tội lỗi cho chính ta. 

Phản bội, là ta đã tự tạo nhân quả cho chính ta. 

Phản bội, là ta đã tự tạo nghiệp ác đê rôi chính ta sẽ phải 
trả cái nghiệp báo đọa đây ây. 

Bởi vì: 


Nhân Quả, Nghiệp Báo không bao giờ sai được 


186 


Phản Bội 


Phản Bội 


Bội phản, thỏi thường là bịnh của chúng sinh 
Chính nhân, chính quả, tạo dệt cảnh lầm than 
Phản cha mẹ, vợ chỗng, bạn bè, đất nước 
Mình phản bội mình, mà ngõ phản nhân gian! 


Dưỡng dục sinh thành, như có đại rêu xanh 

Bội phản mẹ cha, nào cân chỉ hiếu hành 

Trai gái, vợ chông thê trọn nghĩa trung thành 
Mới ngày hôm ấy, mà nay vâng trăng đã khuyếu 


Tình bằng hữu khít khao, như dài lâu da diễt 
Để ngày nay, tặng bài vĩnh biệt bỉ ca 

Anh chị em thương yêu, ruột thịt một nhà 

Ây cũng tị hiểm, phản bội cách nhau xa! 


187 


Phản Bội 


Nước Việt ta, trên bồn ngàn năm sử sách 

Vội nỡ quên đi, dòng máu đỏ da vàng 

Lưu vong đây, là thử thách trí hùng anh 

Vong bản, bội phản, làm sao không đáng trách! 


Phản bội, hạt giống vô mình sao quải ác 
Gây tóc tạng, luân hồi, tử sinh sông thác 
Kiếp kiếp, đời đời gieo rắc quả, rắc nhân 
Bình thản, âm thầm mà khổ đau tan tác! 


Thôi ngừng bội phản, để ra ngoài, lầm lạc 
Hoán chuyển đi, nhân hạt giống tột vô mình 
Trung thực thôi, từ bi, trí đức, hy sinh 

Theo chân đức Từ Tôn, vượt mê về giác 


188 


Ninh Húớit 


Người ta nói răng: 
“Sự thật, muôn đời vẫn là sự thật” 


Quả đúng như vậy, chúng ta chăng một ai lại không có 
những lúc suy tư đê tự nhận xét, tự kiêm điêm sự thật về con 
người của mình, xem nó tôt xâu ra sao, giỏi dở thê nào? 


Con người thật của chúng ta ra sao thì chính chúng ta 
đã tự biết rõ hơn ai hết! Ấy thế mà lại chính chúng ta khó thoát 
khỏi những cảm giác thích thú, là vướng mắc với sự nịnh hót, 
tâng bốc giả dối. Chẳng hạn như khi được ai khen giàu sang, 
đẹp đẽ hay đức hạnh, từ bi thì ngay lúc đó chúng ta thấy sung 
sướng và rất có cảm tình với người đang tâng bốc đó. 


Phải chăng chúng ta đang tự lừa dối, thích sống giả dối 
và thích được ve vuôt cái Bản Ngã của mình? Có biệt đâu răng 
mọi tai họa, mọi biên cô khủng khiêp đang chờ đợi chúng ta. 

Những biến cố gì? Và những tai họa gì? 

Xin thưa rằng: 

Đó là những thiệt thòi khi nghe những lời tâng bốc 
không thật của đôi phương. Họ có thê đang toan tính đề trao 
đổi hay âm mưu một cái gì. Đó chính là những phiền não trong 
đời sống hiện tại của chính mình! và sẽ không thê tránh những 


nhân nghiệp báo của sự thích giá dối trong tương lai, để phải 
nhận lĩnh mọi đọa đây trong sáu nẻo. 


189 


Ninh Hót 


Nịnh Hỏi 


Chớ nịnh hót, và cũng chớ ưa hót nịnh 

Ninh hót này, cũng là bịnh của chúng sinh 
Gây phức tạp, tạo biết bao điều khủng khiếp 
Mang hãi hùng, mang cả thảm họa, điêu linh 


Vua chúa ngày xưa nghe gian thân hót nịnh 
Để nước mắt, nhà tan, vạn cảnh đao bình 
Nịnh hót giỏi, gây tang thương cùng chết chóc 
Nịnh hót hay, làm điêu đứng cả quân sinh 


Ninh hót vì muốn đạt danh lợi, hiển vinh 
Ninh hót vì muốn đạt tiền tài, chức vị 
Nịnh hót vì tham lam hay đây ác ý 

Ninh hót vì muốn đạt nhan sắc đẹp xinh 


Bịnh nịnh hót, cũng do hạt giống vô minh 
Chớ có nghe, cũng chớ dùng lời hót nịnh 
Ai mắc phải đều nên tìn Thây chữa bịnh 

Để xả buông tận gốc, hạt giống vô hình 


Chớ luyến tiếc chứng bịnh đó hại thân mình 
Liên hệ cả vũ trụ và cả quân sinh 

Ua nó, dùng nó, nào khác chỉ độc dược! 
Tránh xa đi, cho thanh tịnh với yên bình 


190 


Thanh Minh 


“Thanh Minh trong tiết tháng ba 
Lê là tảo mộ, hội là đạp thanh ” 


Hai câu Kiều của Nguyễn Du nhắc nhở chúng ta cứ hàng 
năm vào mùa xuân, nhằm tháng ba âm lịch là tháng đặc biệt cho 
việc đi Thanh Minh, tảo mộ. Nghĩa là đi thăm mộ của những 
người thân trong gia đình, và của những người liên hệ với chúng 
ta. Mục đích việc đi thăm mộ là: 


Đề chăm sóc cho ngôi mộ được sạch sẽ, trang nghiêm, 
cũng là đề tỏ lòng thương yêu, kính trọng 
Đề tỏ lòng nhớ thương, luyến tiếc 

Đề tỏ lòng trung thành 

Đề ân hận, ăn năn 

Đề sưởi ấm lòng 

Đề tâm tình mọi vui buồn 

Đề mong cầu, xin xỏ 

Đề kính cần tri ân và nhớ ơn 

Đề nhớ cội, nhớ nguồn 

Đề kỷ niệm ... 


Đi thăm mộ có rất nhiều lý đo không thê kế xiết được. Tùy 
vào từng hoàn cảnh khác nhau, tình cảm mật thiết khác nhau, 
niềm tin khác nhau, căn cơ trình độ hiểu biết khác nhau của sự 
liên hệ với người quá cố! mà có những nỗi niềm đặc biệt kín 
đáo, ướt át, riêng tư, hay không có những ướt át tình cảm ấy. 


191 


Thanh Minh 


Do lẽ đó có rất nhiều người: 

Đi thăm mộ hàng ngày, khi người thân mới mắt 

Có nhiều người đi thăm mộ hàng tuần 

Có nhiều người đi thăm mộ một tháng hai lần 

Có nhiều người chỉ đi thăm mộ một lần trong một năm, 
vào tháng Thanh Minh 

Và cũng rất nhiều người không thăm nom gì hết! 


Phong tục tập quán có những ngày Thanh Minh đặc biệt 
trong năm như thế cũng là tục lệ rất tốt, bởi là con người mà 
không có tình có nghĩa, có thủy có chung, có cội có nguồn thì 
chẳng phải là con người có đạo đức! 


Chúng ta nhờ vào những phong tục truyền thống tập 
quán này dùng làm gương để dạy dỗ con cháu. Đó là nên giáo 
dục thật tuyệt vời! Nhưng nêu không sâu sắc, thì lại chính 
chúng ta làm méo mó ý nghĩa tốt đẹp của những truyền thống, 
biến chúng thành những mê tín dị đoan! Đối với chính mình đã 
không đúng lẽ, lại còn gieo những hạt giống dị đoan ấy cho thế 
hệ tương lai là con cháu chúng ta thì quả thật là vô cùng tai hại. 
Chăng hạn như những mâu thuẫn sau đây: Ai cũng mong và 
luôn nghĩ là ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của chúng ta đã 
được siêu thoát! Nếu đã được siêu thoát, thì tại sao lại còn có ý 
niệm là người thân của chúng ta vẫn đang nằm ở trong những 
ngôi mộ ấy; và ở đấy mãi mãi hết đời này, sang đời khác... Rồi 
lại còn nói rằng các vị ấy, đang ở dưới suối vàng! Có nghĩa là 
ai chết cũng về suối vàng và được gặp nhau mà chuyện trò rất 
là vui vẻ. 


Phải chăng chúng ta đã tự mâu thuẫn với chính chúng 
ta? Khi người thân mắt, thì đi cầu cho họ được siêu thoát tức về 
miền Cực Lạc, về Thiên Đàng là nơi an lạc hạnh phúc! Nếu quả 
là họ đã siêu thăng rồi, thì trong những bình tro, hay trong những 
ngôi mộ ấy, làm gì còn có ai ở đó nữa? 


192 


Thanh Minh 


Cũng như khi biết những người thân yêu đã được ở miền 
Cực Lạc, ở miền Vĩnh Hằng rồi, thì tại sao chúng ta lại không 
vui mừng mà ngược lại còn khóc lóc, chia buồn. Thậm chí trên 
các báo chí còn có những lời phân ưu như: “Hoảng hốt”, “Đột 
ngột”, “Nghe tin như sét đánh”, “Đau buồn”, “Vô cùng thương 
tiếc”... Những lời lẽ ấy chứng tỏ là đã rất hãi hùng khi được 
Siêu Thoát về Cực Lạc, về Thiên Đàng! 


Đại khái những cái trái ngược như thế nhiều lắm, không 
thể kê hết được... Nếu chúng ta cứ mâu thuẫn mãi, không chịu 
hiểu rốt ráo thì chính chúng ta đã sống trong hỏa mù! Và cũng 
chính chúng ta làm con cháu của mình hoang mang, nhằm lẫn 
giữa tà pháp (mê tín) và chính pháp giác ngộ. Cái ý niệm vô 
minh, mê tín ây rất là nguy hiểm vì nó liên quan đến nhân quả, 
nghiệp báo của tất cả mọi người. 


Các phong tục, tập quán như: những ngày lễ thuộc lịch 
sử, những nghỉ lễ của những ngày Giỗ, Tết, Tang Chế, Vu Lan, 
ngày của Cha, ngày của Mẹ, ngày Giáng Sinh, ngày Phật Đản, 
ngày Thanh Minh v.v... mỗi cái đều có ý nghĩa riêng, giá trị 
riêng và hầu hết đều nhằm nhắc nhở, hướng dạy chúng ta về 
Công Dân, Đức Dục, Sử Ký, Địa Lý... Mục đích của những 
buổi lễ lạy â ấy là nền tảng Đạo Đức cho từng cá nhân, „ gia 
đình, cho đến đại gia đình và xã hội, quốc gia dân tộc.. 


Vâng, quả thật những ý nghĩa của mỗi tục lệ đều tuyệt 
vời, nhưng với điều kiện chúng ta đừng méo mó những ý nghĩa 
chân thật, đạo đức, thiêng liêng ấy thành mê tín dị đoan! đê rồi 
vô tình tạo nên mâu thuẫn tệ hại, liên hệ đến những thế hệ 
tương lai là con cháu chúng ta; Và còn ảnh hưởng cả đến 
những người thân yêu đã qua đời lâu rồi, mà không thể siêu 
thoát bởi những vô minh ái, vô minh ích kỷ của chúng ta! 


193 


Thanh Minh 


Vô Minh Ái đối với người quá cỗ 


Thương yêu một cách mê mờ không thông minh, trí tuệ, 
nên khóc lóc, kế lề, than van, tâm tình, xin xỏ, đòi phù hộ này, 
phù hộ nọ mãi không ngừng... từ lúc người thân mới chết cho 
đến khi ra ngoài mộ, ở nghĩa địa, hay ở những bình tro trong 
chùa, và ngay ở cả trên bàn thờ của gia đình. 


Những sự việc Ấy, vô tình giữ thật chặt người quá có lại, 
không cho họ siêu thoát! Bởi làm họ lưu luyến, thương xót 
chúng ta, nên họ đành bị làm người vô hình, tức là làm ma mãi, 
và trụ mãi ở những ngôi mộ, bình tro, và bàn thờ của gia đình. 


Vô Minh Ích Kỷ đối với người quá cỗ 


Chúng ta luyến tiếc, xót xa người thân đã chết, nên có 
những hành động như kể trên, tưởng làm thế là tỏ được lòng 
thương yêu và có lợi cho người quá có. Nhưng hóa ra chúng ta 
chỉ thương chính mình mà thôi! Vì những việc làm ấy không lợi 
lạc gì cho họ cả, mà còn ngược lại là khác. Chẳng hạn có rất 
nhiều đám tang cố tình làm cho thật to, để khoe giầu, khoe sang, 
khoe chức tước, địa vị... Như vậy có phải là làm cho người sống? 
Còn người chết đã chăng được gì mà còn bị gánh thêm nghiệp 
bởi: 

Vì tại họ mà những con vật bị giết để tế lễ 

Vì tại họ mà tiêu pha xa xỉ 

Vì tại họ mà quá tốn kém tiền bạc, thời ø1an, công sức 

của mọi người 


Nói như thế không có nghĩa là bài trừ, bác bỏ hết mọi lễ 
vật dâng cúng, mọi lễ nghi long trọng, và mọi xúc động, thương 
yêu, hiệu hạnh của gia đình muốn được tỏ bày trong việc ân trả, 
nghĩa đền đối với người quá vãng! 


194 


Thanh Minh 


Thưa rằng nếu muốn làm thì cứ việc làm, cứ việc tiếp 
diễn mọi điều, mọi sự mà chúng ta muốn. Nhưng làm trong sự 
hiểu biết rốt ráo, là làm sao cho hữu dụng, lợi lạc thật sự cho 
việc siêu thoát của người quá vãng, chứ không phải là làm cho 
những người sông! Do lẽ đó, nếu thật sự vì người quá cố, và 
muốn cho việc siêu thoát của người ấy được vẹn toàn thì chúng 
ta nên: 


Khai thị để trấn an họ, nghĩa là làm sao cho họ không lo 
sợ, không hoang mang, không giận dữ vì lầm tưởng là mình đã 
chết, đã mất cái Thân rồi! 


Hãy có gắng khai thị cho người quá vãng hiểu được răng: 
“Họ không bao giờ chết cả! Vì mất Thân này là tự động họ sẽ 
có ngay Thân khác, nhưng dưới dạng thức, hình tướng khác, do 
nhân quả, nghiệp thiện/ác của chính họ ”. 


Những điều không nên làm vì có ảnh hưởng không tốt 
cho người quá vãng như: 


Không nên nhờ vả, xin họ phù hộ này, phù hộ nọ 

Đừng làm họ lưu luyến, xót thương chúng ta 

Đừng làm họ trụ vào những mồ mả, bình tro 

Không nên đề lại những dấu vết của họ, để họ không còn 
bị chấp trụ vào những thứ ấy mà yên tâm đề siêu thoát 


Những người đang sống, có Thân Tứ Đại, có đầy đủ Sáu 
Căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vô cùng hữu dụng, nên có thể 
giúp những người thân yêu quá vãng, là những vị không có 
Thân mà chỉ có Tâm Thức, đang cần sự độ trì bằng mọi cách để 
được siêu thoát. 


Nếu làm được cái việc vô cùng quan trọng ấy, là chúng 
ta đã trả hiểu, đã đền â ân một cách thiết thực. Đã giúp người thân 
yêu quá vãng trở về nguồn cội huyết thống, lẫn nguôn cội đạo 
pháp một cách thật trọn vẹn! đề họ tỉnh tấn, tiếp tục tu hành cho 
đến khi hoàn toàn Viên Mãn, là hoàn toàn giải thoát sinh tử. Tại 


195 


Thanh Minh 


sao lại phải có đầy đủ huyết thống và đạo pháp mới tu thành 
chính quả được? 


Vì chỉ có loài người là có đầy đủ Sáu Căn mới có thể 
hiểu nổi chân lý và mới tu được thành chính quả; còn những 
loài khác thì không thê nào tu đến rốt ráo được! do lẽ đó mà 
trong kinh nói: “Không có Đời thì không có Đạo”. Vậy Đạo 
Đời không thể tách rời nhau. Tức là Tính không thê rời Tướng, 
Tâm không thể rời Thân; do đó có Trí mà không có Thân, hay 
có Thân mà không có Trí đều là vô dụng cả! 


Tóm lại, nếu chúng ta hiểu và thực hành đúng chính 
pháp đối với những người quá cố. Thì việc Thanh Minh và 
những phong tục tập quán đều được vẹn toàn tuyệt đối đúng 
nghĩa, không còn bị mơ hồ, dị đoan, không thiết thực nữa. 


Và chúng ta cũng đừng quên là: nếu những người thân 
yêu quá vãng của chúng ta đều đã được siêu thoát, thì phải 
chăng những lễ nghi, mô mả, bình tro mà chúng ta cúng tế, thăm 
viêng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm ây, đều chỉ 
là những kỷ niệm đề nhớ, đề biết ơn, và đề tri ân mà thôi. 


196 


Thanh Minh 


Mạc vị Xuân tàn hoa lạc vận 
Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai 


Được dịch như sau: 


Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai 
(Thiền Sư Mãn Giác) 


Viễng Mộ 


Tìm quần, kiếm quanh chẳng một ai 
Chỉ duy người ấy nâng nhành mai 
Đặt trên ngôi mộ ai? Ai chết? 

Đã chết, sao còn nâng nhánh mai? 


197 


Thanh Minh 


Ừ này vẫn đó một cành mai 

Lộng lẫy, tươi hoài chẳng hề phai 
Ai nằm dưới mộ? Ai người viếng? 
Hay vẫn là ai, mai ngắm mai 


198 


Đâu Là Thiên Đường, 
Tịnh Độ Niêt Bàn? 


Thiên Đường ở đâu, Niết Bàn ở đâu, Tịnh Độ ở đâu? 
Nơi chỗ ây có rõ ràng không? 
Hay chăng ai biệt cả? 


Nếu không biết rõ mà còn nghỉ ngờ dù chỉ một chút thôi, 
thì cũng nên xét lại và nên học hỏi, truy tầm để biết tường tận 
xem Thiên Đường, Niết Bàn, Tịnh Độ ở đâu? 


Căn cứ theo Bát Nhã Tâm Kinh là cốt tủy của Phật pháp 
thì: 
“Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bắt diệt, 
bât cầu, bât tịnh, bât tăng, bầt giảm...” 


Có nghĩa tổng quát là: muôn loài muôn vật dù hữu tình 
hay vô tình, dù có hình tướng hay không có hình tướng đều được 
gọi là pháp. Các pháp ấy đều là một thể “Không”, nhưng 
“Không” ở đây không phải là “Vô Ký Không”! tức không có cái 
gì cá, mà ngược lại trong ây ân khuất một sự tuyệt đối thanh tịnh, 
vi diệu nhiệm mầu. Tất cả các pháp này đều: không sinh, không 
diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm, không 
thời gian, không không gian, không danh từ, không lời nói... 


Trước hết, xin vào chi tiệt của nửa câu kinh đâu: 
Thị Chư Pháp Không Tướng” 
Tât cả các pháp thê gian, muôn loài, muôn vật, trời, người, 


vũ trụ vạn vật... đều là “Không Tướng” tức Vô Tướng! nhưng 
“Không Tướng” ở đây là “Chân Không”, tức “Chân Không 


199 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


Diệu Hữu”! chứ không phải là “Không Ngơ” là không có một 
cái gì hết. 

Và tiếp theo là chỉ tiết của nửa câu kinh cuối: 
“Bắt Sinh, Bắt Diệt, Bất Cấu, Bất Tịnh, Bất Tăng, Bất Giảm” 


Ộ Tất cả các pháp vừa kể trên chính là Bát Nhã Tính, nên 
đều không sinh /không diệt, không dơ/không sạch, không tăng/ 
không giảm. 


Xin được nhăc lại toàn câu kinh một lân nữa: 


“Thị chư Pháp Không Tướng, Bắt Sinh, Bất Diệt, 
Bắt Cắu, Bắt Tịnh, Bắt Tăng, Bắt Giảm” 


Tức là toàn thể các pháp ở thế gian đều là 

“Tính Chân Không Diệu Hữu”: 

Vì nó ấn mật vi diệu nên “giống như không” 

Vì nó nhiệm mầu nên “hiện tướng giống như có” 
Vì ân mật nên vẻ như huyền bí, vi diệu, thiêng liêng 
Vì nhiệm mầu nên hiện tướng hữu dụng cho đời 


Tính Bát Nhã là như thế đó! Nó chính là cốt tủy của 
vạn pháp. Nói cách khác nó là cha mẹ của tất cả các pháp, tức 
CộI nguôn, cốt tủy của vũ trụ vạn vật. Do chính đức Phật, là 
đẳng Đại Giác đã dạy như vậy! đó là tinh thần Bát Nhã tối siêu 
việt, tức Tâm Trí Bát Nhã của chúng ta. 


Sở dĩ không nhìn thấy Thiên Đàng, Tịnh Độ Niết 
Bàn vì chúng ta luôn luôn chấp là có thật mọi hình, mọi tướng 
trên thế gian. Hiểu nông cạn như thế là hiểu một chiều, chưa 
hiểu được toàn vẹn một nửa câu kinh! Trong khi Đức Phật 
thuyết giảng với một ý nghĩa sâu sắc, thậm thâm là: vẫn trong 
một câu kinh mà phải hiểu cả hai chiều thì mới là thật hiểu. 
Còn chúng ta thì không hiểu nỗi cái nghĩa: 


“Sắc bắt dị Không, Không bắt dị Sắc 
“Sắc tức thị Không, Không túc thị Sắc” 


200 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


tuy cùng một nghĩa nhưng được lập đi, lập lại một cách khéo léo, 
sâu sa, tuyệt diệu. 


Sau đây là nghĩa của câu kinh ấy: có phải là tất cả các 
pháp vừa là mọi hình, mọi tướng; đồng thời các pháp ấy cũng 
vừa là vô hình, vô tướng nữa chứ! Vậy thì chúng ta hãy căn cứ 
vào câu Kinh Bát Nhã này: 


Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 
Tức là: Sắc chăng khác Không, Không chăng khác Sắc 


Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
Tức là: Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 


Đê chứng minh răng: 


Thân Tâm không thể rời nhau 

Tính Tướng không phải là hai 

Sắc Không chỉ là một 

Phật pháp không rời Thế Gian pháp 


Do đó mà toàn thể vũ trụ vạn vật chăng có cái gì ra 
ngoài được cái Săc/Không và cái Không/Săc! Cũng chính là 
cái Tính/Tướng và cái Tướng/Tính. 


Cái Tính chính là Không, cái Tướng chính là Sắc 


Vậy thì Thiên Đàng, Tịnh Độ, Niết Bàn ở đâu? Có phải 
là nó ở ngay chính chúng ta, và ngay nơi chúng ta đang hiện 
sống không? Chúng ta chỉ việc buông bỏ hết mọi ý niệm sai 
lầm về mọi hiện tượng của vũ trụ là xong. 


Tất cả cũng chỉ vì không hiểu vạn pháp, nên chúng ta đã 
lỡ chấp thật, chấp giả! Còn với con mắt Bát Nhã thì rất giản 
dị... Bởi đã thấu hiểu toàn thê các pháp thế gian là mọi hiện 
tượng vốn “Whw Thị”, vôn sẵn là như vậy! Mặc dầu chúng 
giống như huyền như hóa, vì Pháp Giới Tính của chúng nguyên 
là trùng trùng duyên khởi: luôn hóa hiện nên muôn hình vạn 


201 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


trạng giống như sai biệt! mà tuyệt vời thay, không cái nào ngăn 
ngại cái nào (tức mọi Trân Cảnh của Cõi Sa Bà đang hiện hữu). 


Do vậy mà Lăng Nghiêm Kinh dạy: “Bản Tính Chân Như 
không ngăn ngại tác dụng nhiệm mâu; tác dụng nhiệm mâu 
không ngăn ngại Bản Tính Chân Như” là thê đó. 


Thế cho nên khi chúng ta làm bắt cứ cái gì, thì cũng đừng 
nên có tác ý như xưa nữa, đê không biến cái Tâm Bát Nhã thành 
cái Tâm chúng sinh! đồng thời xả bỏ hết mọi tập khí là xong. 
Tập khí đây là những thói hư tật xấu như: tham, sân, sĩ, hỉ, nộ, 
ái ô, đồ ky, ghét ghen, tranh dành, tư lợi, ác độc, ngã mạn, nhỏ 
nhen... 


Nếu chúng ta cứ bướng bỉnh, cố chấp để giữ thật chặt 
mọi thành kiên và mọi tập khí mà không chịu xả bỏ chúng đi, 
thì vô tình chúng ta đã tự biên Tâm Bát Nhã thành: 


Tâm A Tu La: Luôn sân hận 


Luôn tham ăn 
Và Taâm Quỷ: Luôn tham tiền 

Luôn tham ngủ 

Luôn tham dục 


Còn khi đã hiểu, đã biết tinh tấn, nỗ lực để đi sâu vào 
chính pháp và buông bỏ được mọi tập khí như đã kế ở trên, thì 
cái Tâm Bát Nhã không một mảy may dính mắc ấy sẽ tự động 
hiển bày ngay tức khắc. Đó: 


“Chính là Thiên Đàng 
Chính là Tịnh Độ Niệt Bàn” 


202 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


Đâu Là Tịnh Độ Niết Bàn 


Điên đảo, mộng tưởng, ôi! Trường u mê 
Nhị biên, tương đối phiên não, ê chê 
Chấp Tịnh Độ đây, còn kia trược uễ 
Sâu dây vô mình, quên lỗi đường về 


Niết Bàn, Tịnh Độ cùng khắp người ơi! 
Bởi vì tôi chưa chấp nhận mà thôi 

Khi Tịnh Tâm, thấy nhìn thông, thấu suốt 
Còn Vọng Tâm vướng mắc khắp cùng nơi 


203 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


Đây núi rác hay vùng ô uế nhất 

Đây hương thơm ngào ngạt, tột cao sang 
Này lâu đài, gác tía rộng thênh thang 

Hỏi là chỉ trong nghĩa: “Đồng Nhất Thể”? 


Tôi biết: 

Tôi tự che tôi: “Của săn có trong nhà ”! 
Chỉ buông sạch thôi, là Bảo Cháu chói lòa 
Nhưng: l 

Tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ lám lì, gan mãi 
Còn: : 

Ái dục, danh tài như sóng cuông điên dại... 


204 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


Cực LạcThế Giới 


Tĩnh không, duyên hợp tựa dáng mây 
Thức tỉnh, đừng say, đừng ngất ngây 
Gió cuốn, mây bay, là vạn pháp 

Chân Không Diệu Hữu, chẳng rời đây 


Nhiệm mẫu, vi diệu, những hàng cây 
Ngọc ngà, sai trái, pha lê dây 

Bóng mát lọng che, tươi xanh mướt 
Niết Bàn Cực Lạc, chính là đáy 


205 


Đâu Là Thiên Đường, Tịnh Độ Niết Bàn? 


Này hoa treo, ô! Bảo Cái 

Đây liễu rũ, chính Tràng Phan 

Nực rỡ làm sao? 

Nụ cười Thái Dương thát huy hoàng! 


Tiếng chim ngân cao 
AI Em đang thuyết pháp 


Róc rách chân đổi, 
Suối đàn, ca hát 
Lưng lờ cả lượn, 

vẻ tự tại, thanh nhàn 


Thất Bảo ngay đây, sao lắm bạc vàng 

Biển rộng, đất giấu, hằm mỏ thênh thang 

Xích châu, xà cừ, lưu ly, mã não, 

Muôn sắc, muôn màu, ôi! Lộng lẫy chói chang 


Niết Bàn, Cực Lạc không nghĩ bàn 
Báo trì, Bát Đức cứ trần lan 

Vũ trụ, Pháp Thân không ngân mé 
Tam Thân, Tứ trí, tiếng oanh vang 


206 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ 
Mừng Kỷ Niệm của Tình Yêu 


Đề cuộc đời không tẻ nhạt và có ý nghĩa hơn, nên chúng 
ta đã có những phong tục, tập quán được đặt ra từ ngàn xưa tới 
nay, và vẫn còn tiếp tục thêm thắt cho hợp thời, hợp cảnh. Do 
đó mà chúng ta thường hay tổ chức những: 


Ngày Lễ, ngày Tết 

Ngày Kỷ Niệm 

Ngày mừng Sinh Nhật 

Ngày mừng Thượng Thọ 

Ngày mừng mọi kỷ niệm của tình yêu 

Ngày mừng kỷ niệm của những sự vinh quang, thành 
công của cá nhân, của gia đình, của nghề nghiệp, của 
doanh nghiệp, ... 

Ngày mừng kỷ niệm của những lịch sử chiến thắng, tự do, 
hòa bình của Dân Tộc, Đất Nước, ... 


Tất cả những phong tục, tập quán, thói quen này đều có 
ý nghĩa rất hay, đáng được tán dương và kính trọng, vì chăng 
những nó đã tô đẹp cho cuộc đời thêm: vui tươi, đậm đà, thi vị 
mà còn là những dịp để chúng ta tỏ lòng tri ân, chứng minh 
được cái tình, cái nghĩa và sự thương yêu, quí trọng đối với 
nhau. Đó cũng chính là sự Đạo Đức ở Đời! bởi nếu không có 
Đời thì sẽ không có Đạo. Nên khi trực tiếp về Đời như thế, thì 
những buổi lễ lạy, như mừng Sinh Nhật là một dịp rất tốt vừa 
lợi mình, lại lợi cả cho người. 


207 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Đối với Đời thì: 


Mừng Sinh Nhật là dịp nhắc nhở tuổi Đời của chúng ta, 
cũng là nhăc nhở chính mình môi năm thêm một tuôi thì phải: 


Trưởng thành hơn 
Chính chắn hơn 
Vững chãi hơn 
Sâu sắc hơn 
Trách nhiệm hơn 
Bồn phận hơn 
Thành công hơn 


Do đó sẽ hạnh phúc hơn đôi với chính mình, với Gia 
Đình, và với cả Quôc Gia, Xã Hội nữa. 


Mừng Sinh Nhật cũng là địp cho con cháu, vợ chồng, cha 
mẹ, họ hàng, bạn bè tỏ lòng thương yêu, kính trọng, nhớ ơn nhau. 


Và mừng Sinh Nhật còn là dịp đoàn tụ để tiệc tùng, vui 
tươi hạnh phúc chung cho mọi người. 


Còn với Đạo thì: 


+ Khi mừng Sinh Nhật, có nhiều người không biết 
tu hành là gì cả! mà chỉ dùng Sinh Nhật để khoe 
khoang về sự: giầu sang hay mua danh, bán tước, 
mưu mô, thủ lợi và tính toán này, nọ, thì chỉ là 
mừng Sinh Nhật của cái Sinh Tử hàng năm. 


+ Ngược lại, có nhiều người biết tu hành tỉnh tấn, thì 
mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là được thêm ngày, 
thêm tháng, thêm năm về tuôi học Đạo! đồng thời 
cũng là những ngày, những tháng, những năm được 
xa dần mọi phiền não và sinh tử. 


208 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Thí dụ: 


Một Vị năm nay bây mươi tuổi đời, đã học Đạo 
được bốn mươi năm, và đã Kiến Tính được mười 
năm, như vậy là vị ấy: 


Đãở tuổi Đời, bây mươi năm. 

Đã có tuổi học Đạo, bốn mươi năm. 

Đã Kiến Tính, được mười năm . 

(là đã chứng được cải Bắt Sinh, Bất Diệt! cái ra 
ngoài phiên não sinh tử, tức Phật Đản Sinh hay 
còn được gọi là “baby Budha ” được mười năm, 
tuy nhiên Kiến Tính mới khởi tu). 


Do đó mà chúng ta vẫn nên mừng Sinh Nhật như thường vì: 


«Phật Pháp không rời Pháp Thế Gian” 


209 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


sinh Nhật Đời 


Bao năm thu tháp, được những gì 
Bầy lăm, chớp nhoáng tí tì tỉ 

Mỗi độ xuân về, mừng sinh nhật 
Giật mình, tuổi nặng được chỉ chỉ 


Cuộc đời, ngớ ngắn chỉ mê sỉ 
Danh lợi, bon chen thú vị gì 

Thù hận, oản ân bao giờ dứt 
Luân hôi, quanh quần vẫn là mỉ! 


Sực tỉnh, quay đầu chỉ một khi 

Ngược dòng sinh tử, biết qui về 

Minh sự đưa lỗi, tu chân chính 

Nguồn giác thêng thang, chẳng ngại chỉ. 


210 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Sinh Nhát Đạo 


Tu tập, bao năm được những gì? 
Bốn lăm chớp nhoáng có ra chỉ 
Mỗi độ Hạ về, thêm tuổi Đạo 
Giát mình, tự hỏi công tu trì? 


Ngõ ngàng, tu mãi vẫn mê sỉ 
lập khí, tham sân chúng cư lì 
Vô mình lầm lũi không mòn mỏi 
Luân hôi, luấn quần lần sâu bi! 
Thôi mà đừng rỡn, ta chào mỉ 
Sát na bừng tỉnh, ta quay đi 


Làm sao ta nhận ra ta nhỉ? 
Sinh nhật phút này đúng NHŨ Y 


211 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Mừng Thượng Thọ Đời 


Mừng vui ngày thượng thọ 
Bầy lăm tuổi đời cho 
Tháng năm đây lo lắng 
Vòng tục lụy rồi vò! 


Đời chẳng đẹp như mơ 
Buôn khổ cứ sở sở 

Vui qua như gió thoảng 
Sao ngủ ngáy khỏ khỏ? 


212 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Nỗi khổ, niềm đau to 

Vô mình cứ tối mò 

Sinh tử chờ, đợi, nhớ! 
Thượng thọ càng thêm lo 


Thôi thôi không ngu ngơ 
Vô lượng thọ đang chờ 
Mau sao nhận ra “Đạo ” 
Là thoát khỏi mộng mơ 


213 


Mừng Sinh Nhật, Mừng Thượng Thọ, Mừng Kỷ Niệm Của Tình Yêu 


Mừng Thượng Thọ Đạo 


Siêu vượt thời gian, lẫn không gian 
Can chỉ tuổi tác mà mê man 
Không gì là thượng, cũng không hạ 
Chân thật là đây: 

“VÔ LƯỢNG THỌ” an nhàn... 


214 


Trọn Vẹn Vu Lan 


“Trọn vẹn Vu Lan” là trọn vẹn Đạo Hiệu! Vu Lan là 
Đạo khăc côt, ghi xương không những đôi với các đâng sinh 
thành, mà còn cả với muôn loài, muôn vật quanh chúng ta 
nữa. 


Vậy “Trọn Vẹn Vu Lan” đây không chỉ có một ngày, 
một mùa mà chúng ta phải nói răng: “Trọn Vẹn Vu Lan” 
trong từng phút, từng giây, từng sát na, có nghĩa là “Trọn Vẹn 
Vụ Lan” không bị giới hạn, cũng không dính dáng gì với thời 
gian và không gian, vì: 

Sự hiểu hạnh không dính dáng thời gian là Sự hiểu hạnh 
trường tôn, không có gián đoạn. 

Sự hiếu hạnh không có không gian là Sự hiếu hạnh cùng 
khắp... Hư không tới đâu thì sự hiệu hạnh tới đó. 

Có như thế mới thật là nghĩa của: 


“Trọn Vẹn Vu Lan” 


215 


Trọn Vẹn Vu Lan 


Trọn vẹn u Lan 


Làm sao fa trọn vẹn nghĩa Vu Lan? 
Như trời cao, biển rộng, sâu ngút ngàn 
Dù trả thế nào, đều trong muôn một 
Tuyệt vời thay, trọn vẹn nghĩa Vụ Lan! 


Hiếu trọng ra sao, trọn vẹn u Lan? 
Tứ ân, lo đên đáp hết tim gan 

Cha Mẹ, Tổ Tiên, Trưởng Sư, Thấy Tổ 
Ân trả đồng đêu, dâng trọn vẹn tâm can 


Không đợi chờ chỉ đến ngày tháng Vu Lan 
Sát na, từng phút giây đều không quên làm 
Ơn cả chúng sinh, 

hữu tình, vô tình, có cây, đất đá ... 

Đáp đền muôn loài, tạm trọn vẹn Vu Lan 


Tuyệt đối là sao, ta trọn vẹn Vu Lan? 
Tìm kiếm Minh Sư, dù phải trải gian nan 
T sao thật đúng y, chân Chính Pháp 
Toàn giác, giác rồi, đấy trọn vẹn Ứu Lan 


216 


Bắt Trị 


Bắt trị có nghĩa là không gì chữa được! và cái gì đã bắt trị 
thì đêu không tôt, không vui... 


ỞƠ đời có rât nhiêu thứ bât trị... nhưng là con người mà bât 
trị, thì dù ở môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng đêu đáng buôn! 


Những tật nguyền bẩm sinh, những bệnh nan y, những 
hoạn nạn không thể tránh, thì không nói làm gì; nhưng có những 
cái bịnh bắt trị do chính con người tạo dựng nên bởi Tham, Sân, 
S¡, để rồi tự mình tưởng thật hoặc biết là không thật! nhưng vẫn 
cứ: đau thương, rên rỉ, than trời, trách đất! Chăng hạn: 


Bệnh bât trị về bệnh hoạn như: 
Bệnh ít xít ra nhiêu, việc bé xé ra to. 


Đó là những vị nằm trên đống thuốc: Đông, Tây, Nam, 
Bắc với đầy đủ Bác Sĩ, và nhiều thầy chữa bệnh ở khắp muôn 
phương... nhưng vẫn cứ bảo rằng: “Bệnh của mình bất trị!” 
Như thế thì những người nghèo khó đang thiếu từng viên thuốc 
như ở Africa, Ethiopia, Việt Nam... thì sao? 


Theo luật Nhân Quả: Những vị này khi tái sinh, sẽ bị bệnh 
bất trị thật sự, và sẽ không có thuốc men, cũng như không có Bác 
Sĩ nào cả. 


Bệnh bắt trị về vật chất quá dư thừa như: Nhiều vị có 
tiền bạc, quần áo, thức ăn, vật dụng và cuộc sống tiện nghi cùng 
tột! nhưng lại than van về: “ Khí hậu nóng quá, lạnh quá, và mọi 
thức ăn, vật dụng đều không được tuyệt đối như ý, vì chúng 


217 


Bất Trị 


phản ảnh sức khỏe và đời sông! O1 đúng là cõi Sa Bà đây uê 
trược...” 


Theo luật Nhân Quả: những vị này khi tái sinh, sẽ bị nghèo 
đói và sẽ sinh ở những quôc gia có khí hậu đã không ôn hòa, lại 
còn chiên tranh không bao giờ dứt! 


Bệnh bắt trị vì được nuông chiều như: 


Những người vợ hay người chồng được cưng chiều quá độ! 
Những ông bố hay bà mẹ được con cái hiếu đễ nuông 
chiều quá mức! 
Những người con, người đệ tử được nâng nu, 
chiều chuộng vô cùng tận... 


Nhưng họ vẫn nhăn nhó, khó khăn, không bao giờ thỏa 
mãn, cho nên chiêu sao cũng không vừa! Chỉ vì họ có thói hư 
nũng nỊu và lòng tham vô đáy! 


Sao những vị ấy không nghĩ đến những sự bất hạnh của: 
những người đang bị con cái bất hiếu bỏ rơi! Những người vợ, 
người chồng đang bị phụ rẫy, dánh đập! Những đứa trẻ mô côi 
cha mẹ đang sống lê la ở đầu đường, xó chợ. 


Theo luật Nhân Quả: những vị này khi tái sinh, sẽ bị mọi 
người khinh khi, ghét bỏ, và cuộc đời của họ sẽ không có tình 
thương, rât cô đơn, tủi nhục. 


Bệnh bắt trị vì quá lười biếng nhưng lại tham lam và 
ham hồ đủ điều, đó là những vị: 
Thích giầu có, cao sang nhưng lại không chịu siêng năng 
làm việc 
Thích băng câp cao nhưng lại không chịu học hành 


Thích nhà cửa khang trang nhưng lại không chịu lau chùi, 
dọn dẹp sạch sẽ, mỹ thuật 


218 


Bất Trị 


Thích thành Phật, thành Tổ nhưng lại lười biếng tu hành, _ 
sửa đôi. 


Theo luật Nhân Quả: Những vị này khi tái sinh sẽ bị làm 
súc sinh hay làm những người tàn tật. 


Tóm lại: Phải chăng tât cả các bệnh bât trị, tự mình 
hư hỏng, vờ vĩnh sáng tạo ra! chỉ vì muôn thỏa mãn “Cái Ngã”, 
tức cái Vọng Tâm Thức vô minh đây tham, sân, sĩ? 


Đúng vậy, hầu hết là vì vô minh mới sỉ mê bịa đặt để 
được ve vuốt cái bản ngã! Khi bản ngã càng được vuốt ve, thì 
lại càng tham lam; và khi tham lam không được thỏa mãn thì 
nổi sân, nổi hận.. . Nếu cứ tiếp tục như vậy mà không biết 
ngừng để tu sửa, thì rất nguy hiểm cho những kiếp tương lai, 
không tránh được mọi đọa đầy của nhân quả nghiệp báo! do 
chính mình đã tự gieo nhân thì tự mình phải hái quả, chứ 
không phải Phật hay Bồ tát nào phạt mình cả. 


Thế cho nên dù chúng ta là ai? G"à, trẻ, lớn, bé, giầu, 
nghèo, sang, hẻn... đều nên cần thận, đè chừng với mọi ý 
nghĩ, lời nói, hành vi trong suốt cuộc đời của mình! để tránh 
mọi sự phiền não, khổ đau về nhân quả, nghiệp báo không sao 
tránh khỏi. 


Do đó chúng ta không nên tự đặt địa vị của mình vào 
mọi tình trạng “bất trị” để rồi vô phương cứu chữa! và cuộc đời 
coi như đã tàn phê, mọi sự, mọi vật liên hệ với mình đều là vô 
dụng... như thế thì có sống cũng như đã chết! 


Thật vậy, tự chúng ta phát minh ra cuộc đời vô vọng và 
vô dụng của mình không ngoài mục đích làm cho người thân 
đặc biệt chú ý, đặc biệt thương yêu mình! Nhưng có biết đâu 
kết quả đi ngược lại hết bởi: Những người thân yêu của chúng 
ta sẽ dần dần chán nản; sẽ xa lánh và lần trốn vì những sự hành 
hạ, đòi hỏi, nũng nỊu thái quá của chúng ta! 


219 


Bất Trị 


Đó chính là nhân quả hiện hữu ngay ở đời này, chứ không 
cân phải chờ tới kiêp nào khác nữa! 


Nếu là người có trí tuệ từ bi thì đã không bao giờ làm 
phiền quá đáng! Mà ngược lại họ luôn luôn kiểm điểm chính 
mình đề tu sửa với cái Tâm Trí: Can đảm, kiên trì và bất khuất 
chứ không chịu “bắt trị” như thế bao giờ... 


Bằng mọi phương tiện dùng làm công phu như: Tham 
Thoại Đầu, Tham Công Án, Niệm Phật, Trì Chú... chúng ta có 
thể chuyên hóa những “Bịnh bắt trị” ấy một cách đễ dàng là: 
Thay vì bất trị về bệnh lười biếng! thì hãy cố gắng can 
đảm, khuất phục bằng công phu là chuyển hóa nó thành 
tính siêng năng, cần mẫn. 


Thay vì bắt trị về bệnh vờ vệt, hay thêu dệt! thì hãy cô 
găng can đảm, khuât phục băng công phu là chuyên hóa 
nó thành tính đứng đăn, trung thực. 


Thay vì bắt trị về bệnh nóng nây, sân hận, tham lam! Thì 
hãy cô găng can đảm, khuât phục băng công phu là chuyên 
hóa nó thành tính bình thản, tươi mát, hài hòa và rộng rãi 
bố thí. 


Thay vì bắt trị về bệnh: ngạo mạn, ghen hét, tranh đua! 
Thì hãy cố gắng, can đảm khuất phục bằng công phu là 
chuyển hóa nó thành tính khiêm cung học hỏi, luôn tán 
dương khi thấy những ai tốt và thành công hơn mình. 


Thay vì bất trị về bệnh: Che dấu, ích kỷ, hiểm độc, ưa thị 
phi và thích nói xấu! thì hãy cố găng can đảm khuất phục 
bằng công phu là chuyên hóa nó thành tính: rộng rãi, cởi 
mở, luôn luôn giúp đỡ người một cách tận tình, bỏ ngoài 
tai mọi chuyện thị phi và luôn khen ngợi tất cả những gì 
tốt đẹp của mọi người. 


220 


Bất Trị 


Riêng về Đạo Pháp: 


Thay vì bắt trị về bệnh lười tập trung, nên đã để Tâm mình 
buông thả hư hỏng, tán loạn! rồi chạy theo, và thi hành mãi 
không ngừng với những tập khí thói hư, tật xấu ấy... thì nay hãy 
cô găng, can đảm, khuất phục chúng bằng công phu, để đưa Tán 
Loạn Tâm â ấy về Nhất Tâm, tức Đơn Tâm là “Chân Như Niệm”! 
thì dù chăng muốn cũng sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. 


Chung qui là: “Duy Tâm sở hiện” do chính chúng ta muốn 
sao thì được vậy: Giỏi hay dốt, siêng hay lười, tốt hay xấu, thành 
Phật hay thành ma cũng đều do cái Tâm của mình mà thôi! vì 
vậy bất cứ là ai biết: “Hỗ thẹn” mà tu tỉnh! thì cũng đều tiến tới 
chân lý giải thoát Luân Hồi Sinh Tử cả. 


221 


Bắt Trị 


Sạch Cả Ngoài, Trong 


Lếch thếch, lôi thôi thấy tội rôi 

Ôi chao! Bê bộn, thảm thương ôi! 
Bản ngoài là tất trong cùng bản 
Bẩn vật, bẩn người, bẩn mọi nơi.. 
Nhơ bần thể này, thật khổ thôi 

Sau đây khổ cảnh, khó xa rời! 

Đẹp xinh, thanh sạch, cân tỉnh tiễn 
Sạch cả trong, ngoài, tột thánh thơi 
Sạch cả trong, ngoài là thấy Đạo 
Niết Bàn, Tịnh Độ đây người ơi! 


222 


Bắt Trị 


Sđn Sĩ 


Khi sán sĩ, quả ta hơn thú dữ 

Mắng thét vang, nạt nộ, rụng rung trời 
Lửa tự đối, mắt hung rực từng hôi 
Tưởng người sợ, thiên lôi đà quỳ) gồi 


Lúc sân sỉ, sợ gì không làm tới 
Mặc ai cười và mặc cả ai khinh 
Xá chỉ gì, trí tuệ với tứ sinh 

Lý trí loạn, ta mất ta chẳng chối 


Ta mắt ta, ta không còn kịp hồi 
Mất ta rồi, ta chìn đắm tử sinh 

Ta ngu sỉ, ta nào sợ điêu linh 

Ta gào thét, đớn đau trong ngục tôi 


Ôi hóa ngục! Ôi hãi hùng khiếp đảm! 
Nó gan Ì, chẳng sợ tiếng ta than 

Nó đất ta, ta hét đến cổ khan 

Nó đâu biết, là ta đây thật thảm 


223 


Bắt Trị 


Nói Xáu 


Em nói xấu người, bất tịnh chính miệng em 
Người chưa thấy xấu, mà em đã lọ lem! 
Tưởng đập người xuống, là em tăng thêm giá 
Sao vạch áo, đưa lưng, cho thiên hạ xem? 


Người tư cách, tài danh, em thấy ghen ghen 
Ai đạo đức, giầu sang, em càng thêm thèm 

Sắc, danh, tài, nhân quả vun trông nhiều kiếp... 
Nói xấu, làm sao ảnh hưởng được đâu em? 


Chấp nhận đi em,em có phận đừng quên 
Rảng tu tâm, dưỡng tính, có ngày, có phen 
Muôn hưởng phúc báu, ô nào đâu có khó! 
Khó chăng là, em hải địch thực hoa sen 


224 


Bắt Trị 


Thâm Hiểm 


Đừng thâm trầm, đừng đây nham hiểm 
Cởi mở ẩi, nhẹ nỗi đảo điên 

Cõi ảo mộng đã lắm trụ phiên! 

Đừng chấp chứa nổi niềm cay đắng 


Mở lòng rộng, đón chào mưa nắng 
Từ bi tâm trọn vẹn, vô biên 

Dang vòng tay ôm trọn mọi miễn 
Người hay vật với ta động thể 


225 


Bắt Trị 


Bệnh Hà Tiện 


Hỏi chết ẩi, mang chỉ ngoài cái nghiệp? 
Dữ lôi ta xuống, thiện nghiệp đưa lên 
Vợ chồng, con cháu, danh tài kê bên... 
Đem chăng được, chỉ mình tôi vĩnh biệt 


Có khi nào dám, giúp người, gây phúc? 
Đã bao giò, bố thí, tạo thiện duyên? 
Toan tính, so đo, luấn quần, đảo điên 
Ôi keo kiết, suốt cuộc đời hà tiện! 


Mai hậu, kiếp, đời, đói khổ triển miên... 
Bệnh kiết keo, sao tránh khỏi lụy phiên 
Hà tiện nhân, tạo quả sau nghèo mạt 
Nhân quả nào sai, tự chuốc oan khiêm! 


226 


Bắt Trị 


Nhán Quả 


Ích lỷ, ghét ghen, để làm chỉ? 
Tranh đua cho lắm, ích lợi gì 
Phúc báu của ai, người nấy hưởng 
Nhân quả nào sai, dù nửa lï 


Đồ ky, ghét ghen, lệ ướt mỉ 

Tôi chỉ đây đọa mình một khi 

Nhân quả tương ưng, không sai chạy 
Hiểu rôi, ta quét sạch sẵu bỉ 


Hiểm tị, đấu tranh, bệnh mê sỉ 
Tự mình chuốc lấy chuyện thị phi 
Vô tình, ta tạo thêm nghiệp dữ 
Thôi mắt mở rồi, hãy từ bi 


227 


Bắt Trị 


Ghen 


Khi đang Ghen ta như người mất trí 
Lông lộn quay cuông như đất lỏ, trời long 
Gào thét vang âm như thú dữ hung hăng 
Khiến người coi nhẹ, còn lòng ta tan tác! 


Người sâu sắc không ghen, tuông, hận, oán 
Ai hơn ta là đã có nguyên nhân 

Họ đã Tu, đã gian khổ bội phân 

Nhân trước gieo, thì đời nay sẽ gặt 


Người sâu sắc hiểu Nhân Duyên, Nghiêp Báo 
Chấp nhận thôi và Tu Sửa Nghiệp Nhân 

Mọi oán án, mọi ngang trải, nợ nân 

Không đời này cũng đo bao đời trước 


Mọi mất mát, mọi kém thua muốn vượt 
Đừng than trời, trách đất, giận, hờn, ghen 
Ta càng ghen, người càng tiễn hơn lên 
Cảng căm hận, người càng lên tột đỉnh 


Tự quay lại, tự phanh phui, quản xét 
Tự sám, tự chùa bao tội lỗi vô minh 
Chỉ Tu thôi, tự hỏi “Ai là mình?” 
Khi kiếm ra là trăng thanh tự hiện 


228 


Bất Khuất 


Bắt Khuất có nghĩa đã không chịu đầu hàng, mà ngược 
lại còn khuât phục mọi chông gai, bão tô... tức vượt được mọi 
khó khăn mà không hê nản lòng thôi chí! 


Bất Khuất ở đây không phải là cái bản ngã điên đảo 
ngạo mạn, bướng bỉnh, luôn lý sự của Tâm Thức: đầy ích kỷ, 
thích thắng/thua, yêu/ghét, hờn ghen, tranh dành đề rồi kết quả 
dễ đi đến chiến tranh đồ máu! 


Người có tâm trí bất khuất đúng nghĩa thì luôn có lòng 
tự tin, rất can đảm, rất kiên trì, dũng mãnh; sẵn sàng hy sinh 
thân mình và hy sinh mọi liên hệ về danh, tài, ái dục... nên mọi 
sự việc đều dễ thành công. 


Đúng thế, muôn sự ở đời mà dễ thành công đều không 
ngoài Tính Bât Khuât! Nó bao gôm mọi đức tính vừa kê... cho 
nên: 

Người có nghĩa khí bất khuất sẽ không bao giờ lười biếng, 

chán nản. 
Người có nghĩa khí bắt khuất đã sẵn sàng buông hết vạn 
sự... thì có bao giờ đê ý đên những chuyện thị phi, nịnh 
bợ! nghĩa là người ây không hê châp chước, nên dê tiên 
tới cái “Vô Sở Trụ” là Tính không dính mặc bât cứ cái gì. 
Người có nghĩa khí bất khuất đã coi nhẹ cái chết, thì còn 
sợ gì mọi chướng ngại ở đời. 


229 


Bắt Khuất 


Người có nghĩa khí bất khuất còn dễ khuất phục mọi 
người vì: tính kiên trì, hy sinh, can đảm, và không coi 
nặng vấn đề vật chất, nghĩa là không màng tư lợi cá 
nhân... khiến người người kính trọng và mến phục. 


Về Đạo Pháp: 


Người có nghĩa khí bất khuất cũng dễ khuất phục chính 
mình, để điều phục cái Tâm Vọng Tưởng Biên Kiến, do đó dễ 
thành tựu về Phật Pháp! cho nên đức hạnh càng vẹn toàn, vì 
những cái quí báu nhất như thân mạng, tiền tài, danh vọng... mà 
người ấy còn buông xả được hết, huống gì những thói hư, tật 
xấu tầm thường của Thân Tâm mình lại không bỏ được! 


Bởi thế đức tính Bất Khuất rất cần cho mọi người; hầu 
hết chúng ta rất yếu đuối, không tự tin, thích ý lại, và nếu không 
có cái gì để bám víu... thì dễ thối chí, dễ nản lòng, dễ buông 
xuôi, đề rồi muốn ra sao thì ra! Bản tính bất lực ấy không phải 
ai cũng có, nhưng hầu như đa số chúng ta hay nhút nhát, e đè 
cho nên: 


Chưa làm đã sợ 
Chưa tiên đãlùi , 
Chưa thử đã nghĩ đên thât bại... 


Tất cả cũng chỉ vì Tính tự tỉ mặc cảm quá nhiêu, nên 
chúng ta đã tự đánh giá trị của mình quá thấp! đến nỗi chỉ nhìn 
xuống mà ít bao giờ dám ngước mặt lên, mặc dầu trong lòng 
cũng đầy tham vọng, khao khát mọi sự thành công để mở mày, 
mở mặt với đời. 


Thật ra thì ai cũng như ai, sức sống bình đăng đồng đều, 
trong mỗi con người! và ai cũng có “Phật Tâm”, nên đều thấy 
biết rõ ràng trong mọi khía cạnh của thân tâm mình... chỉ hiềm 
một nỗi là chúng ta có dám tự kiểm soát, và lên án chính mình 
không? Để tự trừng phạt mình, tự sửa chữa mọi sai lầm của cá 
nhân mình, ngõ hầu tiễn tới mục đích mà mình mong muốn về 
Đời cũng như về Đạo. 


230 


Bắt Khuất 


ĐỀ trau dôỗi, rèn luyện cho mình có tính Bất Khuất, thì 
chúng ta nên dùng một trong những phương tiện sau đây làm 
công phu như: Tham Thiền là Tham Thoại Đầu, Tham Công Án, 
hay Niệm Phật, hay Trì Chú. 


Nếu xét thấy mình quá luời biếng: thì hãy tự mắng mình, 
tự hô thẹn đê can đảm vùng lên mà bât khuât cái tính lười 
biêng ây. 


Nếu thấy mình yếu đuối, nhát nhúa, lại nóng nây, không 
có nghị lực, không tự tin: thì với công phu, hãy thực tập 
một cách siêng năng, kiên trì để bất khuất cái tính yếu 
đuối, nhát nhúa, bất lực và không tự tin đó. 


Với Tính Bất Khuất sẵn có nghị lực, can trường, hy sinh, 
có gắng ấy... chúng ta sẽ phá hủy được tính lười biếng, chán 
nản, cô đơn, ý lại, và mọi mặc cảm v.v... để tiến tới sự thành 
công trọn vẹn trong mọi sự, mọi việc về Đời, về Đạo, dù là 
những việc khó khăn, gian truân tới đâu? chúng ta vẫn không 
đầu hàng mà cứ cố gắng đề bất khuất nó. 


Nếu thực hành được đúng như vậy, thì chính chúng ta 
cũng phải sừng sờ, vui mừng không thê tả! về sự tiến triển 
muôn mặt vê Đời, về Đạo... Mặc dù là nhân quả bao đời của 
tất cả mọi người đã an bài trong: giỏi/dốt, xấu/đẹp, sang/hèn... 
nhưng vi diệu thay! Có tu là sẽ có chuyển: Nếu đã có cô gắng, 
đã có sự bất khuất không ngừng về muôn điều, muôn sự, như 
thế! Là đã tự động đang tu hành, đang tỉnh tấn, đang chuyên 
hóa... và đương nhiên mọi sự đỗ đạt thành danh ở đời, và ngay 
cả việc thành tựu về Đạo Pháp cũng sẽ phải được toại nguyện. 


231 


Bắt Khuất 


GIới 


Người chân tu, thường hằng trì, giữ giới 
Chẳng xa rời, dù mửa bước chân thôi 
Giới soi đường, thắp sáng khắp muôn nơi 
Giới mắt sáng, dẫn kẻ mù ra khỏi tôi 

Giới tịch tĩnh, khiết tỉnh trong mọi lối 
Giới địa bàn, cứu kẻ lạc ngoài khơi 

Giới bản đồ rốt ráo quá ai ơi! 

Giới là Phật, tiếp chúng sinh về Tuyệt Đối 


232 


Bắt Khuất 


Biết Gì? 


Cứ tưởng mình biết, hóa chẳng biết gì 
Cứ tưởng mình giỏi, thì ra mê sỉ 

Vọng tưởng đó mà, tranh đua tang tóc! 
Thôi thật khiêm cung, học hết mê đi 


Học đến bao giờ cho hết mê sỉ? 
Không dễ gì đâu, muôn vàn điều học 
Học đời, học đạo, học mãi, học gì? 
Học đến khi nào lệ hết thấm mỉ 


Tự hỏi vì sao lệ ướt khóe mỉ? 

Chỉ vì nghiệp dữ, cải nghiệp mê sỉ 
Cái nghiệp sỉ này, luân hồi sinh tử 
Làm sao không học, cho hết mê đi 


233 


Bắt Khuất 


Ta Và Người 
(Năng và Sở) 


Không phân biệt, nào người với ta 
Không năng, không sở hãy vị tha 
Chớ xào xáo, nôi da nấu thịt 

Chớ xẻ chia, làm bảy, làm ba 


Một đất tâm, thể cùng một nhà 
Một vâng trăng, mà chia hai, ba 
Cái này của người, cái kia của tfal! 
Hỏi thân ta, giữ được đâu mà? 


Vậy: cải gì gọi là của ta? 
Chông ta, vợ ta, con chắu ta 
Xe ta, nhà ta, đất nước ta 
Cảng nhận của ta, càng xa ta! 


Tám phân biệt, bận rộn thật tôi ẩa 
Phán tích đêm ngày, thêu dệt vọng ma 
Cảng phán biệt, lại càng thêm ích kỷ 
Để âm buông lung, sinh tử khó qua! 


Cùng một đất tâm, thể cùng một nhà 
Thôi ngưng phán biệt, của người, của ta 
Hoán chuyển Thức Tâm, ổ Tâm ý Thức 
Linh Diệu là đây, chẳng gân, chẳng xa 


234 


Phóng Sinh 


Một mái âm gia đình riêng nho nhỏ, đôi khi còn gọi là tổ 
ấm gia đình nữa. Trong tô ấm ấy có cha mẹ, vợ chồng, CON cái... 
Sự sum họp sống chung trong tình thương yêu lẫn nhau như thế 
gọi là hạnh phúc gia đình. 


Chúng ta trân quí nhau, trân quí cái hạnh phúc thiêng 
liêng của gia đình mình: trên kính, dưới nhường, đắng cay, ngọt 
bùi, phúc cùng hưởng, họa cùng đau! cùng học hỏi tính tấn, cùng 
bao bọc hy sinh cho nhau và cùng cô găng chu toàn, cũng như 
bảo vệ nhau về mọi mặt để bảo tồn mãi cái hạnh phúc gia đình 
riêng tư đó. 


Nhưng nếu có những tai biến, hoạn nạn xảy ra; hoặc 
có những hoàn cảnh không hay phải chia lìa; hoặc trong gia 
đình có ai chết là chúng ta lâm ngay vào cảnh kẻ mất người còn, 
biệt ly tan tác! thì ai lại không khóc lóc, đau thương, cô đơn, và 
buồn thảm. 


Với loài người là như thế, thì với loài vật cũng chẳng khác 
gì! Chúng cũng có tình cảm, cũng thương yêu, cũng biệt hy sinh, 
đùm bọc, bảo vệ nhau và cũng có bôn phận trách nhiệm với 
nhau. 


Nếu chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy: 


Cảnh gà mẹ phồng mang, dương cánh bao bọc đàn gà con 
khi thây diều hâu đến bắt con mình! 


Cảnh chó mẹ gầm gừ thật dữ dẫn nếu có ai đụng đến chó 
con của nói 


235 


Phóng Sinh 


Cảnh một tô chim ríu rít, hạnh phúc ấm êm.. . Hàng ngày 
chim bố và chim mẹ thay phiên nhau đi kiếm môi về 
nuôi mớm đàn chim con. Nhưng rồi có tai biến, các chim 
con bị bắt, tổ chim tan tành! Trước cảnh tang thương â Ấy, 
chim bố và chim mẹ về nhớn nhác, ngỡ ngàng... cứ bay 
lòng vòng quanh quần mãi để lùng kiếm và réo gọi các 
chim con. Chúng gọi thất thanh! Chúng gọi thảm thiết! 
Tiếng chim như khóc lóc, như than van, như đứt ruột, 
đứt gan! Cứ thế quần quanh mãi nơi tô chim bị phá hủy 
và mắt con. 


Rồi đến độ quá đau thương, chim mẹ chết! Chim bố lẻ 
loi, lạc lõng, cô đơn một mình, nhưng vẫn không rời chỗ 
ấy. Suốt ngày đêm xảo xạc, héo hắt, xác xơ; hót lên 
những tiếng hót cô đơn, não nùng, bi thương nhất, và 
cuối cùng chim bố cũng lại chết theo chim mẹ và các 
chim con! 


Thật là cảm động, đáng kính trọng và đáng ca tụng biết 
bao về tình thương yêu gia đình giữa vợ chồng, con cái quá ư là 
thắm thiết và thiêng liêng đến như vậy của loài vật! 


Ấy thế mà sao chúng ta nỡ nào ăn uống no say bằng 
những thân mạng của thú vật như: qua những đám cưới, đám 
ma, giỗ tết, sinh nhật, thượng thọ, thăng quan tiến chức, tiệc 
tùng này nọ... 


Và chúng ta nỡ nào vui sướng, hạnh phúc, khoái khẩu 
bằng những máu đồ thịt rơi, với những tiếng hú hãi hùng, tiếng 
kêu khóc vì đớn đau kinh hoàng đến cùng tột của những con vật 
vô tội kia, không có một chút tự vệ! Không có một aI đoái hoài, 
che chở, xót thương... Chúng đang bị bắt nạt, đang bị giết đề 
làm thức ăn nuôi sinh mạng loài người. Nhưng loài người quá 
ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình mà quên đi cảnh cha lìa 
con, vợ lìa chồng, xảy đàn, tan nghé của những con vật đáng 
thương này! 


236 


Phóng Sinh 


Vậy mà sao chúng ta vẫn mê sảng vui cười với những lời 
chúc tụng không ngớt: Nào là sự báo hiếu tạ ơn, nào là mừng 
này, mừng nọ qua những bữa tiệc linh đình bằng toàn thân mạng 
của những con vật tội nghiệp đó! Chúng ta liên hoan, nhảy nhót 
với nhau. Càng yêu thương nhau nhiều thì lại càng tiếp cho nhau 
ăn thật nhiều những miêng ngon, chính là thân thê của những 
sinh vật bị uy hiếp, hy sinh một cách hết sức vô lý ấy. 


Còn rất nhiều cái phi lý dã man độc ác khác. Có nhiều 
người mê tín dị đoan đã đem giết những con vật vô tội như: trâu, 
bò, lợn, gà, chim, cá v.v... làm vật cúng tế, đút lót cho các vị 
thần thánh như thần sông, thần núi, thần nước, thần lửa... để xin 
tha mạng sống của mình, bằng cách thay thế bằng thân mạng của 
những con vật. 


Và có nhiêu người bảo răng: “Phải giêt những con vật đê 
trao đổi” mới có thê xin được: 


Mưa thuận gió hòa 
Mùa màng tươi tốt 

Của cải như nước 

Giàu sang lâu bền 
Mạng sông trường thọ... 


Hiện nay, vẫn nhan nhản khắp mọi nơi, mọi chỗ, ở một số 
quốc gia Á Đông, và ở ngay đây người ta vẫn đang bẫy, đang 
bắt, đang lưới, đang mua bán súc vật, chim muông, cua cá. Dùng 
thân phận của những con vật này mà “phóng sinh” để cầu an, cầu 
phúc, câu hòa bình, cầu tai qua nạn khỏi, cầu tiêu trừ tật bệnh, 
cầu tăng thêm tuổi thọ đề sống lâu... 


Những hành động này hoàn toàn vô minh, thiếu suy xét, 
không hợp lý, không hợp sự, và không hợp đạo đức! 


237 


Phóng Sinh 


Hỏi răng: 
Có ai muôn những tai nạn và sự chêt chóc như: 


Bị bắt bớ, bị giăng bẫy, bị đem đi bán cho người ta ăn thịt 
như các loài muông thú đang bị hàng ngày không? 


Có ai muốn cảnh mất nhà, mắt tổ âm, mất nơi trú ân như 
những tô chim đang bị phá hủy không? 


Có ai muôn cảnh vợ chông, con cái bị chia lìa, gia đình 
tan nát như cảnh huông của thú rừng, của chìm chóc 
không? 


Có ai muốn bị giết để thế mạng, để làm vật cúng tế và 
làm thức ăn như muôn loài thú vật đang bị hy sinh từng 
giây, từng phút không? 


Dĩ nhiên là không ai muốn những sự thống khổ như vậy! 
Dù là loài người hay loài thú, chăng ai không tham sống, sợ chết! 
Chăng ai không trân quí và bảo vệ một cách tối đa cho bản thân, 
cùng những gì thuộc về mình, vì đó là cái hạnh phúc của mình và 
của riêng gia đình mình. 


Chúng ta vô minh chỉ vì tư lợi cho bản ngã, đã thích ăn 
ngon nhưng lại đê hèn đô tội cho Chúa với câu: 
“Vật Dưỡng Sinh” 

Trong khi hình ảnh Chúa nâng niu, thương yêu bồng từng 
con cừu, thì câu nói đó chắc chăn không phải là của Chúa rôi! 

Cũng như trong Kinh, Đức Phật dạy: 

*Ai gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy” 

Nghiệp lành hay nghiệp đữ đều do chính chúng ta tự tạo, 

thì cũng chính chúng ta phải tự gánh lây! Không một ai có thê 


gánh hộ cho mình. Cho nên đã tự cột thì cũng tự mình phải cởi. 
Vậy làm sao mà bắt thú vật thê mạng, chịu tội cho mình được? 


238 


Phóng Sinh 


Làm như thế đã chẳng được gì, mà còn bị cái tội giết mạng thì 
phải đên mạng là lẽ tự nhiên! 


Do đó, việc phóng sinh muông thú, chim chóc thì cũng 
vậy! Dĩ nhiên là chăng được gì mà còn bị cái nghiệp dữ là làm 
xây đàn tan nghé, chia vợ rẽ chồng chúng. Làm con cái chúng 
lạc lõng bơ vơ. Làm gia đình chúng bị chia ly tan nát! Việc làm 
như vậy mà bảo là Phóng Sinh cho chúng, làm ơn làm phúc cho 
chúng nghĩa là sao? Người ta đang tự do ở trong rừng: hạnh 
phúc âm êm, vợ vợ, chồng chồng, con cái ríu rít trong tổ ấm.. 
thì mình đi săn, đi bắt rồi đem bỏ tù, đem nhốt “người ta” tiếng 
lồng, trong chậu! Chật chội, nghẹt thở và đói khát để chờ đợi có 
người mua, rồi lại phải chờ đợi ngày giờ được đem đi thả! 


Ôi! Có khi chưa được thả thì đã chết vì nghẹt thở, vì chật 
chội, vì quá đông... 

Mà cho dù có được thả thì cũng đã lạc đàn, lạc tô rồi, biết 
nơi đâu mà vê! 


Như thế thì hỏi rằng đã Phóng Sinh cho ai Và liệu có 
chút phúc đức nào không? Hay ngược lại, toàn là tạo ác nghiệp 
đê rồi phải trả quả: 


“Gieo gió thì phải gặt bão” 
Đó là lẽ công bằng nhất, không sao tránh khỏi được! 
Thật ra, làm những việc ngớ ngắn, tội lỗi ấy chỉ vì chúng 
ta sông trong thê giới nhị biên với cái tâm thức phân biệt của 
mình lúc nào cũng: 


Sang - Hèn 
Cao - Thâp 
Giỏi - Dôt 
Nên chúng ta đã tự: 
Coi trọng thân mạng mình quá mức mà khinh khi 
thân mạng súc sinh. 


239 


Phóng Sinh 


Tự đặt mình ở một địa vị quá cao, còn loài vật thì 
quá thập. 


Tự tôn vinh mình là cao sang, còn súc vật thì hèn hạ. 
Tự nghĩ mình là giỏi giang, còn súc sinh thì ngu dốt. 


Do đó, mà cái tính ích kỷ, ngạo mạn ngày càng tăng 
trưởng nên đã ác độc đến nỗi: giết hại chúng, ăn cướp mạng 
sông của chúng để nuôi mạng sống của mình; rồi lại mưu mô 
thủ đoạn dùng thân mạng của chúng đề thủ lợi! mua bán và làm 
vật đôi chác cho những ai cần thế mạng, cần thức ăn để nuôi 
mạng sống, cần vật đút lót để mà xin xỏ đủ điều... 


Khi đã thấu rõ vấn đề thì chúng ta: 

Không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm thức ăn nữa. 
Không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm đồ cúng tế đề 
đên ơn đáp nghĩa hay thê mạng nữa. 

Không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm tiệc tùng, ăn 
mừng này nọ nữa. 

Không nỡ nào dùng thân mạng chúng làm vật hy sinh đề 
trao đôi, khấn khứa, đút lót, xin xỏ đủ điều nữa. 

Và cũng không còn nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm 
việc Phóng Sinh đê câu phước, câu tuôi thọ, câu hòa bình, 
câu hêt bệnh tật, câu tiêu tai nghiệp chướng nữa. 


Nếu làm được như vậy thì: 


Ngoài chợ, trong tiệm ăn không còn ai mua bán thân 
mạng ai nữa! Và việc đi săn băn, đi lưới, đi bây cũng 
tự ngừng. 


Khi chúng ta không sát sinh nữa thì tuổi thọ tự tăng, 
phúc đức tự tới. 


240 


Phóng Sinh 


Nếu chúng ta đóng cửa được tất cả các lò sát sinh hàng 
loạt ấy đi, thì tự nhiên có hòa bình, không còn chiến tranh và con 
người cũng không còn phải chết hàng loạt vì chiến tranh nữa. Sở 
dĩ có chiến tranh là bởi nhân quả nghiệp báo! của sự sát hại sinh 
linh tập thể vẫn đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trong những 
lò sát sinh ở khắp mọi nơi, mọi chỗ và mọi quốc gia.. 


Tóm lại, chỉ việc ngưng phóng sinh và sát sinh là chúng ta: 


Tự cởi được ác nghiệp! 
Tự tiêu tai nghiệp chướng! 
Tự tăng tuổi thọ! 

Tự động hòa bình! 

Tự có an lạc! 


Và không còn cần phải đi cầu đông, cầu tây để đút lót, 


để lạy van, để xin xỏ mà bị lọt vào vòng mê tín dị đoan để tự tạo 
nghiệp dữ! 


241 


Phóng Sinh 


Từ B¡ Và Giá Trị Bình Đẳng 


Từ bi với muôn loài 
Không sát sinh, hại ai 
Gia súc chính là bạn 
Phụ giúp chúng ta hoài 


Em trân quí mọi loài 
Chẳng thiên vị một ai 
Dù cỏ, cây, đất đá 
Lợi ích có thua ai? 


Xứ mạng trĩu đôi vai 
Bình đẳng ai hơn ai 
Chúng ta đêu như thế 
Vượt Nhị Biên ẩđung/sai. 


242 


Để: 


Phóng Sinh 


Ăn Chay 


Từ bi thương yêu em ăn chay 

Để súc sinh đỡ cảnh đọa đầy 

Dây dụa, thất thanh vì đồ máu 
Than khóc, kinh hoàng nào ai hay! 


Từ bi thương yêu em ăn chay 

Miệng không tanh, vấy máu vơi đầy 
Bao tử không là mô chôn gia súc 

Thân tâm này thanh tịnh tuyệt vời thay 


Từ bi thương yêu em ăn chay 

Để hôi đi bao kiếp đọa đây 

Thân mạng trả vay bằng Xương máu 
Lục Đạo luân hồi bao đắng cay 


243 


Phóng Sinh 


Lễ Tạ Ơn Băng Gà Tây 


Dùng thân mạng của những vị Gà Tây vô tội 
Để tạ ơn nhau, tạ đất, tạ trời 

Tạ bằng mạng sống với máu đỏ thịt rơi 

Của những chú gà đơn côi và yếu đuối 


Lưỡi dao cứa cổ, ôi! Địa ngục là đây 

Xô vào: 

Phòng hơi ngạt, thôi rồi! Thân phận Gà Tây 
Mặc ai dãy dụa, mặc ai đớn đau, hận uất! 
Mặc ai than van, mặc ai nước mắt vơi đây! 


244 


AI đem: 


Vì: 


Phóng Sinh 


Ôi hãi hùng! Chẳng bút nào mà tả xiết 
Ôi kinh hòang! Nếu ta là địa vị Gà Tây 
Địa ngục nơi đâu? Hay chính tại nơi đây 
Máu đồ, thịt rơi mà ân đên, nghĩa trả? 


Muôn loài vật, chẳng một ai không muốn sống 
Chẳng có một ai muôn dâng mạng cho ai 

Ÿ mạnh, hiếp yếu, hành động ấy thật sai 

“Sức Sống Bình Đẳng ” ở ngay trong muôn loài 


245 


Phóng Sinh 


Sự thật muôn đời, vẫn cứ là sự thật 

Ai làm nấy chịu, tội lỗi ngập trời này 

Dùng mạng thân ai, đem đên tạ thật chẳng hay 
Ác độc nhường ấy, hỏi trời nào dám chứng? 


Nên tảng đạo đức là chân của hạnh phúc 
Chân thật, hợp lý là nghĩa của đên ơn 

Đem của, công mình hiến tặng tuyệt diệu hơn 
Của người, phúc ta làm sao mà phải “Đạo ” 


246 


Phóng Sinh 





Chim (Nhiếp Ảnh Gia Phí Văn Trung) 


247 


Phóng Sinh 





Chim (Nhiếp Ảnh Gia Phí Văn Trung) 


248 


Cách Phóng Sinh 


Phóng Sinh có rất nhiều cách: 


Có những cách mê mờ, ngu muội làm đau đớn cho nhau, 
làm tan cửa nát nhà, làm xảy đàn tan nghé, làm cha lìa con, vợ 
lia chồng, và con cái bơ vơ! Đó là cách đi mua, đi bắt, đi săn, đi 
lưới, đi bẫy thú rừng, chim muông về đề “phóng sinh”! 


Và cũng có những cách phóng sinh thật tuyệt vời, đúng 
chính pháp. Một công mà được đôi việc là vừa lợi mình, vừa lợi 
người, cũng là tự độ mình và tha độ chúng sinh. 


Sau đây là một vài cách Phóng Sinh vừa lợi mình vừa lợi 
người mà không làm thiệt hại, khô đau cho a1: 


1. Cách Phóng Sinh thứ nhất là tùy cơ ứng biến sao cho hợp 
lý, hợp tình, thí dụ: 

Khi thấy đàn kiến bị lụt thì vớt 
Khi thây cua cá mắc lưới thì gỡ 
Khi thây thú rừng mắc bây thì thả... 

2. Cách Phóng Sinh thứ hai là ăn chay càng nhiều càng tốt, 
đó là cách Phóng Sinh trực tiếp nhất. Ăn chay một miếng 
là tha mạng sông một sinh vật, ăn chay hai miếng là tha 
mạng sông hai sinh vật... Cách Phóng Sinh này giúp 
chúng ta: 

Tuổi thọ được tăng vì “không sát sinh” 
Phúc đức tăng trưởng vì có lòng từ bị “Phóng sinh” 


Do đó mà thân tâm thường thanh tịnh và tự động có an lạc. 


249 


Cách Phóng Sinh 


3. Cách Phóng Sinh thứ ba là học hỏi mà tu sửa thân 
tâm, buông bỏ mọi thói hư tật xấu... để Phóng Sinh 
chính mình ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta vì 
quá vô minh với cái Tâm Thức Nhị Biên lúc nào 
cũng: thật/giả, phả1/trái, thiệt/hơn, đẹp/xấu, giỏi/dốt, 
thắng/thua, v.v.. cho nên có sinh, có tử và cũng bởi 
vô minh mới tư lợi để thỏa mãn cho bản ngã (ức 1à 
có lợi cho bản Thân mình) nên cái gì tốt, cái gì hay, cái 
gì có lợi là vơ hết vào cho mình! do đó cứ nhằm mắt 
mà làm bừa, dù biết rằng cái công việc làm đó sẽ: hại 
mình, hại người, và sự việc này có thê đi đến kết quả 
là tan hoang thảm khốc nhất cũng mặc... Chung qui 
chỉ vì yêu thương, trân quí thân mình và những gì 
thuộc về mình quá mức! Cho nên lúc nào cũng tư lợi 
và bảo vệ nó đến cùng tột dù có phải chết sống. 


Vì thế mà càng ngày càng tham lam đủ mọi thứ: 


Tham tiền tài 
Tham danh vọng 
Tham quyền hành 
Tham ái dục 
Tham ăn 

Tham ngủ... 


Và cũng bởi quá tham lam như thế, nên lúc nào cũng: 
quỷ quyệt, ăn gian, nói dối, ích kỷ, phét ghen, mưu mô, thủ 
đoạn, đầu tranh, để mà vơ vét cho thật nhiều đến nỗi không còn 
biết thế nào là vừa, là đủ nữa... Rồi tham không được thì sân 
hận, thù hẳn, ghen tuông, ghét bỏi Còn nêu tham được thì tự 
kiêu, ngạo mạn, và coi đời bằng nửa con mắt. Đó là những 
nguyên nhân nhốt chúng ta mãi trong luân hồi sinh tử. 


Những ai gàn dở, bướng bính, cố chấp với những thành 
kiên không thê nào thay đôi được! Thì người ây đã tự tạo, tự 
chiêu cảm cho chính mình một dòng nghiệp lực đê tự trói, tự 


250 


Cách Phóng Sinh 


đầy đọa khổ đau, tự nguyện, tự đưa, và tự nhốt mình vào vòng 
sinh tử... 


Những ai khôn ngoan hơn, vì đã tu nhiều đời nên khá 
thấm nhuần Đạo Pháp. Nay được gặp Phật Pháp thì nhận ra liền, 
chẳng còn chút nào nghi ngờ nên họ cứ tỉnh tắn mãi, để tiến tới 
chân lý giải thoát một cách dễ dàng. Những vị này thì dĩ nhiên 
là vô minh mỏng, rất thông minh, do đó dễ nhận chân, cũng dễ 
buông xả để mà Phóng Sinh cho chính mình ra khỏi vòng sinh 
tử luân hồi vô lý ấy! 


Các vị này lúc nào cũng Phóng Sinh cho mình và cho 
người trong từng giây, từng phút, từng sát na. Bởi thế, đù muốn 
hay không đương nhiên họ vẫn đang trên con đường Bồ Tát Đạo, 
là đang phá ngã chấp và pháp chấp đến tận cùng. Cho nên mọi 
hành động, mọi lời nói đều hoàn hảo; không có chút sơ hở nào. 
Đấy mới đúng chân nghĩa của thực hành và ứng dụng “Bø La 
Mật”! vì vậy mà Thân Khẩu Ý, tức Thân Tâm (1à chính mình); và 
Thể Giới (ức là người và vũ trụ vạn vậ) đều tuyệt đối thanh tịnh. 


Quả đúng là: 

“Thực tướng, thực hành và thực dụng” 

Sau đây là phương pháp Phóng Sinh của các vị tu chân 
chính. Họ hành trì công phu không sơ hở, tức là giữ sao cho công 
phu thật miên mật, ngày cũng như đêm không gián đoạn nên việc 
Phóng Sinh thật là dê dàng. 

Những qui tắc của các Ngài là: 

Phóng Sinh chính mình, là Phóng Sinh cho người. 


Phóng Sinh là hỷ xả, tha thứ cho người, tức là hỷ xả, tha 
thứ cho chính mình. 


Phóng S¡nh là tự độ chính mình và cũng là tha độ chúng 
sinh. 


251 


Cách Phóng Sinh 


Tại sao Phóng Sinh chính mình là Phóng Sinh cho người? 


Khi đang hận thù ai thì tâm ta không thể an lạc được! Vì 
lúc nào tâm trạng cũng chĩu nặng những buồn đau. Và khổ nhất 
là khi phải tiếp xúc, làm việc với nhau hàng ngày thì nỗi đau 
buồn này làm sao mà tả cho xiết được... 


Nhưng với công phu, chúng ta sẽ dễ dàng hỷ xả để buông 
bỏ đi những oán thù vô ích ấy. Cái giây phút buông bỏ, là Tâm ta 
có sự hoan hỷ, hạnh phúc, và an lạc ngay lập tức! Đó là chúng ta 
tự Phóng Sinh cho chính mình, đồng thời cũng là Phóng Sinh 
cho người, vì người ấy đã được ta tha, không còn hận thù nữa thì: 


Đạo ở ngay đó, và trí tuệ từ bi cũng là ngay đó! 


Cũng như thế chúng ta buông bỏ đi những tập khí vừa hại 
mình lại hại người như: 


Tính tham lam hay ăn cắp chỉ vì thủ lợi 

Tính ngạo mạn vì tưởng mình hơn người 

Tính nham hiểm, ác độc thích hại người vì tranh dành, ích kỷ 
Tính ghét ghen, thủ đoạn, mưu mô chỉ vì thủ lợi và thỏa mãn 
cho tự ngã... 


Những tập khí này rất khó bỏ. Nói thì dễ, nhưng khi sự 
việc không được hài lòng xảy ra, thì tập khí thói hư lại được dịp 
bùng nỗ! Do đó chúng ta phải có công phu. Với công phu, chúng 
ta mới buông bỏ được chúng, và khi đã buông sạch những thói 
hư, tật xấu ấy thì Thân Tâm thanh tịnh ngay. Cũng là trực tiếp 
chúng ta đã đóng được các cửa Địa Ngục, Ngã Qui, Súc Sinh để 
mà Phóng Sinh chính mình! Đúng như Lục Tô Huệ Năng đã nói: 


“Tự Tâm Mê tức chúng sinh, Tự Tâm Ngộ tức Phật” 


252 


Cách Phóng Sinh 


Đề công phu được miên mật mà phóng sinh chính mình 
và người chúng ta đã săn có những phương tiện sau đây: 


Niệm Phật % Tham Công Án 
Thiên cv n 
Trì Chú Tham Thoại Đâu 


Hãy dùng một trong những phương tiện ấy làm công phu 
là chúng ta chuyển hóa được mọi tập khí, thói hư, tật xâu thành 
công phu. Khi công phu đã quen rồi, đã quá thuần thục rồi thì tự 
động công phu hiện hữu, không gián đoạn! dù chúng ta có muốn 
ngưng cũng chăng thể được. Vậy thì còn lo gì mọi hoang mang, 
mọi sợ hãi nữa. Khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi hoạn 
nạn cũng như lúc sắp lìa đời, lúc nào cũng giống như lúc nào, 
toàn là công phu và công phu... 


Công phu tự đối nội (tức đối với Tâm, Ý, và Ý Thức), và 
công phu tự đối ngoại (tức đối với Thân và Thế Giới) một cách 
thật vi tế, tuyệt vời. Công phu tự thanh lọc Thân Tâm đến độ siêu 
thanh tịnh, do đó mà Thức tự chuyển thành Trí. 

Và: 

“Công phu chính là Định Huệ, Định Huệ chính là công phu” 

Vì có công phu mà hòa đồng Thân Tâm, Thế Giới. 

Vì có công phu mà thâm nhập được cái vượt thời gian lẫn 

không gian. 

Vì có công phu mà khiêm cung, đức độ, tự đập ngã, đập 

pháp từng sát na đề học hỏi tỉnh tắn mãi không ngừng... 

Và cũng vì có công phu mà việc Phóng Sinh được hoàn 

toàn tuyệt đối. 


Chú ý: 
Rât nhiêu người hiệu lâm về chữ “Thiên” và 
“Tham Thiên”: 


Khi nói đến “Thiền” là chỉ nghĩ đến ngồi Thiền mà thôi! 
Nhưng không biệt răng, dù ngôi hay không ngôi lúc nào cũng 
vân “Tham Thiên” một cách thật miên mật. 


253 


Cách Phóng Sinh 


Theo Lai Quả Thiền Sư và Duy Lực Thiền Sư: 


Tham Thiền là kiêm cho mình một câu Công Án, hay 
một câu Thoại Đâu thật thích hợp, thí dụ: 


Công Án “A⁄U ” hay Công Án “ 7i Là Ai? ”.... 
Câu Thoại Đâu: “Khi chưa có Trời Đát Ta là cái gì? ” 
Hay Câu Thoại Đâu: “Miệm Phát là Ai `... 


Chỉ chọn một câu thôi, và cứ hỏi liên tục không ngừng 
nghỉ. Khi thì hỏi ra tiêng, khi thì hỏi thâm, suôt ngày đêm cả 
khi: ăn, ngủ, làm việc, nghỉ ngơi... 


Xin nhắc lại, đừng hiểu lầm tham thiền là ngôi thiền. Mà 
Tham là hỏi, hỏi để nghỉ. Có nghi thì sẽ có ngộ, tuy nhiên nếu 
chỉ tham thiền mà không ngồi thiền là vô cùng thiếu sót! Chúng 
ta rất cần ngôi, ngồi càng nhiều càng tốt, do lẽ đó mới có những 
buổi Nhiếp Tâm hai ngày, năm ngày, bẩy ngày. Đức Thích Ca 
còn phải ngồi bốn mươi chín ngày, thì chúng ta là gì mà không 
cần ngồi? Thường thì trong những buổi Nhiếp Tâm dễ có cơ hội 
“Ngộ”. 


Tham Thiền không dùng thức tâm phân biệt đi truy tìm 
(tìm hiểu, đoán mò để giải đáp câu hỏi), truy tìm chỉ là hồ nghi, 
là lọt vào tương đối! vì dùng trí óc để suy lường, tức thế gian 
pháp. Còn chính nghỉ thì chỉ cho ¿âm không hiểu, không biết chứ 
không cho tâm đi truy tìm là không dùng bộ óc, nên không lọt 
vào tương đối, tức xuất thế gian pháp. 


Vậy, tham là Hỏi. Dùng câu Công Án hay Thoại Đầu để 
“hỏi”. “Hỏi” một cách rõ ràng từng chữ, phải kiên trì mà “hỏi”; 
“Hỏi” bằng cả tám mươi bốn ngàn lỗ chân lông, và ba trăm sáu 
mươi cái xương trong thân mình, chứ không chỉ “Hỏi” bằng 
miệng là niệm Công Án! Chỉ cần chú tâm 100% mà “Hỏi”; 
không giải đãi, không nôn nóng thôi thúc, không mong cầu, dĩ 
nhiên là không hôn trầm! “Hỏi” mãi sẽ có nghỉ, nghỉ ñức không 
hiểu, càng không hiểu càng hỏi tiếp, dù vọng tưởng có bời bời 
nỗi lên cũng mặc nó, không cần đè nén hay cắt đứt nó. Cứ chú 


254 


Cách Phóng Sinh 


tâm vào Công Án mà “Hỏi” tới mãi. “Hỏi” không ngừng, để 
không bị gián đoạn câu hỏi ấy, là chúng ta sẽ có công phu miên 
mật. Công phu này tự quét sạch mọi vọng tưởng, /ự khởi nghỉ 
tình, chứ đừng cô tạo nghỉ tình. Khi nghi tình thành khối, tức đã 
đến được giai đoạn đầu sào trăm thước! thì cũng vẫn cứ tiếp tục 
mà tham và tham mãi... có nghĩa là zờ đầu sào trăm thước phải 
tiễn thêm một bước nữa thì tự động bộ óc sẽ tạm ngưng hoạt 
động, nhất niệm vô minh ngừng, cũng là lúc đã lìa được ý thức! 
Khối nghỉ này tự động sẽ phá vỡ Vô Thủy Vô Minh (tức là cái 
KHÔNG), còn gọi là căn bản vô minh, cũng là cội nguồn sinh 
tử. 


*_ Khi tham thiền trong tình trạng giải đãi, mơ hồ, là sự chú 
tâm tham thiền đã mất! Cái đang âm thẩm, lặng lẽ nhận 
ra ngay sự mất chú ý này, vì cái đang âm thẩm, lặng lẽ 
nhận ra ấy, lúc nào cũng hiện hữu, cho nên khi tham rõ 
từng chữ, hay tham mơ hồ, hay tham một cách giải đãi, nó 
đếu nhận ra cả! 


* Còn về “Niệm Phật” mà được tuyệt đối miên mật thì cũng 
sẽ tiến tới kết quả y như “Tham Thiền”! Tuy nhiên “Niệm 
Phật” thì không có “Nghi” vì đã có đối tượng là Phật Di 
Đà tiếp dẫn rồi! Niệm Phật, tức có Phật để niệm là hướng 
ngoại. Còn nếu muốn hướng nội để tìm xem cái người 
đang Niệm Phật là ai? thì chỉ việc tham hỏi câu: 


“Niệm Phật Là Ai?” 


Tham hỏi sao cho thật miên mật như đã nói ở trên, thì kết quả cũng 
sẽ như nhau, không có gì khác cả! 


255 


Cách Phóng Sinh 


Phương Cách Giải Thoát 


Tam tư ngàn pháp môn, khai ngộ chúng sinh 

Phương tiện Phật dạy, sao thoát khỏi điêu linh 

Vì nghiệp chướng, căn cơ, cao, thấp chẳng đông đều 
Nên thiên biến, vạn hóa, tùy duyên khéo độ quân sinh 


Chọn đúng lỗi về, nhanh, dể vẫn hơn 

Mau, chậm về nguồn tùy ở pháp môn 
Đừng Iu nhiều đời, loanh quanh luấn quần 
Đừng tốn thời gian trở lại cô thôn! 


256 


Cách Phóng Sinh 


Dù pháp môn nao, dù giáo môn nào 

Mục đích giác ngộ, giải thoát lao đao 
Chuyển hóa thức tâm, toàn Tri Kiến Phật 
Sáng soi mặt trời! Tĩnh lặng làm sao! 


Tứ Thánh Đề, Thập Nhị Nhân Duyên 

Cá, Ba Bảy Phẩm Trợ Đạo, đòi hỏi thật chân chuyên 
Thiên: Chỉ, Quán, Giáo Môn, cùng hơi rắc rồi 

Quản, Chỉ, thái quá, nên chưa tròn viên 


Tu theo: Tứ Thánh Đề 
Tu Thiền: ° “Chỉ” (Chứng Thanh Văn Thừa) 


Muốn xả Thọ, tưởng nên nhiếp Lục Căn 
Dựi tư tưởng. Diệt cảm giác khó khăn 
Chỉ Tịnh, vô động là chưa thấy Tánh 
Tuy lặng bê mặt, sâu dưới còn nguyên 


Tu theo: Thập Nhị Nhân Duyên 
Tu Thiền: ° “Quán” (Chứng Duyên Giác Thừa) 


Thiên Quán, đoạn diệt Nhất Niệm Vô Minh 
Quản ải, Quán lại, cũng khó viên mình 

Chỉ động, không tịnh, cũng chưa thấy Tánh 
Chân Như, niệm gì mà diệt, mà sinh? 


257 


Cách Phóng Sinh 


Tu theo: Sáu Ba La Mật 
Tu Thiền: Chỉ, Quán đồng tu (Chứng Bồ Tát Thừa) 


Tám vật hiệp nhất, bỉ, lực hy sinh 

Lục Độ, Thiên Quán, phá Vô Thủy Vô Minh 
Khi Quán, khi Chỉ sâu vào: 

Một Thúc, một Trần, một Căn hay Đại 

T hắt Thức chuyển thẳng, thẳng vào Bát Thức 
Áy vậy còn chưa tự định, tự minh 


T hanh Văn, Duyên Giác phạm vi tương đổi 

'Ngãa, Pháp ” côn chấp, luấn quần, lôi thôi 
Động, Tịnh không đông, sao hợp Diệu Tính! 
Bồ Tát còn chưa viên trọn chưa rồi 


Tô Sư Thiên - 
Tham Thoại Đâu - Công Án (Vô Tu, Vô Chưng) 


Không vật, không tâm, dứt sạch nghiệp sâu 
Thiên tham Công Án, hay tham Thoại Đầu 
“Phật Thừa, ” Chân Như là đây tuyệt đổi 
Viên mãn thật tướng, vô chứng, vô cầu 


Chẳng pháp môn nào, mà không nhiệm mâu! 
Khó, dễ, nhanh, chậm, thời gian bao lâu 
Siêng năng, chán tu một đời là đu 

Công Ấn, Thoại Đầu, miên mật vỀ mau 


258 


Hãy Chấp Nhận Sự Thát 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Mọi sự đã an bài 

Chẳng có gì đúng sai 

Vì nhán gieo, quả hải 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Dù phñ phàng tới đâu 
Trong cuộc đời biển dâu 
Sao tránh khỏi u sâu! 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Chẳng phải vì dại, khôn 

Với mọi sự mắt còn 

Nguyên nhân do Nghiệp Quả 


259 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Mọi hoạn nạn hãi hùng 
Mọi sang, hèn, kiết, hung 
Mọi sinh ly, tử biệt 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Dù bệnh ít, bệnh nhiễu 
Chấp nhận cho nghiệp tiêu 
Là khôn ngoan tuyệt diệu 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Trong tình nghĩa vợ chỗng 
Có đó rồi lại không 

Vì Nhân Duyên đã hết! 


260 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 


Cố níu kéo bằng thừa 
án ân, cân đã vừa 
Là đã xong duyên nợ 
Tiếc gì cơn nắng mưa! 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Đừng thêu dệt mộng mơ 
Đừng vọng tưởng mÊ mở 
Đừng sống trong ảo giác 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Đẹp xấu nhìn vào gương 
Thiện, ác Tâm tỏ tường 
Tự mình đà thấy, biết 


261 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Đừng vờ vĩnh người khinh 
Đổ thừa là Vô Minh 

Tội lỗi do chính mình 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Dù bướng bình tới đâu 
Dù Ngã cao ngập đâu 
Sự thật không thể chối! 


Hãy Chấp Nhận Sự Thật 
Bỏ Ngã Chấp, thói hư 

Là thoát khỏi ngục tù 

Của Sinh, Già, Bệnh, Chết 


262 


Kiến Tính 


Những vị Kiến Tính đã Hoàn Mỹ và Vạn Đức Viên 
Thành chưa? 


Xin thưa: Hầu hết là chưa! Trừ Đức Phật và những vị 
Giác Ngộ thật thâm sâu, còn chúng ta thì đêu ở trong cảnh 
huông: “Kiên Tính mới khởi tu”, cho nên đường tu hành còn xa 
VỜI VỢI... 


Khi hiểu như thế thì chúng ta đừng vội đánh giá những 
vị đã Kiến Tính theo ý nghĩ của mình mà cho rằng: “Họ phải là 
những người thật trí tuệ và vẹn toàn đức hạnh.” Đôi khi ngược 
lại là khác, vì người mới Kiến Tính còn rất nông cạn về Phật 
Pháp, và mọi Tập Khí vẫn còn y nguyên! Bởi vậy có nhiều vị 
chấp chước là mình đã Giác Ngộ rồi, nên coi thường, coi rẻ 
người đời chưa Giác Ngộ. 


Thế đó, đã Kiến Tính mà sự ngạo mạn, khinh người lại 
càng ngày càng tăng và mọi tập khí, thói hư, tật xấu: Ác độc, 
thủ đoạn, ăn gian, nói dối, trộm cắp, hơn thua, ganh ghét và 
dâm dục cũng không hề giảm! để trở thành con người thật lạnh 
lùng, cứng ngắc, không còn chút tươi mát nào cả, khiến mọi 
người không ai dám tới gần! 


Chung qui chỉ vì được một chút đã tự cho là quá đủ, mà 
không hiểu rằng: “Kiến Tính chỉ như đầu của mũi kim khâu đã 
chọc qua được màn vô minh” mà so với toàn thân từ đầu đến 
chân vẫn còn là cái Vọng Tâm Thức vô minh, thì hỏi có ăn thua 
gì? Mặc dầu Kiến Tính được xếp vào quả vị tương ứng với “Bồ 
Tát Thập Địa”, nhưng là Bồ Tát chưa trọn vẹn! vì tập khí vẫn V 


263 


Kiến Tính 


nguyên nên người mới Kiên Tính, chỉ được so sánh như quả còn 
xanh, thì dĩ nhiên phải chát và đăng chưa ăn được. 


Do đó mới có Công Án nói về: “Một vị Tu Sĩ tu hành rất 
cao, nhưng chưa rôt ráo... nên đã lỡ trả lời sai vê Luật Nhân 
Quả, vì vậy mà bị đọa làm con Chôn tới 500 kiêp”. 


Bởi thế khi người Kiến Tính còn nông cạn, thì sự sĩ mê, 
vô minh cũng còn nhiều! nên có những người đã không chịu 
buông bỏ mọi tập khí, mà ngược lại còn tạo thêm nữa để đi vào 
đường tà ma, quỉ quái! chỉ vì họ đã điên đảo lợi dụng cái trí tuệ 
vừa mới lóe lên Ấy, tức chút trí tuệ của sự mới Kiến Tính, đĩ 
nhiên vượt bậc thông minh của người đời! nên mọi sự hơn thua 
và thủ lợi rất dễ đàng; nhưng nhân quả nghiệp báo lại cũng rất 
bén nhậy, đang chờ vị ấy. 


Cho nên: “Kiến Tính” là con dao hai lưỡi! nếu là người 
sâu sắc và chân chính thì sẽ dùng trí tuệ ấy đề tỉnh tấn, mà buông 
bỏ tận cùng mọi thói hư, tật xấu... là đã thực hành đúng y chỉ của 
thời kỳ Bảo Nhậm, tức (thời gian buông xả tập khí sau khi Kiến 
Tính). 


Và cũng với cái trí tuệ vừa lóe lên bởi sự Kiến Tính ấy, 
vị Hành Giả này còn biết cách tu tập tuyệt vời hơn, là không bao 
giờ xa rời công phu! Nên rất đễ kiểm soát và thanh lọc thân tâm 
mình đến độ vi tế nhất... để còn duy một Đơn Tâm tức “Chân 
Như Niệm”; do vậy mà mọi động tác: đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ 
nghỉ, nói năng, làm việc, và ngay cả cách sông, cách cư xử với 
muôn loài, muôn vật đều gần như vẹn toàn. Lúc ấy, Hành Giả 
mới bước được chân vào ngôi nhà Như Lai, để tiếp tục thanh lọc 
nốt đi những cặn bã tập khí, dù là cặn bã đã thật trong trẻo, ví 
tựa như tơ trời! để rồi “Tòa Sen Bát Nhã” rạng ngời muôn 
phương hiện rõ... Nó luôn sẵn sàng và vẫn đấy chờ đợi, để mời 
người “Vạn Đức Viên Thành” an vị mà phục vụ chúng sinh. 


Tóm lại, những vị tu hành đến Kiến Tính, là đã trải qua 
hăng hà sa sô kiêp mới có được cái giây phút Giác Ngộ đó. 


264 


Kiến Tính 


Nhưng nếu không chịu tiếp tục nỗ lực buông xả, tức thanh lọc 
muôn vạn thói hư tập khí ấy đi, để phù hợp với Chân Tâm Phật 
Tính vốn Vạn Đức Như Thị của mình, thì chưa phải là Giác 
Ngộ viên mãn! 


Chúng ta không thể chỉ tu “Trí”, tức chỉ chú trọng về Trí 
Tuệ, mà quên tu “Đức Hạnh”. Hoặc chỉ tu “Đức”, tức chỉ chú 
trọng về tu Phúc Đức mà quên tu “Trí”, thì cứ là: “nấu cát mà 
muốn thành cơm!”. 


Thế cho nên: Ai thành tựu “Công Đức” là người đó đã 
viên mãn cả Trí Tuệ lẫn Đức Hạnh. Vì vậy mà trong Kinh Điển 
luôn dậy dỗ và nhắc nhở chúng ta về: 

Phúc Trí đồng tu 

Vạn Hạnh viên thành 

Vạn Đức viên thành 
Tức: Giác Ngộ viên mãn 


265 


Kiến Tính 


Ảnh 
Thái Dương 


Ô! 
Ảnh mặt trời 
vân sáng soi 


Năng tăm 
muôn loài 
không mòn mới 


Không kể 
công mình - 
không giận đồi 


Tuyệt đối 


trung thành 
tĩnh lặng thôi! 


266 


Mừng Phật Đán Sinh 


Ngày lễ Mừng Phật Đản Sinh là ngày vô cùng trọng 
đại, nhộn nhịp, vui tươi, trang trọng, trong sự thành kính, tôn 
nghiêm. Hàng năm cứ đúng vào ngày rằm tháng tư là chúng ta 
mười phương về quy tụ nhau đây làm Đại Lễ Mừng Phật Đản 
Sinh để: nhớ ơn, đê kỷ niệm và để noi gương đắng cha lành 
Thích Ca Mâu NI. Ngài đã ra đời với hình dạng y hệt chúng ta, 
Ngài đã sống, đời sống của con người như chúng ta, cũng ăn 
cơm, mặc áo, đi đứng, nói năng, học hành, cũng lập gia đình, có 
Vợ, có con... sau đó Ngài mới đi tu và sự tu hành cũng vô cùng 
gian khổ, rồi mới đắc đạo và sau khi đắc đạo; Ngài lại vẫn còn 
phải hy sinh với bao vất vả, cực nhọc trên con đường hoằng hóa 
là dạy dỗ, khai ngộ chúng sinh. 


Thế đó, một cuộc đời, một cuộc sống vừa linh động 
tuyệt vời như mọi người trần thế, lại vừa siêu việt trần thế; mà 
đây không phải là một giấc mộng! mặc dầu đời này là huyền 
hóa, nhưng trong cái huyễn hóa đó, nó lại là cái vi diệu nhiệm 
mâu, chân thật hiện hữu. Đây cũng không phải là một câu 
truyện thần thoại, mà là sự thật trăm phần trăm ngay nơi chúng 
ta đang hiện sống. 


Vâng, Đức Phật hay còn gọi một cách khác là “Phật Tính”: 


Là Kho Tạng Kinh sâu rộng vô biên. 

Là Trí Tuệ việt siêu. 

Là tình thương yêu chân thật, tuyệt đối. 

Là lòng từ bị, bình đăng bao trùm toàn vũ trụ, vạn vật. 
Là gương thanh tịnh sáng ngời. 


267 


Mừng Phật Đản Sinh 


Ngài đã làm đất chuyên trời rung, làm muôn loài chúng 
sinh chúng ta phải ngỡ ngàng, sửng sôt, vô cùng xúc động, vô 
cùng hạnh phúc, nhớ ơn và biệt ơn... 


Thật là cảm động và sung sướng làm sao, khi chúng ta 
đang bơi lội trong biển đầy vô minh, đang bàng hoàng, hãi hùng 
trong sinh tử! thì mỗi chúng ta đều được một chiếc phao, một 
món quà vô giá là kinh sách... đường lỗi khai ngộ của đắng cha 
lành, để bơi ngược dòng bão tố của cuộc đời mà trở về ngôi nhà 
“Tự Tính” vốn sẵn có của mình. Chính là ngôi nhà trống rỗng 
“Tính Không”. Tính Không ấy toàn là sự vi diệu nhiệm mâu, nó 
chưa hề rời vũ trụ vạn vật bao giờ, do vậy mà Đức Phật dạy: 


Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 


Trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng y chỉ như vậy: 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
tức là: Sắc chính là Không, Không cũng chính là Sắc 


Cho nên trong quốc độ của những ai đã giác ngộ thì: 


Nơi đây, ngay thể giới hiện hữu này không còn khổ ẩqu, 
không còn Sinh Tử, mà chỉ toàn là sự Thường Lạc Nhiệm Máu. 


Tại sao vậy? 
Vì đã là ngôi nhà “7ính Không” thì nó cùng khắp không 
gian, thời gian! 
- _ Khi đã cùng khắp không gian, thì không có khứ/lai 
(đ1/lạ1), nên không còn luân hôi. 
- _ Khi đã cùng khấp thời gian, thì không còn sự gián 
đoạn bởi sinh diệt nữa, nên hết sinh tử. 


Cũng vì nó trống rỗng như thế, nên không còn chỗ nào 
trói buộc, nên được giải thoát! khi đã giải thoát là đã vê nhà; 
Nói một cách khác là đã giác ngộ, tức nhận ra Bản Lai Diện 


268 


Mừng Phật Đản Sinh 


Mục của chính mình. Vậy thì giác ngộ có khác gì với “Phật 
Đản Sinh” đâu? 


Chúng ta mừng “Đđn Sinh Đức Phật” ngày hôm nay, rồi 
một ngày nào đó, nương theo Ciáo Pháp của Đức Phật và noi 
gương Ngài mà tu hành cho đến giác ngộ. Tức giây phút trực 
nhận ra mình là ai? thì đó, cái giây phút ấy, là giây phút Mừng 
Đản Sinh của Đức Phật, mà cũng chính là giây phút Mừng Đản 
Sinh của chúng ta. 


Lúc ấy thì: 
Cha Con đã đoàn tụ 


Sóng đã nhập nước . 
An đã trả, nghĩa đã đên 


Cũng là đã trọn bề chữ Hiếu, và đây mới chính là Lễ Mừng 
Phật Đản Sinh đúng nghĩa. 


269 


Mừng Phật Đản Sinh 


Mừng Phát Đản Sinh 


Nhẹ nhàng én lượn với mây bay 

Thoang thoảng trầm hương, vi diệu thay! 
Muôn loài hớn hở, phô nguồn sống 

Chào đón Đản Sinh, Đức Phật đây 


Chim hót ca, suối đàn hòa tấu 
Thác reo vui, hoa nở ngập trời... 
Tràn mẫu sắc, tung tăng cá lội 
Mừng Đản Sinh, Thể Tôn người ơi! 


270 


Mừng Phật Đản Sinh 


Hào quang chói, mười phương ba cối 
Tối tăm nào chẳng được chiếu soi 
Trường mộng mơ, giật mình tỉnh giấc 
Chúng sinh thôi ngụp lặn chơi vơi 


Toàn vũ trụ nhiệm mâu, vi diệu 
Muôn loài chung sức sống đáng yêu 
Chưa từng đi, làm sao có đến? 
Năng lực này siêu việt, việt siêu? 


Đản sinh, ngày ghi án, kỷ niệm 
Đẳng đại bị, trí tuệ vô biên 

Hướng dạy em: “Vượt mề, về giác ” 
Giác xong thôi, ơn Phật em đền 


271 


Mừng Phật Đản Sinh 


Thật nghĩa thâm sâu Phật Đản Sinh 
Là nhận ra mình, hết điêu linh 
Vượt vòng ràng buộc, siêu ba cối 
Là Phật ngay đáy, Phật Đản Sinh 


Mừng Phật ra đời, Phát Thích Ca 

Phật vẫn nơi đây với chúng ta 

Không trước, không sau, năm với tháng 
Không bao thế kỷ, vẫn đây mà 


Phát thật là đây, Phật Thích Ca 
Không chỉ là gần, cũng không xa 
Ân Phật thâm sâu hàng ngày trả 
Phật, tiếng cười vui khắp mọi nhà... 


272 


Lễ Mộc Dục 
(Lê Tắm Phật) 


“Tắm Phật” đây không có nghĩa thật là “Tắm Phật”. Vì 
Phật đây là Phật Tính, mà đã là Phật Tính thì tự nó thanh tịnh, 
trong sạch tuyệt đối rồi; chúng ta là những kẻ phàm phu đầy ô 
nhiễm, làm sao lại có thê Tắm cho Phật được? 


Nhưng để noi gương Đức Phật, Ngài đã tu hành vô cùng 
gian lao, khô cực, Ngài cũng đã từng hướng ngoại tìm cầu, tầm 
sư học Đạo mãi mà không đạt được kết quả gì! Cho đến một 
ngày, Ngài tự phải tọa thiền để hướng vào nội tâm chính mình 
mới Giác Ngộ! Tức là nhận ra Phật Tính sẵn có nơi Ngài, và 
Phật Tính ấy cũng sẵn có ở muôn loài chúng sinh! 


Như vậy là chúng ta cũng có Phật Tính! Chỉ vì vô minh 
tham, sân, sỉ che lấp mà thôi! Nhưng nếu chịu tu hành, không 
cầu Phật bên ngoài, mà tự hướng vào nội tâm, là theo gót chân 
và theo đúng y chỉ, “Phương Pháp Tu” của Đức Phật. Thì một 
ngày nào đó “Mây Sẽ Tan, Trăng Sẽ Hiện”. Nhờ vào phương 
tiện mà chúng ta có công phu. Nếu giữ được công phu không 
gián đoạn, thì chính công phu ấy sẽ tự quét đi cái màn vô minh 
sinh tử luân hồi để Phát ự hiện toàn Thân Tâm chúng ta. Thì 
đó là một cách tu đứng đắn nhất, đúng nghĩa nhất! 


Để phù hợp với Chân Tâm Phật Tính ấy, thì đĩ nhiên 
chúng ta nên buông bỏ tận cùng mọi tập khí là những thói hư 
tật xâu như: ích kỷ, ghét ghen, tranh giành, ngạo mạn, ác độc... 
Có như thế mới thật đúng nghĩa “Tắm Phật”! Tức là chúng ta 
đang tự thanh tịnh thân tâm mình. Còn về Lễ Mộc Dục đây, chỉ 
là một Lễ noi gương, tán dương và tri ân Đức Từ Phụ Thích Ca 
Mâu NI mà thôi! 


273 


Lễ Mộc Dục 


Tăm Phật 


Tôi tắm ai đây? Hay tôi tắm tôi? 
Phát tuyệt thanh tịnh! Tôi toàn tội thôi 


Ôi! tham sân sỉ, mạn nghỉ đây đủ 

Vậy tôi tăm ai đây? Tôi tăm tôi! 

Tôi tắm Phật, hay là tôi tắm tôi? 

Phát thường tịch quang, tội tôi ngập trời! 


Cạn sao tập khí tận, vô mình hết 
Bật tiêng ai cười. Q1! Phát hay tôi 


274 


Chân Lý 


Hai chữ “Chân Lý” nghĩa thật mông lung, bàng bạc, khó 
bàn, khó nghĩ, khó tường tận... bởi: 


Nó không phải là những tranh luận với mọi gán ghép 
Nó không phải là những lý sự gàn dở, bướng bỉnh v.v... 
Đối với nó: 

Mọi tác ý về danh từ, lời nói đêu là “Suông” cá! 
Nhưng nêu chúng ta lại hiểu lâm về chữ “Suông ” đề bị 
lọt vào Vô Ký Không là cái Không của đoạn diệt thì rát 
là phiên. 


Vậy thì phải làm sao? Nói cũng không được mà im lìm 
cũng không xong! Chỉ vì nó là: 


Tính Không 
Pháp Giới Tính 
Phật Tính 
Tính (thấy, nghe, hay biết) 
Bát Nhã Tính 
Chân Như Tính ... 
Nên nó tự động siêu việt sự hiểu biết, sự thấy nghe, sự 
ngủ nghỉ, sự ăn làm, nói năng... nghĩa là nó tuyệt đối “Chân, 


Thiện, Mỹ”; tuyệt đối Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng. 


Chân Lý là thể đó, rất giản dị và không thay đổi bao giờ... 
Hỏi răng ai có thê thay đôi được “Tính Không”? 


275 


Chân Lý 


Đã là Tính Không, đã là Chân Không thì tự nó vượt ra 
ngoài nhị biên: 
Có/không, cao/thấp, đúng/sai, thật/giả, biết/không biết... 


Nhưng vi diệu làm sao! Tính này lại luôn hiện hữu, bất 
biên, thường hăng và ở ngay chúng ta cùng toàn thê vũ trụ, vạn 
vật! Do vậy mà nó được gọi là: 


“Chân Không Diệu Hữu ” 


Căn cứ vào Bát Nhã Tính “chân, thiện, mỹ” như thê, 
nên chúng ta dê nhận diện, dê kiêm soát chính mình và mọi đôi 
tượng với mình đê xem: 


AI là Phàm Phu? 
Ai là Thiện Nhân? 
AI là Thánh Nhân? 
Ai là Bồ Tát? 

AI là Phật? 


Nếu là phàm phu thì chẳng có gì để nói, nhưng ngay 
cả những vị có tu hành mà chưa được rốt ráo thì cũng vần 
còn sông trong vọng tướng là: Cái Tâm Thức Nhị Biên! vì vậy 
sự thấy nghe, hiểu biết rất giới hạn, nên cũng còn nông cạn. 


Đúng thế, bởi vì chúng ta là cái Tâm Vọng Tưởng, với cái 
Vọng Giác nên: 

Khi biết: thì hầu hết chỉ là cái biết đoán mò! 

Còn khi không biết: thì chính là cái Không của đoạn diệt, 
tức là cái “ƒô Ký Không! ”. 


Đó là lý do tại sao chúng ta hay suy nghĩ viễn vông, nói 
năng mê sảng, hành động không chính xác! chỉ vì chúng ta chính 
là cái Tán Loạn Tác Y của Tâm Thức Nhị Biên ây cho nên: 

Chúng ta hay lý sự cùn, rất gàn đở, đã bướng bỉnh lại còn 
ngoan cô! 


276 


Chân Lý 


Tất cả đều do sự lỡ lầm đổi Trí thành Thức từ vô thủy, 
nên cái bản ngã của chúng ta đã lỡ quá cao! Thì nay cũng khó 
mà chấp nhận những sư hoán chuyền, tu sửa chân thật... để trở 
về cái Chân Lý tuyệt đối nguyên thủy của chúng ta vốn sẵn có 
cũng từ vô thủy. 


Nếu là người tu hành khá cao hay đã thành tựu thì 
ngược lại, họ ham thích được sửa đôi, rât biêt ơn và vui 
mừng khi được ai sửa những thói hư tật xâu cho mình! Do 
đó mà: 


- Có những vị chân tu phát nguyện đi tu để được: Tu sửa, 
huấn nhục, hầu tiêu nghiệp chướng của mình từ bao đời, bao 
kiếp! cũng là họ muốn được tu trí, tu phúc, là đường lối Trực 
Chỉ Chân Tâm, kiến tính giải thoát sinh tử. 


- Có rất nhiều vị cư sĩ chân tu đã và đang tìm kiếm đến 
những Tu Viện, Thiền Viện, hoặc các Ngôi Chùa nào có những 
khóa tu: Một tuần, hay vài tháng; có khi vài năm để được huấn 
luyện cách Tu Trí, Tu Phúc và cách sửa đổi mọi tập khí cũng 
không ngoài mục đích tìm “Chân Lý”. 


Tóm lại: Tất cả những ai là chân tu, khao khát Chân Lý 
Giác Ngộ thì đều rất hâm mộ, kính trọng và biết ơn những vị 
không sợ bị oán ghét! đã can đảm chỉ rõ con đường giải thoát 
cho mình. Có nghĩa là người hâm mộ “sự thật này” đã cho phép 
cái người dám vạch rõ ra con đường Chân Lý ây: 


Nó tuyệt đối tịch, tĩnh, vô sở trụ 

Nó tuyệt đối không một tập khí thường tình của thế gian! 
dù là một ý niệm thoáng qua về những tập khí đó như: 
Ngã mạn, nhỏ nhen, nịnh bợ, ác độc, điêu ngoa, thủ đoạn, 
tranh chấp, sân hận, thủ lợi, lười biếng V.V... 


277 


Chân Lý 


Đề kết luận, nếu muốn thực hành tu sửa đề chuyền hóa 
mọi lỗi lầm, và bỏ buông muôn vàn thói hư, tật xấu... hầu tiến 
tới Chân Lý giải thoát! thì thật tình chúng ta phải chấp nhận cho 
những vị đang hướng dẫn mình ấy được nói một cách thắng 
thắn; tức là được nói sự thật về “Chân Lý Như Thị”. Nghĩa là 
chúng ta không nên méo mó Chân Lý theo cái bản ngã điên đảo 
của mình! để rồi không những tạo thêm nhân quả cho chính 
mình, lại còn phạm tội vong ân bội nghĩa với những vị ân nhân! 
đã quá từ bi nên mới chỉ thắng ra những thói hư, tật xấu... mà 
chúng ta đang phạm và đang cô tình che dấu để bảo vệ cho cái 
phiền não, sinh tử của mình. 


278 


Chân Lÿ 


Chân Lý 


Trời ơi Chân Lý quả thâm sâu 

Lý ấy ngay đây phải tìm đâu! 
Vượt cả Sinh, Già, và Bệnh, Chi. 
Là Lý Chân Như thật nhiệm mâu! 


Ở trong Vũ Trụ, ở ngay đây 

Ở muôn loài vật, đá, cỏ cây... 

Ở cả Thân này, y như vậy 

Chỉ cần nương theo một Vị Thầy 


279 


Chân Lÿ 


Minh Sư không bỏ Thân tìm Trí 
Không nửa chừng, có Trí, không Thân 
Không Thán, có Trí chính là ma 

Có Thân, không Trí vẫn chung nhà! 


Sắc Không là Một, Kinh Bát Nhã 

Thân chẳng rời Tâm chẳng phải ma 

Cảnh vốn tự “Không”, cần chỉ hoại “Tướng” 
Cảng tìm càng lạc, lạc càng xa! 


Dù cho đạt Đao đừng chấp Có 

“Không” trong Bát Nhã chớ Chấp Không 
Dù cảnh vật nào đều hóa hiện 

Ngoài Có, ngoài Không, hết luận bàn. 


280 


Chân Lÿ 


Tiếng Chim Húót 


Chỉ một tiếng chim hót 
Làm đất chuyển trời rung 
Làm vũ trụ phải ngừng 
Lắng nghe chỉm này hót 


Chỉ một tiếng chim hót 
Làm vũ trụ nỗ tung 

Làm thời gian phải ngừng 
Chỉ còn nghe tiếng hót 


281 


Chân Lÿ 


Chỉ một tiếng chim hót 

Vang dội khắp mười phương 
Tiếng chim đây tình thương 
Chưa bao giờ ngừng hót 


Chỉ một tiếng chim hót 
Thức tỉnh hết người mê 
Mang chúng sinh trở vê 
Thực tại nghe chữn hót 


Chỉ một tiếng chim hót 
Giật mình: “ta đây rồi” 
Thời gian, không gian chết 
Chim chẳng hót một lời 


, 


282 


Vâng Trăng Vẫn Đó 


Người ta thường ví “Phật Tâm” như Vằng Trăng Tròn, 
vì Trăng thì lúc nào cũng tĩnh lặng, thanh tịnh, và trong sáng 
tuyệt đối! mà lại hữu dụng cho đời là soi sáng đồng đều cho toàn 
thể vũ trụ, vạn vật, không dính dáng, dựa dẫm vào bất cứ vật gì 
nhưng vẫn vững chắc ở giữa hư không! nó không rời, không đổi, 
không rơi, lại cũng không lệch lạc một chút nào cả! Quả là một 
sự vi diệu nhiệm mâu và khó bàn, khó nghĩ... 


Muôn loài vũ trụ vạn vật đều chung và là “Phật Tâm” 
ấy! Do đó mà cây cỏ xanh tươi, thức ăn, vật dụng đủ đầy, hoa 
trái xum xuê muôn mâu, muôn sắc... Một sức sống vô cùng sinh 
động, hài hòa và tuyệt diệu. 


Nhưng tiếc thay chúng ta trong muôn đời, muôn kiếp và 
mọi lúc, mọi thời, lúc nào cũng sống trong vọng tưởng là luôn 
bận bỊu suy nghĩ miên man, và lảm nhảm không bao giờ ngừng 
với những danh từ, lời nói thầm thì trong đầu óc! Đề rồi phát 
ngôn mê sảng, hành động bừa bãi! Sống theo với những ý tưởng 
vô minh, khùng điên ây mà vùi chôn đi cái “Phật Tính” sẵn có 
của mình bằng cái tâm thức nhị biên đầy ô nhiễm bởi những thói 
hư, tật xấu đề suốt đời lúc nào cũng bị phiền não bởi: 

Yêu với ghét 
Hơn với thua 
Phải với trái 
Giầu với nghèo ... 


để mà tranh đua, cao ngạo, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, sân s1 v.v.. 
làm cho thân tâm mệt mỏi, bệnh hoạn, đớn đau và căng thăng! 
đên nôi không có một giây phút nào có thê lăng lòng lại mà tĩnh 


283 


Vâng Trăng Vẫn Đó 


tâm đê những áng mây mù có cơ hội tan đi cho vâng trăng trí tuệ 
vôn săn đó được hiên bây. 


Chúng ta đã tạm hiểu nguyên nhân của mọi phiền não.. 
như vừa kể. Nay muốn vẳng trăng sẵn có ấy ló rạng ra, thì chỉ có 
một cách là hãy chịu khó thực hành làm sao. đề thể hiện được cái 
thực dụng y như vằng trăng đó! nghĩa là sống không dính mắc, 
không chấp trụ, tức vượt ra ngoài cái Nhị Biên Tương Đối, thì 
đích thực chúng ta là Vằng Trăng ấy; cũng là “Phật Tâm” như 
đã tạm diễn tả ở ngay đầu bài này. “Tâm Phật” thì luôn thanh 
tịnh, tĩnh lặng, trong sáng tuyệt đối! Tự nó đã không một thành 
kiến, không vướng mắc bắt cứ cái gì, mà lại luôn luôn tròn đầy 
bốn phận và trách nhiệm trong trí tuệ, từ bi, bình đăng. Nghĩa là 
ở vào bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nảo, đối với mọi người, 
mọi vật... từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều không có chút sơ hở, 
mà trọn vẹn đến độ siêu Chân, Thiện, Mỹ! thì đó chính là: 

Vằng Trăng Tròn của 
Thực tướng, Thực hành và Thực dụng” dúng nghĩa! 


Thế đó, nếu lúc nào chúng ta cũng sống cho thật phù hợp 
với Chân Tâm Bản Tính ây thì chính chúng ta cũng phải ngỡ 
ngàng, sửng sôt trong cái hạnh phúc, an lạc vô biên đó mà thôt 
lên răng: 

“Ô! Thì ra Vằng Trăng Vẫn Đó; Ta chính là nó 
mà tại sao ta lại chẳng nhận ra nhí?” 

Thì ra: 

Vầng Trăng Vẫn Đó! Nên vũ trụ vạn vật được dựng lên, 

vẻ như huyện bí nhưng lại hoàn toàn bật mí! Thật là siêu 

việt. 

Vầng Trăng Vẫn Đó! Nên vũ trụ vạn vật tràn đầy sức 

sông huyện diệu, tuyệt vời. 

Vầng Trăng Vẫn Đó! Nên cỏ cây, hoa lá muôn mẫu, 

muôn sắc huy hoàng, rực rỡ, xinh tươi. 


284 


Vâng Trăng Vẫn Đó 


Vầng Trăng Vẫn Đó! Nên đầy thương yêu. trí tuệ, từ bi, 
bình đăng và hy sinh. 

Vằng Trăng Vẫn Đó! Nên muôn loài, muôn vật đều thể 
hiện sự ứng dụng săn có đây đủ, không thiêu cũng không 
thừa. 

Vằng Trăng Vẫn Đó! Nên muôn loài, muôn vật đều có 
sự sinh động từ thô tới tê vô cùng khéo léo, hài hòa đên 
độ siêu vi tê, tuyệt hảo. 

Vằng Trăng Vẫn Đó! Nên trời xanh, mây trắng, gió thôi, 
mưa bay, suôi đàn, chìm hót. 


Và vô cùng vi diệu nhiệm mâu, vì Vâng Trăng Vẫn Đó! 
nên chúng ta biệt đi đứng, biệt năm ngôi, biệt ngủ nghỉ, biệt nói 
năng, biệt ăn cơm mặc áo, biệt làm việc, sáng tạo và phát minh... 

Tóm lại, tât cả đêu là: 


“Vâng Trăng Vẫn Đó, 
Vâng Trăng Vĩ Diệu bất biên thường hãng” 


285 


Vâng Trăng Vẫn Đó 


Vâng Trăng Vân Đó 


Khi chưa tu không có gì để nói 

Đã tu rồi phải buông hết người ơi 
Phe phái, tị hiểm, xúi bẩy lôi thôi 

Ác độc, ngã mạn, chiều theo bản ngã 
Vì tự ngã mà đời đời trôi nồi 

Trong luân hồi, trong lục đạo chơi vơi 


Lôi tại ai hay vân chính tại tôi 
Vì tư lợi mà tôi nên nông nồi 


286 


Vâng Trăng Vẫn Đó 


Quyết tu rồi, tự tôi tu, tôi đổi 

Mọi sai lẫm, mọi tập khí vô mình 
Ghen ghét, đảo điên, mình tự hại mình 
Chẳng ai khổ, chính tôi điên vì khổ! 


Kìa vâng trăng ngay giữa trời lơ lửng 
Thanh tịnh, sáng ngời, dính mắc gì cơ? 

Sao vô fựư, sao tự tại nên thơ 

Chẳng chứng đắc, chẳng mong cầu trụ chấp 


Ngay tôi đây cũng cùng vâng trăng sáng 
Nhị biên làm mờ, tôi ngụp lặn vô mình 
Nữu kéo, bảm víu, tôi sinh diệt, diệt sinh 
Biên kiến vượt, vâng trăng tôi vẫn đó. 


287 


Công Quả Lượm Rác 


Nói đên rác, thì chăng ai lại không thây rât rõ là rác ở 
khắp mọi nơi, mọi chô, đâu đâu cũng đêu có rác cả: 


Rác ở trong nhà, rác ở ngoài sân, rác ở ngoài đường, rác 
ở cùng khắp vũ trụ vạn vật, và rác ở ngay thân tâm chúng ta. 


Thê đó, chúng ta khó có thê xa rời mọi thứ rác rưởi ây 
trong cuộc sông... 


Vì kể từ đồ ăn, thức uống, áo quân, nữ trang, nhà cửa, xe 
cộ, cây cảnh cho đến mọi vật dụng quí báu tới đâu, vi tế tới đâu, 
thì dù chúng ta có cố gắng trang hoàng khéo léo, cho thật mỹ 
thuật và đẹp tươi đến cỡ nào chăng nữa, cũng đều vẫn không 
phải là không có rác! kể cả không khí nữa. Vì: 


Không khí cũng có rác là bụi. 


Cây cảnh, hoa trái dù cho có xinh tươi, lộng lẫy tới đâu, 
nhưng khi héo hắt, úa tàn thì cũng thành rác. 
Mọi vật dụng: quần áo, xe cộ, nhà cửa liệu có mới và lâu 


bền mãi được không? hay rồi cũng phải cũ nát để thành 
rác. 


Thân thê chúng ta cũng phải đỗ rác “hàng ngày bởi sự tiêu 
hóa của các thức ăn, thức uống... rồi một mai đây thân thể 
ây sẽ phải sức tàn, lực kiệt ... và thành rác! 


289 


Công Qúa Lượm Rác 


Ấy vậy mà khi thấy rác thì chăng ai ưa thích cả, ai cũng 
tránh né, cũng coi thường, coi khinh! Chỉ vì sự tác ý châp chước: 
nào sạch/đơ, nào cao/thâp, nào sang/hèn v.v.. 


Cũng vì cái không ưa thích đó mà có nhiêu vị đã xả rác 
bừa bãi: “Bạ đâu xả đây!”. 


Nhiều vị khạc nhồ tứ tung và khi ho, khi nhây mũi, thì 
không biết che miệng để tránh sự ô nhiễm, không vệ sinh và 
bệnh tật cho mọi người xung quanh mình! 


Số dĩ có những sự phóng uế vô ý thức như thế, vì chính 
tâm chúng ta có đây rây rác rưởi... nên không thanh tịnh. 


“Trong không sạch, thì ngoài cũng không sạch là lẽ dĩ 
nhiên.” 


Tất cả mọi rác rưởi ở trong tâm chúng ta là những Biên 
Kiến Mâu Thuẫn Sỉ Mê và mọi tập khí, thói quen hư hỏng, 
không có sự từ bỉ; ngược lại chỉ biết có: ích kỷ, ác độc, kiêu 
căng, dối trá, thủ đoạn, tư lợi, tham lam.. 


Muốn trừ được những thứ rác rưởi đó một cách thật rốt 
ráo, thì chúng, ta phải noi gương chư Phật Tổ, chư Bồ Tát, để 
diệt trừ tận cội gốc của chúng; tức là diệt trừ đi Cái Tham, Sân, 
Si, Mạn, Nghi, Lười Biếng... là những chủng tử ở trong tâm của 
chúng ta từ vô thủy. 


Có nghĩa là chúng ta nên tu tâm, dưỡng tính theo đúng 
Chân Lý Giác Ngộ, để giải thoát mọi phiền não, sinh tử, cũng là 
để khai trừ mọi rác rưởi của thân tâm và vũ trụ vạn vật, mà trở 
thành viên Ngọc Ma Ni sáng ngời, không một tỳ vết. 


Vì khi sự tu hành nếu được thành tựu, thì tự động muôn 
loài, muôn vật trở thành: 


Một là tất cả 
Tất cả là Một 


290 





Công Qủa Lượm Rác 


Tóm lại, trong Kinh dậy rằng: “Ăn mày chúng sinh, đề 
phục vụ chúng sinh.” 


Quả đúng như vậy: Từ Đức Phật cho đến mọi người 
trong chúng ta, hỏi có một ai mà không phải làm người ăn 
mày? Vì ngay trong thai mẹ, chúng ta đã ăn xin từng giọt máu, 
ăn mày từng hơi thở... 


292 


Công Qủa Lượm Rác 


Hành Khát Không Nhà 


Lạc lối về nhà, em đi lang thang 

Xảy nhà thất nghiệp, đi hành cái bang 
Bao kiếp không nhà, ăn mày như thế 
Lệ thắm chan hòa, từng bước gian nan 


Không nhà ngay, từ lúc mẹ sinh ra 
Xin ăn ngay, trong thai mẹ đâu xa! 
Xin từng giọt mớu, từng hơi lạnh, ấm 
Xin cả thân này, xin mẹ, xin cha 


293 


Công Qủúa Lượm Rác 


Xin Tứ Đại, em xin cả không khí 

Xin vật chất, xin từng tí, từng li 

Xin thức ăn, xin thuốc thang, vật dụng 
Xin muôn loài, muôn vật, bất cứ gì... 


Một Bát Nhã Trí, không xin ai được 

Trí tuệ này đây, chuyển vô minh, trược 
Hoán nghiệp ăn mày, đưa trở về nhà 

Ô! Nhà giàu đây, mhiệm mâu ruộng phước 


Thế mà ngu, sỉ lạc lông bao đời 

Vẫn giàu, vẫn đây, nào có xa rời! 
Nhưng muốn về nhà, đường dài tăm tôi 
Chính Pháp soi đường, ta tránh lôi thôi 


Đồ ai tránh khỏi, không nhà nổi trôi! 
Đố ai tránh khỏi, ăn mày muôn lỗi... 
Đồ ai tránh khỏi, triền miên sinh tử! 
Nếu chẳng ft hành, cũng khó tới nơi 


294 


Thiên Đường ở đâu? 

Niết Bàn ở đâu? 

Tịnh Độ ở đâu? 

Nơi chỗ ấy có rõ ràng không? 
Hay chẳng ai biết cả? 


Sở đĩ không nhìn thấy Thiên Đường, 
Tịnh Độ Niết Bàn vì chúng ta luôn luôn 
chấp là có thật mọi hình, mọi tướng trên thế 
gian! Hiểu nông cạn như thế là hiểu một 
chiều, chưa hiểu được toàn vẹn một nửa câu 
kinh Bát Nhất Phải chăng chúng ta đã không 
hiểu nổi cái nghĩa “Sắc tức thị Không, Không 
tức thị Sắc” của nó, trong khi đức Phật 
thuyết với một ý nghĩa sâu sắc thậm thâm là 
vẫn trong một câu kinh ấy mà phải hiểu cả 
hai chiều thì mới là thật hiểu. - 

Vậy thì Thiên Đường, Tịnh Độ, Niết 
Bàn ở đâu? Phái chăng là nó ở ngay chính 
chúng ta, và ngay nơi chúng ta đang hiện 
sống không? Chúng ta chỉ việc buông bỏ hết 
mọi ý niệm sai lầm về mọi hiện tượng của thế 
gian là xong. 


ệ 
lÍ 
\V” 
'Thiển viện SÙNG NGHIÊM 
SUNG NGHIEM 2en Center 


11561 Magnolia St. s Garden Grove, CA 92841 s Tel: (714) 636-0118 
Emanl: sungnghiem(@hotmanl.com Web site: thienvIensungnghiem.com 


Printed by Printing Technic ïel. (714) 774-2709 


